[Type the document title] 


ĐẾN ĐỂ MÀ THẤY 


[Type the document title| 


THAY CHO LỜI TỰA 


Mở đầu Kinh Pháp Cú, trong phẩm Song Yếu có hai 
bài kệ Song Yếu: 

1- Ý dẫn đầu các pháp 
Y làm chủ, ý tạo 
Nếu với Ý ô nhiễm 
Nói lên hay hành động 
Khổ não bước theo ngay 
Như xe chán vật kéo 

2- Ý dẫn đầu các pháp 
Y làm chủ, ý tạo 
Nếu với ÿ thanh tịnh 
Nói lên hay hành động 
An lạc bước theo sau 
Như bóng không rời hình 


Mở đầu Kinh Pháp Cú là phẩm Song Yếu tức trình 
bày hai yếu tố song song, một thuộc về phàm phu, một 
thuộc về bậc Thánh. Quan trọng nhất trong tất cả các song 
yếu là Vô Minh thuộc về phàm phu và Minh thuộc về bậc 
Thánh. Hai pháp cú mở đầu này đang nói đến Vô minh của 
phàm phu và Minh của bậc Thánh. 


Pháp cú 1 thuộc về phàm phu, pháp cú 2 thuộc bậc 
Thánh đêu giông nhau hai câu đâu: 


Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ, ý tạo. Yở đây được 
hiêu là cái biệt Y thức. Cái biệt Y thức là hiệu biết vê đôi 


Đến để mà thấy 


tượng mả Tâm lý học gọi là Nhận thức lý tính đối tượng. 
Do có Ý thức về đối tượng mà sẽ phát sinh Thái độ với đối 
tượng, do có Thái độ mà sẽ phát sinh Phản ứng tức lời nói 
hoặc hành động để thê hiện Thái độ với đối tượng đó. 


Do có lời nói hay hành động mà phát sinh kết quả là 
khô não hay an lạc. 


Cái biết có hai cấp độ: Cái biết trực tiếp giác quan 
và Cái biết Ý thức mà Tâm lý học gọi là Nhận thức cảm 
tính và Nhận thức lý tính. Cái biết trực tiếp giác quan hay 
Nhận thức cảm tính phát sinh khi sáu Căn tiếp xúc sáu 
Trần, là sự nhận biết trực tiếp đối tượng mà thuật ngữ Phật 
học gọi là Tưởng, người hay động vật đều có, Thánh hay 
Phàm đều giống nhau. Nó là cái biết trực tiếp giác quan, 
không: tri thức, khái niệm, không ngôn ngữ chế định, trong 
cái biết đó không có khái niệm to nhỏ, vuông tròn, dài 
ngăn, xanh vàng đỏ trắng, mặn ngọt chua cay, cứng mèền, 
nặng nhẹ, không có khái niệm không gian, thời gian, không 
có khái niệm sinh diệt, nhơ sạch, tăng giảm, không có khái 
niệm mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có khái niệm sắc thanh 
hương vị xúc pháp, không có khái niệm nhãn giới cho đến 
ý thức giới, không có Khái niệm Minh cũng như Vô Minh, 
không có khái niệm Khổ Tập Diệt Đạo... Nói tóm lại là cái 
biết Vô ngôn, Vô niệm, Vô phân biệt. Cái biết này không 
làm phát sinh lời nói hay hành động nên nó không tạo tác. 
Sau cái biết trực tiếp giác quan hay Nhận thức cảm tính, 
Niệm và Tư duy sẽ khởi lên làm phát sinh Cái biết Ý thức 
hay Nhận thức lý tính đối tượng. Đây là cái biết có tri thức 
khái niệm, có phân biệt đối đãi, có ngôn ngữ chế định. 


4 


Đến để mà thấy 


Chính cái biết Ý thức này mới tạo tác, mới làm phát sinh 
Khổ đau hay An lạc và chính cái biết Ý thức này mới phân 
định Phàm và Thánh. Với Phàm phu cái biết Ý thức là ô 
nhiễm, với bậc Thánh cái biết Ý thức là thanh tịnh. Các 
pháp cú này cũng khẳng định: Sự tu tập Phật giáo không 
phải để thay đổi Nhận thức cảm tính mà là thay đổi Nhận 
thức lý tính từ Ý thức ô nhiễm sang Ý thức thanh tịnh, điều 
này cũng nhất quán với Kinh Pháp Môn Căn Bản là tu tập 
để chuyên đổi từ Ý thức Tà Tri kiến nghĩa là hiểu biết 
không như thật các pháp, không liễu tri các pháp hay Vô 
Minh thành Ý thức Chánh Tri kiến tức hiểu biết như thật 
các pháp, liễu tri các pháp hay Minh. 


a- Ý hay Ý thức của Phàm phu là ô nhiễm: 


Ý thức của phàm phu là không hiểu biết đúng như 
thật các pháp, không liễu tri các pháp, nên gọi là Vô Minh, 
là ô nhiễm. Tuy kẻ phàm phu vân sông với các pháp như 
mặn ngọt, nóng lạnh, cứng mền...nhưng lại hiểu biết một 
cách sai lạc, hiểu biết một cách điên đảo về các pháp đó cụ 
thể là ngọt nằm trong đường, mặn năm trong muối, nóng 
nằm trong lửa, lạnh nằm trong nước đá... Với cái Ý thức 
Thường kiến và Ngã kiến như vậy nên hiểu biết một cách 
sai lạc, điên đảo về Khô Tập Diệt Đạo. Lộ trình tâm Bát Tà 
Đạo của phàm phu khởi lên Ý thức gọi là Tà Tri kiến như 
Sau: 


Xúc —> Thọ (cảm giác) —> Tưởng —> Tà Niệm —> Tà 
Tư Duy —> Tà Trị Kiên 


Đến để mà thấy 


Ý thức Tà Tri Kiến có hai phần: phần Chủ thể nhận 
thức là một cái Ta, chủ nhân của cái biết hay gọi là Bản 
Ngã mà Kinh thường đề cập là Ngã kiến, Ngã sở kiến, Ngã 
mạn tuỳ miên (Ta biết, của Ta, Ta hơn, kém, bằng). Đối 
tượng được biết là Thế giới (Sắc Thanh Hương Vị Xúc 
Pháp) được xác định là: Dễ chịu, Khó chịu hay Trung tính. 
Nội dung của Ý thức Tà Tri kiến là do Tà Niệm kích hoạt 
các thông tin có nội dung Thường kiến, Ngã kiến gọi là Vô 
Minh, Ta của Ta đã được tích tập trong kho chứa tri thức 
hiểu biết nên Tà Tư Duy sẽ phân tích, so sánh đối chiếu 
với thông tin Vô Minh đó mà phát sinh Tà Tri Kiến. Với Ý 
thức là Tà Tri kiến, là Vô Minh sẽ phát sinh Thái độ Tham 
Hoặc Sân hoặc Si với đối tượng và do Thái độ mà phát 
sinh phản ứng: Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng và do Tà ngữ, 
Tà nghiệp, Tà mạng mà khổ não bước theo ngay, như xe 
chân vật kéo. 


b- Ý hay Ý thức của bậc Thánh là thanh tịnh: 


Ý thức của bậc Thánh là hiểu biết đúng như thật các 
pháp, là liễu tri các pháp, nên gọi là Minh, là Trí Tuệ, là 
thanh tịnh. Đó là hiểu biết đúng như thật về Lý Duyên 
Khởi, hiểu biết đúng như thật các pháp Vô Thường, Vô 
ngã, hiểu biết đúng như thật về Khổ Tập Diệt Đạo. Lộ trình 
khởi lên cái biết Ý thức đúng như thật gọi là Chánh Tri 
Kiến như sau: 


Xúc — Thọ (cảm giác) — Tưởng —› Chánh Niệm 
— Chánh Tinh Tấn —› Chánh Định — (Tĩnh Giác) — 
Chánh Tư Duy —> Chánh Tri Kiên. 


Đến để mà thấy 


Trong kho tri thức hiểu biết của bâc Thánh (hữu học 
và vô học) đã lưu giữ Minh do được học về Tứ Thánh Đế, 
nên Chánh Niệm sẽ kích hoạt Minh chứ không kích hoạt 
Vô Minh nên Chánh Tư Duy sẽ phân tích, so sánh đối 
chiếu với Minh nên sẽ phát sinh Ý thức hiểu biết đúng như 
thật gọi là Chánh Tri Kiến. Với Chánh Tri Kiến này sẽ phát 
sinh Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. Với lộ trình 
tâm Bát Chánh Đạo có Chánh Định nên có hiện tại lạc 
trú,với Chánh Tri Kiến sẽ có Khô Diệt, có an ồn nên nói an 
lạc bước theo sau như bóng không rời hình. 


c- Lộ trình tu tập Chánh Tri Kiến, đoạn diệt Tà 
Tri Kiên: 


Lộ trình tu tập Chánh Tri Kiến hay Trí Tuệ đưa đến 
chứng ngộ và an trú Tuệ Giải Thoát đã được Đức Thế Tôn 
dày công thiết lập và giảng dạy theo ba bước tuần tự là: 
Văn — Tư — Tu cụ thể là Văn Tuệ —› Tư Tuệ và Tu Tuệ. 


- Văn Tuệ là nhờ nghe giảng hoặc nghiên cứu lời 
dạy của bậc Chánh Đắng Giác mà có được hiểu biết đúng 
như thật về Lý Duyên Khởi, về Vô Thường, về Vô Ngã, về 
Khổ Tập Diệt Đạo. Văn Tuệ này đối với bậc Thượng trí có 
thê đoạn trừ ngay được Thân kiến, Nghi, Giới cắm thủ và 
trở thành bậc Thánh Nhập Lưu. Văn Tuệ này chưa có thê 
xoá bỏ được Vô Minh mà nó là thông tin được lưu vào kho 
chứa với tên gọi là Minh, là nhân duyên cho Tư Tuệ và Tu 
Tuệ sinh khởi. 


Đến để mà thấy 


- Tư Tuệ có được do tư duy về những điều đã học, 
hiểu biết sâu rộng hơn về điều đã học. Tư Tuệ góp phần 
xoá bỏ phần nào những hiểu biết Vô Minh sai lạc, nhưng 
tác dụng chính là kích hoạt thông tin Minh trong kho chứa 
để Minh nổi trội lên hơn hắn Vô minh, là nhân duyên cho 
Chánh Niệm khởi lên trong lộ trình tâm Bát Chánh Đạo, 
làm phát sinh Tu Tuệ. 


- Tu Tuệ là Trí Tuệ do tu tập khởi lên, là Ý thức 
Chánh Trĩ Kiến khi thực hành Bát Chánh Đạo. Hành giả 
thực sự sống với lộ trình tâm Bát Chánh Đạo, sống với Ý 
thức Chánh Tri Kiến. Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo có trục 
chính là: Chánh Niệm —› Chánh Định —› Chánh Tri Kiến 
mà gọi tắt là: Niệm —› Định —› Tuệ và cũng có thể nói là: 
Giới —> Định —› Tuệ (vì Giới là nhân duyên cho Chánh 
Niệm sinh khởi) nên lộ trình khởi lên Tu Tuệ là lộ trình 
Niệm —> Định. 


- Tuệ hay GIới — Định —› Tuệ. Trí Tuệ do thực 
hành Bát Chánh Đạo mà khởi lên này mới làm Hành Giả 
chứng ngộ và an trú Tuệ Giải Thoát. Trí Tuệ này được tu 
tập, được làm cho sung mãn sẽ xoá bỏ hoàn toàn Vô Minh, 
đưa đến quả A La Hán. 


Sự tu tập Chánh Tri Kiến, tu tập Tuệ đã được Đức 
Thế Tôn dày công thiết lập và giảng dạy, nếu rời lộ trình 
Văn —> Tư —> Tu mà tu tập Tuệ thì đó là đang đi tìm lông 
rùa sừng thỏ. Ở thời đại ngày nay, cho dù thông minh bao 
nhiêu đi nữa nhưng không thể nào tự mình hiểu biết đúng 
như thật về Lý Duyên Khởi, về Vô thường, về Vô ngã, về 


Đến để mà thấy 


Khổ Tập Diệt Đạo. Trong nhân loại này chỉ có một người 
duy nhất, độc nhất vô nhị, có một không hai, không thầy 
chỉ dạy, tự mình khám phá, tự mình chứng ngộ Tứ Thánh 
Đề. Trí Tuệ thấy biết đúng như thật về Lý Duyên Khởi, về 
Vô thường, về Vô ngã, về Khô Tập Diệt Đạo đã được Ngài 
chứng ngộ và tuyên thuyết được những người có trí tiếp 
thu và thực hành mới đạt thành đạo quả A La Hán, chứ các 
vị đó không thể nào không nghe lời dạy về Tứ Thánh Đề 
mà tự mình giác ngộ được. Chính vì vậy Văn Tuệ là bước 
khởi đầu, bước quan trọng trong lộ trình tu tập Trí Tuệ, nếu 
không nghe giảng, không nghiên cứu kinh điển để hiểu biết 
đúng như thật về Duyên Khởi, về Tứ Thánh Đé, không tu 
tập Bát Chánh Đạo thì đã trượt ra khỏi con đường Giác 
Ngộ và Giải Thoát. Có một số chủ trương không cần học 
tập Tứ Thánh Đế, không cần phải có một phương pháp tu 
tập nào chỉ cần kiến tánh là thành Phật, hãy nơi cái Tâm 
của phàm phu này, nếu kiến tánh thì sẽ thành Phật, nơi đó 
đầy đủ, sẵn có tất cả rồi. Như vậy họ chủ trương không cần 
đến lừi dạy của Đức Phật, không cần đến văn tuệ. Tâm của 
phàm phu là tâm Bát Tà Đạo và cái Tánh của tâm đó là gì? 
Trong tâm Bát Tà Đạo của phàm phu ấy bậc Thánh thấy 
như thật: nó chỉ có Tánh Vô Minh, tánh Tham Sân S1, tánh 
Dính mắc, ràng buộc, tánh Sầu Bi Khổ Ưu Não. Trong tâm 
Bát Tà Đạo không hề có Tánh Phật, mà Tánh Phật hay 
Phật tánh chỉ có nơi Đức Phật và các vị A La Hán. Phật 
tánh nơi Phật và các vị A La Hán là Trí Tuệ liễu tri tất cả 
pháp,là Trí Tuệ giác ngộ Tứ Thánh Đế, nó không tự nhiên 
từ trên trời rơi xuống, nó không sẵn có nơi các Ngài khi 
còn phàm phu, mà Phật tánh đó phải do Đức Phật tự mình 


Đến để mà thấy 


học hỏi, tự mình tu tập không thầy chỉ dạy, các vị A La 
Hán phải theo lộ trình Văn - Tư - Tu của Phật chỉ dạy. 
Chính cái Phật tánh ây được tu tập, được làm cho viên mãn 
mới xoá bỏ được Tánh Vô Minh, tánh ngu muội của phàm 
phu, mới giác ngộ Tứ Thánh Đé. 


Có thể diễn tả lộ trình bát tà đạo 


Vô minh — Ta của ta 


Tri thức, kinh nghiệm, thói quen 


Tham 
Tà niệm—>Tà Tư duy — Tà Tri kiến —> < Sân———— 
Cần Sỉ 
> Xúc — Cảm giác (Thọ) — Tưởng (Không) 
Trân 


Chánh niệm —. Ch.Tinh Tấn — Ch.Định — [Tinh giác] 


và bát chánh đạo trong sơ đồ sau: 


TàNgữ Khổ (sinh già chết) 
— Tà định › Dục (mong muốn) + Tà tỉnh tắn › Không như thật tác ý › 1 Tà Nghiệp › Sâu bi 
TàMạng UƯunão 


(Wbtred) Chánh Ngữ 
— Ch.Tư duy ¬ Chánh Kiến. Như thật tác + Chánh Nghiệp 
Chánh Mạng 
Minh Ỷ 
Tri thức, kinh nghiệm (Vô tác) 


Vô minh — Ta của ta 


ĐÉN ĐẺ MÀ THẦY 


ừ khi công nghệ thông tin ra đời người tìm hiểu 

Phật Giáo có cơ hội tiếp xúc với lượng thông tin về 

Giáo pháp nhiều hơn, dễ dàng và đa chiều hơn. Đây 
là một thuận lợi giúp cho họ thoát ra khỏi định kiến theo 
kiểu ếch ngôi đáy giếng, nhưng cũng gặp không ít khó 
khăn với lượng thông tin khống lồ, đồ sộ, bao la như đại 
dương ấy. Trong cái kho tàng không lỗ ấy có biết bao tông 
phái Phật giáo với các giáo nghĩa khác nhau, cách thức 
hành trì khác nhau, giải nói về chứng ngộ khác nhau, đôi 
khi trái ngược nhau, thậm chí là cãi lộn nhau. Trong thực tẾ 
có bao nhiêu người học Phật thì có bấy nhiêu cách hiểu và 
như vậy sẽ có bấy nhiêu thứ Phật giáo khác nhau. Lời dạy 
của Phật chỉ có một nhưng tuỳ theo hiểu biết, kinh nghiệm 
cá nhân của từng người, từng bộ phái mà sẽ phát sinh các 
kiến giải khác nhau. Sự thật là những người chưa Giác ngộ 
thì những hiểu biết, kinh nghiệm cá nhân của họ là Vô 
minh (Thường kiến, Ngã kiến) nên lời Phật dạy qua lăng 
kính của các bộ phái, các cá nhân sẽ sai khác và nhuốm 
màu Vô minh, (Thường kiến và Ngã kiến.) Những người 
đã Giác ngộ như các vị A La Hán đã giác ngộ sự thật nên 
kiến giải của chư vị là đồng nhất, đồng nhất với lời dạy của 
Phật nên không có gì phải phát triển thêm, phải kiến giải 
thêm, nó chính là những lời dạy rất đơn giản, chỉ quán sát 
nơi Thực tại của mỗi người là thấy liền. Những lời dạy đơn 
giản của Phật vẫn còn đâu đó trong các bộ kinh Nikaya, 


Ai sẽ giải thoát? 


nhưng chỉ có người trí mới có khả năng giác hiểu. Vậy 
muốn phân biệt đâu là lời dạy của Phật đâu là lời của người 
sau thì lấy tiêu chuẩn nào? Tất cả các Tông phái Phật Giáo 
đều tôn trọng và gìn giữ ba pháp: Niệm Phật, Niệm Pháp, 
Niệm Tăng trong đó Niệm Pháp là: Pháp mà Đức Thế Tôn 
khéo léo thuyết giảng có tính chất Thiết thực hiện tại, Đến 
để mà thấy, Không có thời gian, Có tính hướng thượng, 
Cho người Trí tự mình giác hiểu. Nếu một người Niệm 
Pháp bằng cách học hỏi, tư duy và thực hành trải nghiệm 
thì người đó khi đọc bất kỳ cuốn kinh nào, nghe lời giảng 
nào, tham khảo một chú giải nào liền đối chiếu với năm 
tiêu chuẩn của Pháp và nếu thấy có đầy đủ năm tính chất 
thì kết luận đó là lời dạy của Phật, nếu thiếu một hoặc cả 
năm tính chất này thì kết luận đó không phải là lời dạy của 
Phật mà đó chỉ là lời của người khác 


1- Thiết thực hiện tại: suốt 45 năm thuyết Pháp 
Đức Phật chỉ nói đến Khổ và Sự chấm dứt Khổ, đây là 
Thiết thực bởi điều này phù hợp với mục đích cuộc sống là 
muốn hết khổ. Tất cả nhân loại đang tìm cầu cái này hay 
cái kia, làm việc này hay việc kia cũng với mục đích hết 
khổ. Các tôn giáo hay khoa học ra đời cũng với mục đích 
muốn giúp cho con người hết khổ. Nhưng sự hết khổ hay 
Sự chấm dứt Khổ, nhân loại quan niệm phải thay đổi hoàn 
cảnh, để có được một hoàn cảnh tốt đẹp, mỹ mãn vào một 
ngày mai nào đó, một tương lai nào đó. Vì thế tất cả nhân 
loại (ngoại trừ các bậc Thánh) đều sống bởi tương lai, hy 
vọng tương lai, mơ ước tương lai, lạc quan bởi tương lai... 
Các tôn giáo cũng tạo cho các tín đồ hy vọng có được sự 


I3» 


Ai sẽ giải thoát? 


hết khổ do sau khi chết được lên thiên đường hoàn toàn lạc 
thú. Con người sống với sự chịu đựng khổ của ngày hôm 
nay với hy vọng ngày mai hết khổ, mà khi ngày mai đến 
vẫn với sự hiểu biết đó nên chịu đựng khổ với hy vọng 
ngày mốt hết khổ,và rồi ngày mốt đến lại cũng y như vậy... 
Vậy thì thực tại luôn luôn khổ còn sự hết khổ chỉ là mơ 
ước tương lai không bao giờ xây ra cả. Nhân loại đều là: 
"Những kẻ lữ hành trên đường hy vọng” nghĩa là những 
người đang đi trong nắng, gió khắc nghiệt với muỗi mòng, 
đói khát, bệnh tật với sức cùng lực kiệt, thậm chí phải bò lê 
lết với tay chân rách nát... với hy vọng ở phía trước là 
Thiên đường đầy sữa và mật ong. Rất nhiều vĩ nhân của 
nhân loại đã thấy ra sự thật, sự chấm dứt khổ trong tương 
lai như vậy chỉ là ảo vọng, và vì vô vọng với sự chấm dứt 
khổ mà rất nhiều người đã tự sát. 


Khổ trong quá khứ thì đã qua đâu còn mà diệt, khổ ở 
tương lai thì chưa phát sinh làm gì phải diệt, khổ chỉ có 
mặt trong hiện tại ngay bây giờ và tại đây nên chỉ có thê 
chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây. Đó là thiết thực hiện 
tại. Nếu trong giây phút này mà biết chấm dứt khổ thì giây 
phút tiếp cũng sẽ làm được như vậy và như vậy mọi lúc 
mọi nơi đều hết khổ. Một kẻ Phàm quét nhà với hy vọng 
(tương lai) quét xong nhà sẽ hết khổ vì phải quét nhà 
nhưng một Hành giả Tứ Niệm Xứ thực hành Niệm Thân 
khi quét nhà thì mỗi một nhát chối đều kinh nghiệm được 
sự hết khổ chứ không phải quét nhà xong mới hết khổ. Lời 
dạy Thiết thực hiện tại thê hiện rõ nhất trong bài kinh Nhất 
Dạ Hiền Giả: 


.Ï[ 4< 


Ai sẽ giải thoát? 


Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước Vọng 

Quá khứ thì đã qua 

Tương lai thì chưa đến 

Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đây 

Không động không rung chuyển. 


Bài kệ này nếu nói Phật chủ trương sống trong giây 
phút hiện tại thì đồng với chủ trương của phái Hiện Sinh 
mà phải hiểu rõ Phật chủ trương sống với Sự Chấm Dứt 
Khổ trong từng giây phút hiện tại. Đừng chờ đợi sự hết 
Khổ trong tương lai, mà hãy học cách chấm dứt Khổ trong 
hiện tại, lúc đó sẽ kinh nghiệm được không có gì núi lại ở 
đằng sau, không có gì chờ đợi ở phía trước đó mới là tự do, 
tự tại, đó mới là sự đoạn tận khô đau. 


2- Đến để mà thấy: nghĩa là người học có thê kiêm 
chứng được bằng thực tại của mình. Ví như một người 
chưa bao giờ ăn sầu riêng, được người khác mô. tả VỀ VỊ 
ngon ngọt của sầu riêng và người đó ghi nhớ rồi có thê 
tưởng tượng ra vị ngon ngọt đó, nhưng đây cũng chỉ là 
hiểu biết tri thức khái niệm, chưa phải là cái biết thật về vị 
sầu riêng. Khi người đó ăn sâu riêng thì lúc này người này 
mới tự mình biết được vị sầu riêng. Cũng y như vậy nếu 
Đức Phật thuyết giãng về những cõi trời nào đó, những câu 
chuyện về Ân Độ thời đó, một thế giới tâm linh huyền bí 
nào đó, một cõi giới cực lạc nào đó... thì người học bây 
giờ chỉ đến để mà tin chứ không thể có cách nào để mà 
kiểm chứng những cái đó, không thể nào đến để mà thấy 


-15- 


Ai sẽ giải thoát? 


những cái đó. Vậy thì những gì Đức Phật thuyết có thể 
kiểm chứng được, có thê tự mình thấy, tự mình biết được 
thì đó phải là những sự thật phổ quát, nơi Đức Phật cũng 
như vậy, nơi người học cũng như vậy. Nhưng đến để mà 
thấy được lời Phật dạy là hết sức nan giải đối với nhân loại, 
vì quy luật nhận thức của nhân loại chỉ tuân thủ đến để mà 
tin, chứ không có phương cách đến để mà thấy. Ví như anh 
thanh niên có hàm răng chắc khoẻ ăn cái bánh đa vừa 
nướng rồi thốt lên: bánh đa này giòn quá nghĩa là anh ta 
hiểu biết: giòn là thuộc tính của bánh đa (giòn là vật chất), 
giòn thường trú nơi bánh đa, giòn là của bánh đa. Hiểu biết 
như vậy khởi lên theo một lộ trình là sau khi cảm nhận vị 
giòn, tư duy khởi lên sẽ phân tích so sánh đối chiếu thông 
tin về vị giòn vừa cảm nhận với những thông tin trong 
"kho chứa”tri thức, hiểu biết, kinh nghiệm của mình mà 
trong đó là: ngọt nằm trong đường, mặn năm trong muối, 
ngon dở nằm trong thức ăn, nóng ở trong lửa, lạnh trong 
nước đá, giòn năm trong bánh đa thì đương nhiên đưa đến 
kết luận như vậy. Vì ai cũng tin chắc vào nhận thức hiểu 
biết của mình mà không thấy hiểu biết như vậy, theo quy 
trình như vậy là vô minh từ vô thuỷ, nó sai với sự thật. Nếu 
đó là sự thật, vị giòn nằm trong bánh đa, vị giòn là của 
bánh đa thì anh thanh niên có hàm răng chắc khoẻ ăn cảm 
thấy giòn, ông già 80 đã rụng hết răng ăn cũng phải giòn, 
nhưng sự thật không phải như vậy nên hiểu biết như vậy là 
sai sự thật. Nếu một người đến để mà thấy sẽ quán sát sự 
thật như sau: bánh đa và hàm răng là hai nhân và đủ hai 
nhân như vậy mà chưa có sự tiếp xúc thì chưa có cái giòn 
nào phát sinh cả. Khi hàm răng tiếp xúc với cái bánh đa 


- l8 


Ai sẽ giải thoát? 


(duyên) thì lập tức phát sinh cái giòn mà Thánh hay Phàm 
đều cảm nhận được. Đây mới là cái giòn thực (không phải 
là hiểu biết về cái giòn) và nó là một cảm giác, nó là Tâm 
chứ không phải là Vật. Xúc sinh cảm giác giòn sinh, Xúc 
diệt cảm giác giòn diệt. Cảm giác giòn sinh lên rồi diệt đi 
nó chỉ tồn tại trong khoảng khắc đó, nó không thường trú, 
không thường hằng trong cái bánh đa nên nó Vô thường. 
Khi cảm giác giòn tồn tại nó hoàn toàn vô chủ, nghĩa là 
bánh đa và hàm răng không là chủ nhân, không là chủ sở 
hữu nó. Cũng có nghĩa không có một cái Ta chủ nhân, chủ 
sở hữu nó nên là Vô ngã. Như vậy sự thật giòn là Tâm và 
nó Vô thường, Vô ngã, chứ không phải là Vật, không 
thường hằng, không thường trú ở trong bánh đa, nó vô chủ 
chứ không hữu chủ. 


Đến để mà tin là sau khi nghe giảng hoặc đọc kinh thì 
đối chiếu với kho tri thức, hiểu biết của mình và lý giải lời 
dạy của Phật bởi Vô Minh (Thường kiến và Ngã kiến) của 
mình, còn đến để mà thấy là đối chiếu lời dạy của Phật với 
sự thật theo hướng dẫn của lời dạy mà tự mình thấy ra cái sự 
thật được nói đến cho nên Hoà thượng Minh Châu có nói: 
Đạo Phật là Đạo đến để mà thấy chứ không phải Đạo đến để 
nhờ người khác thấy hộ. Đó là đến đề mà thấy nhưng đến để 
mà thấy cái gì? Đến để mà thấy như thật Lý Duyên Khởi, 
đến để mà thấy như thật Vô Thường, Vô Ngã, đến để mà 
thấy như thật Khổ, Nguyên Nhân Khổ, Khổ Diệt, Con 
Đường đưa đến Khô Diệt. (Khổ Tập Diệt Đạo) Đến để mà 
thấy cũng có các cấp độ khác nhau: do nghe giảng hoặc 
nghiên cứu kinh điển mà thấy được sự thật gọi là Văn Tuệ, 


- ]7- 


Ai sẽ giải thoát? 


do tư duy về điều đã nghe mà thấy sự thật rộng và sâu hơn 
gọi là Tư Tuệ và do thực hành Tứ Niệm Xứ mà tự thấy tự 
biết sự thật và sống với cái thấy như thật ấy gọi là Tu Tuệ. 
Đây là lộ trình Văn Tư Tu. Chỉ khi nào thấy như thật do 
thực hành Tứ Niệm Xứ gọi là Tu Tuệ được tu tập được làm 
cho viên mãn, lúc đó mới xoá bỏ hoàn toàn Vô Minh, lúc đó 
mới là Giác Ngộ Tứ Thánh Đề, mới hoàn toàn Giải Thoát. 
Đó là đến đề mà thấy viên mãn nhất. 


3- Không có thời gian là nói về Khô Diệt hay Niết 
bàn. Bát Chánh Đạo là con đường chấm dứt Khô nhưng 
Niết bàn hay Khổ Diệt không phải là đích đến của Bát 
Chánh Đạo. Nếu đi hết con đường BCĐÐ mà đạt được đích 
đến là Niết bàn thì BCĐ là nhân Niết bàn là quả và như 
vậy Niết bàn là pháp hữu vi, chịu sự chi phối của thời gian, 
là nhân trước quả sau. Khi lộ trình Tâm BCĐ khởi lên thì 
Chánh Kiến trên lộ trình Tâm BCĐ sẽ kinh nghiệm được 
ngay: không yêu thích, không chán ghét, độc lập, không 
ràng buộc, giải thoát, không hệ luy ngay khi đó chứ không 
phải BCĐ diệt đi rồi mới kinh nghiệm được Giải Thoát. Ví 
như khi quét nhà có Chánh Niệm quán thân nơi thân (nhớ 
đến chú tâm quán sát thân) khởi lên liên tục không gián 
đoạn nghĩa là nhất tâm không phân tâm thì sẽ kinh nghiêm 
được sự bình an, sự Hết Khô trong thời gian quét nhà chứ 
không phải quét nhà xong mới thấy hết khổ. Hết Khổ sau 
khi quét xong nhà là pháp bị chi phối bởi thời gian. Tóm 
lại Giải Thoát là ngay bây giờ và tại đây chứ không phải ở 
tương lai, ở một đời sau, ở một cảnh giới nào hết. Khi 


-18- 


Ai sẽ giải thoát? 


BCĐ khởi lên thì sẽ không có Vô Minh, không có Tham 
Sân Sĩ thì sẽ kinh nghiệm sự văng mặt Khô tức thì. 


4- Có tính chất hướng thượng: hướng hạ là Tâm 
Bát Tà Đạo có Tham Sân S1, có Sầu bi khổ ưu não đưa đến 
tái sinh, đưa đến khổ luân hồi sinh tử. Pháp mà Đức Thế 
Tôn khéo léo thuyết giảng hướng đến tu tập Bát Chánh 
Đạo, đoạn tận Tham Sân Si, đoạn tận Khổ, đoạn tận sự tái 
sinh trong tương lai nên có tính hướng thượng. Những 
pháp nào còn chủ trương sẽ được sinh ra, sẽ còn hiện hữu 
thì thuộc về Bát Tà Đạo, là hướng hạ, không phải Pháp mà 
Đức Thế Tôn thuyết giảng. 


5- Cho người trí tự mình giác hiểu: Pháp mà Đức 
Thế Tôn thuyết giảng không phải cho tất cả nhân loại, không 
phải là pháp cứu khổ muôn loại như nhiều người hiểu mà chỉ 
dành cho người trí. Trong kinh điển còn ghi lại ưu tư của 
Ngài: Pháp mà Ta chứng được sấu kín, khó thấy, khó biết, 
tịch tịnh, mỹ diệu, vượt qua mọi tư duy lý luận suông, tế nhị 
chỉ có người trí mới có khả năng giác hiểu, còn quần chúng 
này ưa thích ái dục, đam mê ái dục, bị ái dục ràng buộc nên 
Lý Duyên Khởi là một điều rất khó lãnh hội và Niết bàn sự 
chấm dứt khát ái, sự chấm dứt các Hữu cũng là một điều rất 
khó lãnh hội. Phật Giáo với hình thức và nội dung tôn giáo có 
thể đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đa số nhưng Pháp mà 
Đức Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, lời dạy Thật của Phật thì 
chỉ dành cho một thiêu số người trí. Trong Kinh Đức Phật đã 
ví người trí so với toàn thể nhân loại giống như vàng bạc so 
với đất đá trên quả đất này 


-10- 


Ai sẽ giải thoát? 


Nếu một người hiểu rõ năm tính chất này của Pháp, 
người đó sẽ không vội tin cũng không vội bác bỏ bất cứ 
điều gì, người đó sau khi so sánh với năm tính chất của 
Pháp lúc đó mới bác bỏ hay chấp nhận. Sự học và tu như 
vậy sẽ có kết quả lớn, lợi ích lớn. Giống như hai người đi 
Vào rừng tìm trầm, một người không có bất kỳ một hiểu 
biết nào về cây có trầm họ sẽ đốn ngã bất kỳ cây nào mà 
họ bắt gặp để tìm trầm trong đó và họ sẽ nhọc mệt vô ích 
mà chăng có kết quả nào còn người biết sâu sắc về cây gió 
trầm, biết rõ dâu hiệu những cây gió có trầm thì họ sẽ tốn ít 
công sức mà kết quả lại rất lớn. 


-20- 


Ai sẽ giải thoát? 


AI SẼ GIẢI THOÁT? 


Đức Phật trả lời: 


Người có trí tru giới 

Tu tập Tám và Tuệ 
Nhiệt tâm và thận trọng 
Tỷ kheo ấy thoát triển. 


Thế nào là thoát triền? Triền ở đây là nói tắt của 
triền phược, nghĩa là chúng sinh bị tham ái trói buộc và 
dẫn dắt đi trong khổ đau, trong luân hồi sinh tử. Đề giải 
thoát khỏi triền phược phải có bốn yếu tố: thứ nhất là 
người có trí, thứ nhì là trú giới, thứ ba là tu tập Tâm và 
Tuệ, thứ tư là nhiệt tâm và thận trọng. 


1/ Phải là người có trí: Pháp mà Đức Thế Tôn khéo 
léo thuyết giảng có tính chất “thiết thực hiện tại, đến để mà 
thấy, không có thời gian, có tính chất hướng thượng, cho 
người trí tự mình giác hiểu”. Tôn giáo có thể dành cho đa 
số nhân loại nhưng Pháp của Đức Thế Tôn chỉ để dành cho 
một thiểu số ít ỏi của nhân loại ví như vàng bạc so với đất 
đá trên quả đất này. Nhưng thế nào là người có trí. Trí ở 
đây cũng đồng nghĩa với Trí tuệ, đồng nghĩa với Minh, là 
cái biết ý thức đúng như thật. Trí có được ở ba cấp độ: hiểu 
biết như thật về Tứ Thánh Đề do nghe giảng mà đạt được 


ki Ï 2 


Ai sẽ giải thoát? 


gọi là Văn tuệ, hiểu biết như thật về Tứ Thánh Đề do tư 
duy về điêu đã được nghe giảng gọi là Tư tuệ và hiệu biệt 
như thật do thực hành Bát Chánh Đạo mà có được gọi là 
Tu tuệ. 


Trong ngữ cảnh của bài kệ này, người có trí là chỉ 
cho người có Văn tuệ. Là người do nghe giảng hoặc nghiên 
cứu kinh điển mà có được hiểu biết như thật về Duyên 
Khởi, hiểu biết như thật các pháp Vô thường, Vô ngã; hiểu 
biết như thật Duyên khởi lên lộ trình tâm Bát Tà Đạo của 
phàm phu và Duyên khởi lên lộ trình Bát Chánh Đạo của 
bậc Thánh. Trên lộ trình tâm Bát tà đạo thấy được như thật 
về Khổ và Nguyên nhân của Khổ; trên lộ trình Bát chánh 
đạo thấy được như thật về Khô diệt và Con đường đưa đến 
Khổ diệt. Nói tóm lại, người có trí là người hiểu biết như 
thật về Duyên khởi, về Vô thường, về Vô ngã, về Khô Tập 
Diệt Đạo. 


2/ Trú giới: Người này phải thọ trì và thực hành các 
học giới và thây sợ hãi trong mỗi lỗi nhỏ nhặt. Các học 
giới có thể nhiều ít khác nhau nhưng cốt lõi là năm giới 
được triển khai rộng và tỉ mỉ hơn. Người có trí thực hành 
các học giới với hiểu biết là để tạo duyên cho Chánh Niệm 
khởi lên. Nhân phát sinh Chánh Niệm là Văn tuệ nhưng 
không có duyên thì Chánh Niệm không khởi lên. Sự thực 
hành giới làm cho tâm tương đối trong sạch và đó là duyên 
cho Chánh Niệm khởi lên. Chánh Niệm khởi lên sẽ phát 
sinh Chánh Định, Chánh Định khởi lên sẽ phát sinh Chánh 
Kiến. Đây là trục chính của lộ trình tâm Bát Chánh Đạo: 
Niệm —>› Định —> Tuệ và với lộ trình tâm Bát Chánh Đạo 


- 99 + 


Ai sẽ giải thoát? 


sẽ chứng ngộ và an trú Tâm giải thoát —> Tuệ giải thoát. 
Trong bản kinh Phạm Võng sau khi nêu lên Tiểu giới, 
Trung giới, Đại giới mà Như Lai đã thành tựu đầy đủ 
không ai sánh bằng, Đức Phật khắng định: những ai tán 
thán Như Lai như vậy là kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 
Đó là những điều nhỏ nhặt, không quan trọng, chỉ thuộc 
giới luật mà kẻ phàm phu dùng để tán thán Như Lai, Như 
Lai không có kế đến. Còn có những pháp sâu kín, khó 
thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu vượt qua những tư duy 
lý luận suông chỉ có người trí mới có khả năng giác hiểu, 
những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri và tuyên thuyết, và 
những ai như thật tán thán Như Lai về những pháp đó, Như 
Lai mới kê đến. 


Rõ ràng Đức Phật không đề cao quá mức giới luật, 
vì vậy hai mươi năm đầu hoằng pháp Ngài chưa chế ra một 
giới điều nào. Ngài đề cao trí tuệ và giải thoát vì thế đối 
với người trí không đề cao quá mức việc thực hành giới mà 
đề cao việc tu tập Tâm và Tuệ. Đối với người trí việc giữ 
gìn giới luật là một việc tự nhiên, không phải dụng công, 
không cần nỗ lực, tâm họ vốn đã trong sạch nên nó là việc 
nhỏ nhặt, không quan trọng, mà việc quan trọng là tu tập 
Tâm và Tuệ. Đương nhiên nếu với một người mà việc giữ 
giới vốn nhỏ nhặt không quan trọng mà còn không làm 
được thì nói gì đến việc to lớn quan trọng là tu tập Tâm và 
Tuệ. Đó là người có trí trú giới, nếu trú giới không với trí 
tuệ như vậy thì giới đó sẽ trở thành giới cấm thủ. 


3/ Tu tập Tâm và Tuệ: Đó là tu tập Bốn Niệm Xứ 
bao gôm: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán 


-Š3- 


Ai sẽ giải thoát? 


Thân, Quán Thọ với sự có mặt của Chánh Niệm, Chánh 
tinh tấn, Chánh định làm cho hành giả kinh nghiệm và an 
trú Tâm giải thoát nên gọi là tu tập Tâm. Quán Tâm, Quán 
Pháp với Chánh Niệm - Chánh tính tấn - Chánh định - 
Chánh tư duy - Chánh kiến làm cho hành giả kinh nghiệm 
và an trú Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát nên được gọi là 
tu tập Tuệ. 


- Tu tập Tâm: đối với người không tu tập Tứ Niệm 
Xứ, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh sáu cảm 
giác và sáu cái biết trực tiếp giác quan, biết như thật sáu 
cảm giác đó. Đó là thấy (nhãn thức), nghe (nhĩ thức), cảm 
nhận (tỉ thức, thiệt thức, thân thức, tưởng thức). Sau khi 
thấy, nghe, cảm nhận thì suy nghĩ (tư duy) về cái được 
thấy, cái được nghe, cái được cảm nhận làm phát sinh cái 
biết ý thức. Nơi cái biết ý thức này sẽ xuất hiện một cái Ta 
là chủ nhân của cái thấy, nghe, cảm nhận (Ta thấy, Ta 
nghe, Ta ngửi, Ta nếm, Ta xúc chạm, Ta tưởng ra) và là 
chủ nhân của các cảm giác (Ta đau, Ta ngứa, Ta đói, Ta 
hạnh phúc, Ta đau khô...). Với cái Ta (bản ngã) xuất hiện 
nơi cái biết ý thức này, lộ trình tâm sẽ phát sinh tham sân 
s1, phát sinh ràng buộc, phát sinh sầu bi khô ưu não. Đây là 
lộ trình tâm Bát tà đạo. Đối với người tu Tứ Niệm Xứ khi 
căn trần tiếp xúc phát sinh sáu loại cảm giác và sáu cái biết 
trực tiếp giác quan nếu có Chánh Niệm (nhớ đến quán thân 
nơi thân hay nhờ đến quán thọ nơi thọ) thì sự chú tâm quán 
sát sẽ tự động xảy ra. Nhờ có sự chú tâm (Chánh định) mà 
lộ trình tâm dừng lại tại đây và sự chú tâm này lại là duyên 
cho một lộ trình tâm sau khởi lên nơi đối tượng đó. Sự chú 


... 


Ai sẽ giải thoát? 


tâm sẽ làm cho các lộ trình tâm khởi lên nơi đối tượng đó 
nhiều lần nên cảm giác và cái biết trực tiếp cảm giác đó 
được “kéo dài”ra. Hành giả sẽ an trú cái biết trực tiếp từ 
cảm giác này sang cảm giác khác mà không có mặt của cái 
biết ý thức. Cái biết trực tiếp giác quan được Chánh Niệm, 
Chánh tỉnh tấn, Chánh định an trú như vậy được gọi là cái 
biết Tỉnh giác hoặc gọi là cái biết Không Tánh hay còn gọi 
là Thắng Tri như trong kinh Pháp Môn Căn Bản. Hành giả 
sẽ kinh nghiệm được cái biết trực tiếp giác quan này được 
gọi là Không Tánh vì trong cái biết này không có tri thức 
khái niệm, không có phân biệt đối đãi, không ngôn ngữ chế 
định. Trong cái biết này không có khái niệm to nhỏ vuông 
tròn dài ngắn, mặn ngọt chua cay, xanh vàng đỏ trắng, 
không có khái niệm thời gian, không gian không có khái 
niệm mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có khái niệm sắc thanh 
hương vị xúc pháp, không có khái niệm vô thường, vô ngã, 
không có khái niệm khổ tập diệt đạo, không có khái niệm 
Minh, khái niệm Vô minh, không có ngôn từ (pháp chế 
định). Cái biết trực tiếp giác quan này (tâm lý học gọi là 
nhận thức cảm tính) vốn phàm thánh đều như nhau, người 
và thú vật đều có. Hễ căn trần tiếp xúc thì phát sinh, nó 
không do học hỏi mà có như cái biết ý thức nhưng kẻ phàm 
phu không an trú được nó, không tách bạch nó ra khỏi cái 
biết ý thức nhị nguyên được, còn bậc thánh nhờ có Chánh 
niệm, Chánh tinh tấn, Chánh định mà kinh nghiệm và an 
trú được nó. Khi an trú Tỉnh giác hành giả kinh nghiệm 
được thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là 
cảm nhận, vì thế đầu óc trống không (không suy nghĩ), 
không tìm hiểu, không phán đoán, không phán xét, không 


-25- 


Ai sẽ giải thoát? 


yêu thích, không chán ghét, không ràng buộc, không phiền 
não với tất cả mọi đối tượng được thấy, được nghe, được 
cảm nhận. Giải thoát này gọi là Tâm giải thoát. Lộ trình 
tâm xảy ra như sau: 


Xúc —> Cảm giác —›> Tưởng —›> Chánh niệm —> 
Chánh tính tân —> Chánh định — (Tỉnh giác) 


- Tu tập Tuệ: Là khi thực hành quản Tâm và quán Pháp. 
Khi căn trần tiếp xúc phát sinh sáu loại cảm giác và sáu cái 
biết trực tiếp thì tùy thuộc vào Chánh niệm: nhớ đối tượng 
đó là Vô thường, nhớ đối tượng đó là Vô ngã, nhớ đối 
tượng đó ly tham... nên sau khi thấy, nghe hoặc cảm nhận 
cảm giác đó với cái biết Tỉnh giác, Chánh tư duy khởi lên 
làm phát sinh cái biết ý thức đúng như thật gọi là Chánh 
kiến biết đối tượng đó vô thường, biết đối tượng đó vô ngã, 
biết đối tượng đó ly tham... lộ trình tâm Bát chánh đạo của 
quán Tâm và quán Pháp xảy ra như sau: 


Xúc — Thọ —> Tưởng — Chánh niệm —› Chánh 
tinh tân —> Chánh định — (Tỉnh giác) —› Chánh tư duy — 
Chánh kiến. 


Ví dụ: Đối với Chánh Niệm quán vô thường, sau khi 
thấy, nghe hoặc cảm nhận cảm giác đó với cái biết Tỉnh 
giác, Chánh tư duy khởi lên sẽ đối chiếu cảm giác đó với 
những hiểu biết về vô thường đã được học (lưu giữ trong 
kho chứa) được Chánh niệm kích hoạt lên làm phát sinh 
cái biết ý thức đúng như thật gọi là Chánh kiến, biết đối 
tượng đó vô thường. Lộ trình tâm dừng lại cái biết Chánh 


- 26 - 


Ai sẽ giải thoát? 


kiến vô thường, không có diễn tiến gì thêm nữa, không còn 
khởi lên biết đối tượng đó là ngon hay dở, đẹp hay xấu, 
thơm hay thối...Với cái biết Chánh kiến đối tượng đó vô 
thường, hành giả cũng kinh nghiệm được không yêu thích, 
không chắn ghét, độc lập không ràng buộc, giải thoát 
không hệ lụy. Đó chính là giải thoát. Giải thoát này do 
Chánh kiến mà kinh nghiệm được nên gọi là Tuệ giải 
thoát. Sự tu tập Chánh kiến: các đối tượng được thấy, được 
nghe, được cảm nhận, được nhận thức, các đối tượng ấy là 
tâm (không phải cảnh) các đối tượng ấy vô thường, các 
đối tượng ây vô ngã, các đối tượng ấy ly tham, các đối 
tượng ây buông xả, Tuệ tri Thọ, Tuệ tr1 vị ngọt, sự nguy 
hiểm, sự xuất ly của Thọ, Tuệ tri Khổ đế, Tập đé, Diệt đế, 
Đạo đề, được gọi là tu tập Tuệ. Trong sự tu tập Tuệ này 
không những đưa đến chứng ngộ và an trú Tuệ giải thoát 
mà còn an trú cái biết Tỉnh giác nên có cả Tâm giải thoát. 
Sự tu tập Chánh kiến hay tu tập Tuệ không những làm cho 
hành giả kinh nghiệm được pháp này là thiết thực hiện tại, 
an trú được Khô diệt của hữu học đạo mà sự tu tập Tuệ này 
mới đưa đến xóa bỏ Vô minh, Thường kiến, Ngã kiến đã 
được cài đặt trong kho chứa “tri thức, hiểu biết, kinh 
nghiệm ”của mỗi người, mới đưa đến quả vị A la hán, mới 
đưa đến giác ngộ Tứ Thánh Đé. 


4/ Nhiệt tâm và thận trọng: Sự tu tập Tâm và Tuệ 
giúp cho hành giả chứng ngộ và an trú Tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát phải được thực hành với sự tính tấn (nhiệt tâm) 
cao nhất, không những khi tọa thiền mà phải liên tục suốt 
cả ngày từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ, phải nối liền 


5 „ 


Ai sẽ giải thoát? 


liên tục từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang 
tháng khác, từ năm này sang năm khác. Mỗi một ngày 
hành giả phải thận trọng suy xét lại kết quả của sự tu tập, 
đã nhất hướng nhàm chán ly tham đối với dục lạc, nhàm 
chán ly tham đối với hữu, nhàm chán ly tham đối với phi 
hữu chưa? Đã nhiếp phục tham sân si ở mức độ nào? Đã 
nhất hướng đoạn diệt năm thủ uân chưa? Đã nhất hướng 
hướng đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn chưa? Nếu 
chưa có hãy nỗ lực tinh tấn tu tập, nếu đã có hãy hoan hỷ 
trong sự tu tập ấy. Một người nếu có đủ bốn yếu tố này có 
thể tu tập thời gian từ bảy ngày đến bảy năm có thể chờ đợi 
kết quả là Chánh Trí trong hiện tại (Quả A la hán) và nếu 
còn dư sót là quả Bất Lai. Đây là lời khẳng định của Đức 
Phật trong bài kinh Niệm Xứ. 


-28- 


Ai sẽ giải thoát? 


GIẢI THOÁT LÀ NHƯ THẺ NÀO 
Câu trả lời năm trong bài kệ thuộc Trường Bộ Kinh: 


Bác Thánh bỏ gia đình 
Du hành không trú Xứ. 
Với dán chúng trong làng, 
Không tác thành hệ lụy 
Tuyệt không các dục vọng, 
Không mơ ước hão huyền, 
Chẩm dứt mọi tranh luận 
Với bất kỳ một ai. 


Bài kệ này nói về vị A la hán, người đã có Chánh 
Trí: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm 
đã làm, không còn trở lui đời này nữa”. Bài kệ này phải 
được hiểu theo hai khía cạnh nghĩa đen và nghĩa bóng. 
Nghĩa đen nói về dáng vẻ bên ngoài và nghĩa bóng nói về 
nội tâm của vị đó. Bậc Thánh bỏ gia đình. Du hành không 
trú xứ nghĩa là bậc Thánh đã từ bỏ tài sản lớn, tài sản nhỏ, 
từ bỏ bà con lớn, bà con nhỏ, từ bỏ gia đình lớn, gia đình 
nhỏ, xuất gia sống không gia đình. VỊ ấy đi từ nơi này qua 
nơi khác, xin. ăn để nuôi mạng, - xin tắm y để che thân. Vị 
ẫây ngủ nơi gốc cây, nơi đền miễu... dáng vẻ bề ngoài của 
vị ấy giống như một kẻ hành khất không tài sản, không gia 
đình, không thân thích, tứ cố vô thân, đi từ nơi này qua nơi 
khác xin miếng cơm để ăn, xin manh áo để mặc. Dáng vẻ 
bề ngoài của bậc Thánh cũng giống như dáng vẻ bề ngoài 


- Ø0) 


Ai sẽ giải thoát? 


của kẻ hành khất tứ cỗ vô thân. Nhưng nghĩa bóng của hai 
câu này chính là nội tâm của bậc Thánh, là nội dung quan 
trọng cần phải khảo sát. Gia đình mà bậc Thánh đã từ bỏ 
không chỉ là gia đình theo nghĩa thế gian mà gia đình bậc 
Thánh đã từ bỏ chính là Năm Thủ Uẩn. Đối với kẻ phàm 
phu chấp thủ một cái Ta là chủ nhân của sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức làm khởi lên Năm thủ uẫn. Kẻ phàm phu đang 
sống với Năm thủ uân: Ta thấy, Ta nghe, Ta ngửi, Ta nếm, 
Ta xúc chạm, Ta nhận thức, Ta đau, Ta ngứa, Ta nói, Ta 
làm, Ta đau khổ, Ta hạnh phúc... Đây thực sự là hoang 
tưởng và đây thực sự là gia đình của kẻ phàm phu với 
nghĩa sâu xa nhất. “Năm thủ uân là Khổ”và kẻ phàm phu 
đang sông với Khổ. Đối với Năm Thủ Uẫn, bậc Thánh đã 
đoạn tận, đoạn trừ, đoạn ly, đoạn xả cũng có nghĩa là bậc 
Thánh đã đoạn tận, đoạn trừ, đoạn ly, đoạn xả Khổ. Du 
hành không trú xứ nghĩa là bậc Thánh đã đoạn trừ tham 
dục nên không còn thích thú, không còn dính mắc, không 
còn ràng buộc với bất kỳ xứ nào như Sắc xứ, Thanh xứ, 
Hương xứ, VỊ xứ, Xúc xứ, Pháp xứ, Nhãn xứ, Nhĩ xứ, Tỉ 
xứ, Thiệt xứ,Thân xứ, Ý xứ. Với dân chúng trong làng. 
Không tác thành hệ lụy nghĩa là đối với đệ tử hay với các 
thí chủ không xa lánh lạnh nhạt cũng không thân mật gần 
gũi, khi có công việc liên quan thì không ràng buộc mình 
vào công việc đó, không vui khi họ vui, không buồn khi họ 
buôn. Tuyệt không các dục vọng nghĩa là đối với niềm vui, 
hạnh phúc, lạc thú do sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị 
ngon, xúc chạm êm ái khởi lên chư vị không có thích thú, 
không có thèm muốn dục lạc ây vì chư vị đã đoạn tận 
tham. Đối với những đối tượng khó chịu, pháp chướng 


- 30 - 


Ai sẽ giải thoát? 


ngại chư vị không khởi lên chống đối vì đã đoạn tận sân. 
Không mơ ước hão huyền nghĩa là không truy tìm quá khứ, 
không ước vọng tương lai vì chư vị đã đoạn tận Si. Phần 
lớn sự an trú của các vị A la hán là an trú cái biết Tỉnh giác 
hay còn gọi là cái biết Không tánh, đây là cái biết trực tiếp 
không tri thức, khái niệm, ngôn từ cụ thể là cái biết nhãn 
thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, tưởng thức 
được tách bạch ra khỏi cái biết ý thức nhờ Chánh niệm, 
Chánh tinh tấn, Chánh định. Với cái biết Không tánh này 
thì không có khái niệm quá khứ, hiện tại, vị lai, không có 
gì ở phía trước, không có cái gì ở phía sau, không có tương 
lai nào hiện hữu, không có đời này, không có đời sau, 
không có khoảng giữa hai đời. Đó là không mơ ước hão 
huyền. Chấm dứt mọi tranh luận. Với bất kỳ một ai. Nhân 
loại luôn luôn ở trong sự tranh luận Đúng và Sai. Đúng và 
Sai được hiểu là đúng hay sai với sự thật nhưng khái niệm 
đúng và sai mà con người đang dùng để tranh luận là hiểu 
biết cá nhân, nó tùy thuộc vào kho “tri thức hiểu biết?của 
mỗi người được học hỏi và tích lũy vào kho chứa (còn 
được gọi là nghiệp). Mọi tri thức hiểu biết này được 
nhuộm màu Thường kiến và Ngã kiến nên nó là cái hiểu 
biết không đúng sự thật gọi là Vô Minh, là vọng tưởng. Cái 
biết ý thức vô minh tà kiến nảy phát sinh do Tà Niệm —> 
Tà tư duy mà khởi lên, nghĩa là Tà niệm kích hoạt một loại 
thông tin trong kho chứa để Tà tư duy so sánh đối chiếu mà 
phát sinh cái biết ý thức vô minh tà kiến. Bậc Thánh có 
Chánh tư duy tức là so sánh đối chiếu với sự thật nên phát 
sinh cái biết ý thức đúng như thật gọi là Chánh kiến. Một 
trong những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 


"`... 


Ai sẽ giải thoát? 


mỹ diệu, vượt qua những tư duy lý luận suông chỉ có người 
Trí mới có khả năng nhận hiểu đó là định lý Duyên Khởi 
mà bậc Thánh đã giác ngộ. Ví như khi có một viên đường 
tiếp xúc với lưỡi (một người khỏe mạnh) ai cũng cảm 
nhận được vị ngọt cho dù là phàm hay Thánh. Cảm nhận vị 
ngọt đây là cái biết trực tiếp gọi là thiệt thức, phàm Thánh 
đều như nhau. Nhưng hiểu biết về vị ngọt (cái biết ý thức) 
thì phàm thánh lại khác nhau. 


- Cảm nhận vị ngọt rồi kẻ phảm phu khởi lên cái 
biết ý thức, hiểu biết vị ngọt nằm trong đường (thường trú 
trong viên đường), vị ngọt là của viên đường, vị ngọt thuộc 
về vật chất. 


- Bậc Thánh quán sát nơi sự thật: có viên đường và 
lưỡi, tức có đủ hai nhân nhưng chưa có sự tiếp xúc tức 
chưa có duyên thì chưa có vị ngọt nào phát sinh cả. Khi 
viên đường tiếp xúc với lưỡi (đầy đủ nhân và duyên) thì 
phát sinh cảm giác vị ngọt. Cảm giác vị ngọt do duyên xúc 
mà phát sinh nên gọi là pháp Duyên khởi. Xúc sinh cảm 
giác sinh, xúc diệt cảm giác diệt. Cảm giác vị ngọt sinh lên 
rồi diệt đi. Chỉ khi xúc sanh cảm giác vị ngọt mới sanh nên 
khi chưa có xúc cảm giác vị ngọt không có vì vậy nó 
không thường hằng thường trú trong viên đường cũng 
không thường hằng thường trú nơi lưỡi. Như vậy cảm giác 
vị ngọt là vô thường, nghĩa là sinh lên rồi diệt đi, trước khi 
sinh không ở đâu cả, sau khi diệt cũng không về đâu cả, 
không thường hằng, không thường trú ở đâu cả. Cảm giác 
vị ngọt khi nó tồn tại thì nó hoàn toàn vô chủ có nghĩa là 
nó tôn tại độc lập không có cái gì là chủ nhân của nó, 


CC 


Ai sẽ giải thoát? 


không có cái gì sở hữu nó. Lưỡi không phải là chủ nhân 
của cảm giác vị ngọt, viên đường không phải là chủ nhân 
của cảm giác vị ngọt vì khi cảm giác vị ngọt phát sinh viên 
đường và lưỡi đã diệt (lưỡi cũ diệt, lưỡi mới sinh) theo 
định luật nhân diệt quả sanh. Ví như có một gói thuốc 
nhuộm đỏ và một chậu nước trong, khi hai nhân nảy tiếp 
xúc với nhau thì cùng diệt tức gói thuốc nhuộm đỏ và chậu 
nước trong cùng diệt, lúc đó mới phát sinh chậu thuốc 
nhuộm đỏ. Như vậy cảm giác vị ngọt là vô chủ, vô sở hữu, 
còn có nghĩa là vô ngã nghĩa là không có một cái Ta nào là 
chủ nhân của cảm giác vỊ. 


Bậc Thánh giác ngộ lý Duyên khởi, biết như thật 
cảm giác vị ngọt đó là Tâm (không phải vật), nó vô 
thường, nó vô chủ (vô ngã) và bậc Thánh cũng biết như 
thật rằng: hiểu biết vị ngọt nằm trong đường, vị ngọt là của 
đường, vị ngọt là vật chất là thường kiến và ngã kiến, là vô 
minh vọng tưởng. Khi đã tuệ trí như vậy bậc Thánh sẽ 
không có phân vân, lưỡng lự, không có nghi ngờ, do dự về 
sự thật duyên khởi nên vị ấy sẽ không khởi lên tranh luận 
với thế gian, không khởi lên tranh luận: nóng không năm 
trong lửa, lạnh không nằm trong nước đá, ngọt không nằm 
trong đường, mặn không năm trong muối, ngon, dở không 
năm trong thức ăn v.v... bởi vị ấy biết rõ rằng: tuy những 
điều này là sự thật, nhưng cái hiểu biết vô minh vọng 
tưởng của nhân loại sẽ cho răng người nói như vậy chắc là 
bị điên. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói rõ trong Kinh 
Mật Hoàn: Pháp mà Ta thuyết giảng không tranh luận một 
a1 ở đời. 


.3: 


Ai sẽ giải thoát? 


TỪ BÓ CÁC PHƯỚC BÁO 
Ngôi một bên, Bà la môn Bhikkhaka bạch Thế Tôn 


Thưa Tôn giả Gotama, con là người khất thực và Tôn giả 
cũng là người khât thực. Vậy có sự sai khác gì giữa chúng ta? 


Thế Tôn: 

Không phải ai xin ăn 
Cũng goi là khất sĩ 

Nếu chấp trì độc pháp 
Không còn gọi tỷ kheo 
Ai sống ở đời này 

Từ bỏ các phước bảo 
Đoạn trừ mọi ác pháp 
Hành trì theo phạm hạnh 
Sống đời sống chánh trí 
Vị ấy xứng “tỷ kheo” 


Tương ưng bộ kinh tập I, chương 7, tương ưng bà la 
môn, X. Bhikkhaka (S.1.182). 


Vậy để xứng đáng với danh xưng tỷ kheo, xứng 
đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn, để có thể lớn mạnh, chói 
sáng trong Pháp và Luật của Như Lai phải có bốn yếu tố: 
thứ nhất là từ bỏ các phước báo, thứ nhì là đoạn trừ mọi ác 
pháp, thứ ba hành trì theo phạm hạnh, thứ tư sống nếp sông 
chánh trí. 


-34 - 


Ai sẽ giải thoát? 


1/ Từ bỏ các phước báo: tiêu chuẩn đầu tiên để 
xứng gọi tỷ kheo là từ bỏ các phước báo. Từ bỏ các phước 
báo được hiểu là không yêu thích, không dính mắc, không 
ràng buộc, không hướng đến, không tìm cầu phước báo. 
Lời dạy này của Đức Thế Tôn trái ngược với quan điểm và 
hiểu biết của thế gian. Thế gian thì khao khát tìm cầu 
phước báo, hướng đến phước báo, tích lũy phước báo vì 
phước báo đồng nghĩa với hạnh phúc (vật chất và tinh 
thần). Hành vi này của nhân loại phát sinh từ sự hiểu biết 
về khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự chấm dứt khổ và 
con đường chấm dứt khổ của họ. 


- Đối với nhân loại họ hiểu khổ và nguyên nhân của 
khổ là do hoàn cảnh sống (ngoại cảnh). Ví như một người 
khi bị con chó cắn, cảm nhận khổ khởi lên thì hiểu biết về 
khổ này cũng khởi lên nơi họ: khổ là từ con chó mà đến, 
nguyên nhân của khổ là do con chó căn. Khi đi giữa trời 
mưa bị ướt lạnh, khổ khởi lên, họ cho rằng khổ và nguyên 
nhân của khổ là do trời mưa. Khi bà vợ bị chồng chửi 
mắng, khổ khởi lên, họ nghĩ ngay rằng khổ và nguyên nhân 
của khổ là do chồng. Khi ăn một bữa cơm tôi tàn, khổ khởi 
lên và họ nghĩ nguyên nhân của khổ là do thức ăn tôi tàn 
đó... chính vì hiểu khổ và nguyên nhân của khổ ở nơi 
ngoại cảnh nên khi khổ khởi lên họ oán trời trách đất, giận 
dữ hoàn cảnh, tức tối con người đã gây ra khổ cho họ. 


- Họ cũng nhận thức rằng khi có hạnh phúc thì khổ 
được chấm dứt mà hạnh phúc chỉ có được khi có một hoàn 
cảnh tốt đẹp như giàu có, khỏe mạnh, sắc đẹp, sống lâu... 
vậy thì sự chấm dứt khổ cũng ở nơi hoàn cảnh và đương 


"... 


Ai sẽ giải thoát? 


nhiên con đường chấm dứt khổ là thay đổi hoàn cảnh từ 
hoàn cảnh khó khăn bât toại nguyện đê có được hoàn cản 
tôt đẹp toại nguyện. 


Hiểu biết về Khô, Nguyên nhân của Khô, Sự chấm 
dứt Khổ, Con đường chấm dứt Khổ (Khổ Tập Diệt Đạo) 
như vậy gọi là Vô minh (vì nó không đúng với sự thật). Vì 
thế mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình, mỗi một tập thể, 
mỗi một đất nước và toàn thể nhân loại này đang ra sức 
thay đổi hoàn cảnh, cải tạo hoàn cảnh, mong rằng sẽ được 
hết khổ. Các tôn giáo cũng từ Vô minh này mà chủ trương 
thay đối hoàn cảnh: thay đổi thế gian đau khổ này bằng 
một cảnh giới tâm linh, một thiên đường cục lạc hoàn toàn 
toại nguyện. Có những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, 
tịch tịnh, mỹ diệu, vượt qua mọi tư duy lý luận suông, chỉ 
có người trí mới có khả năng nhận hiểu. Một trong những 
pháp đó là sự thật về khổ (Khổ để) và sự thật về nguyên 
nhân của khổ (Tập đế) mà bậc Chánh Đăng Giác đã chứng 
ngộ và tuyên thuyết. 

a./.Sự thật về khổ (Khổ đỗ): 

- Khi căn trần tiếp xúc với nhau, đó gọi là Xúc. Do 
có Xúc mà có Thọ, do có Thọ mà có Ái, do có Ái mà có 
Thủ, do có Thủ mà có Hữu, do có Hữu mà có khổ (của 
sinh già bệnh chết), sầu bi khổ ưu não không thê kế xiết. 
Xúc —› Thọ —› Ái —› Thủ — Hữu —› Khổ (sinh già bệnh 
chết), sầu bi ưu não. 


Có thê quán sát theo một lộ trình tóm tắt 


-36 - 


Ai sẽ giải thoát? 


* Lạc thọ (dễ chịu) —>Tham —> Ràng buộc —> Hoại 
khổ. 
* Khổ thọ (khó chịu) —> Sân —> Ràng buộc —> Khổ 
khô. 
* Bất khổ bất lạc thọ (trung tính) —› Si —> Ràng 
buộc 

—> Hành khô. 


Nếu quán sát một cách tỉ mỉ hơn thì đây là duyên 
khởi lộ trình tâm bát tà đạo: 


Xúc —> Thọ (cảm giác) —> Tưởng —> Tà niệm —> Tà 
tư duy —> Tà tri kiến —› Tham, Sân, Si —› Tà định — Dục 
—> Tà tinh tấn —› Phi như lý tác ý — Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà 
mạng —> Khổ (sinh già bệnh chết) sầu bi ưu não không thê 
kê xIÊt. 


Trong lộ trình duyên khởi nảy sáu căn và sáu trần là 
ngoại cảnh, từ Thọ đến sâu bi khổ ưu não là Tâm (nội tâm) 
vì vậy khổ không ở nơi ngoại cảnh mà khổ chính là Tâm 
khởi lên theo lộ trình duyên khởi: Xúc — Thọ — Ái — 
Thủ — Hữu. 


Thấy như thật lộ trình duyên khởi này tức là Tuệ tri 
hay Liễu tri “Năm Thủ Uẫn Là Khổ”. Khi đã tuệ tri lộ trình 
duyên khởi này, tức đã tuệ tri năm thủ uân là khổ thì cũng 
tuệ tri (thấy như thật). 


—>—> Tât cả con người (ngoại trừ các bậc Thánh) 
bât luận ngu hay trí, dân tộc, tôn giáo nào, khi sáu căn tiêp 


` - 


Ai sẽ giải thoát? 


xúc với sáu trần thì đều khởi lên các lộ trình tâm bát tà đạo, 
đêu khởi lên khô, chăng trừ một aI. Đây là sự thật phô quát, 
là chân lý. 


- Bất luận là hoàn cảnh nào, dễ chịu (lạc thọ), khó 
chịu (khổ thọ), hay trung tính (bất khổ bất lạc thọ), toại 
nguyện hay bắt toại nguyện đều khởi lên khổ (hoặc là hoại 
khổ, hoặc là khô khổ hoặc là hành khổ). 


- Hễ sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì khổ khởi lên 
liên tục từ giây phút này sang giây phút khác, từ ngày này 
sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, từ đời này 
sang đời khác... không ngừng nghỉ. Kê cả các vị A la hán 
tuy đã khô diệt nhưng vẫn còn dư sót (khổ diệt hữu dư hay 
Niết bàn hữu dư) tuy rằng khổ còn dư sót này (là các cảm 
giác khó chịu trên thân do quá nóng hoặc quá lạnh, hay do 
bệnh tật...) so với khổ đã được đoạn diệt giống như đất 
trên móng tay so với đất trên quả đất này. Khổ còn dư sót 
đó sẽ được diệt tận khi vị đó nhập diệt gọi là khổ diệt vô 
dư hay Niết bản vô dư. 


Bồn đặc tính này là sự thật phố quát cho tất cả nhân 
loại (ngoại trừ các bậc Thánh) là chân lý và được gọi là 
Khổ đề. Sự thật này chỉ bậc Thánh mới giác ngộ, còn nhân 
loại tuy sống trong sự thật này nhưng không thấy, không 
biết, không giác ngộ sự thật đó. 


b.⁄.Sự thật về nguyên nhân của khổ (Tập đê) 


-38- 


Ai sẽ giải thoát? 


Là do tà kiến tức cái biết ý thức không đúng sự thật 
gọi là Vô minh, và do vô minh mà phát sinh tham sân sĩ. 
Nguyên nhân của khổ cũng là Tâm chứ không phải ngoại 
cảnh. Trong kinh điển Đức Phật thuyết giảng nguyên nhân 
của Khô là: “Khát ái tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia như 
Dục ái, Hữu ái, Phi Hữu ái”nghĩa là khao khát (tham đắm) 
và tìm cầu hạnh phúc (hỷ lạc) ở trong sắc thanh hương vị 
xúc pháp gọi là Dục ái, khao khát tìm cầu hạnh phúc trong 
sự sông, sự hiện hữu, sự được sinh ra gọi là Hữu ái và khao 
khát tìm cầu hạnh phúc ở Phi Hữu tức là Niết bàn. Trong 
kinh Pháp Môn Căn Bản Đức Phật nói rằng: “Dục Hý là 
căn bản của Khổ.”Dục hý cũng có nghĩa là tham muốn tìm 
cầu hạnh phúc (hỷ). Dục hỷ ở đâu? Dục hỷ Dục lạc, dục 
hỷ Hữu, và dục hỷ Niết bàn, nghĩa là tham muốn tìm cầu 
hạnh phúc nơi dục lạc, tham muôn tìm cầu hạnh phúc nơi 
sự sông, sự được sinh ra, tham muốn tìm cầu hạnh phúc 
tuyệt đôi của Niết bàn. Kẻ phàm phu không tuệ tri Niết bàn 
xem Niết bàn là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh hay Thường, Lạc, 
Vô ngã, Tịnh, và vì do hiểu biết Niết bàn như vậy nên dục 
hỷ Niết bàn. Đây cũng là căn bản của khổ. 


Kẻ phàm phu khát ái tìm cầu hạnh phúc để thoát khổ 
mà không biết như thật đó chính là nguyên nhân của khổ. 
Người trí khi đã tuệ tri khổ và nguyên nhân của khổ, họ sẽ 
“lông tóc dựng ngược”và nhàm chán ly tham Dục Lạc, 
nhàm chán ly tham cuộc đời, nhàm chán ly tham sự hiện 
hữu, sự còn phải sinh ra, còn đâu hướng đến phước báo để 
đời này hoặc đời sau có được quả báo, một hoàn cảnh tốt 
đẹp, giàu có, sức mạnh, đẹp đế, sống lâu... Hướng đến 


-30 - 


Ai sẽ giải thoát? 


phước báo, ca ngợi phước báo, cỗ vũ cho phước báo đó là 
tham dục. Đức Thế Tôn nói từ bỏ các phước báo chính là 
từ bỏ tham dục. Một chủ đề xuyên suốt kinh điển được đức 
Thế Tôn thuyết giảng là các Dục (hạnh phúc) vui ít, khổ 
nhiều, não nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn, để các 
đệ tử nhàm chán ly tham hạnh phúc. Một người xuất gia 
nếu dành cả cuộc đời cho việc làm từ thiện để giúp đỡ 
những hoàn cảnh éo le, những mảnh đời cơ nhỡ, nghèo đói, 
thiếu thốn, bất hạnh... thì họ đang thấy khổ và nguyên 
nhân của khô ở nơi ngoại cảnh, một hiểu biết vô minh. Hãy 
quán sát thật kỹ xem một người có nhiều hạnh phúc bao 
nhiêu (giàu có, khỏe mạnh, xinh đẹp, thành đạt, quyền 
lực...) thì khổ đau cũng phải tương đương chừng ấy chứ 
không kém một tí tẹo nào bởi vì cái gánh nặng mà mọi 
người đang gánh chịu không phải chỉ có khổ đau mà sự 
thực một đầu là khổ đau còn đầu kia là hạnh phúc cân bằng 
nhau. Làm từ thiện chân chính là giúp đỡ cho người đó 
thấy rõ khổ phát sinh nơi nội tâm và nguyên nhân của khổ 
là vô minh và tham ái mới giúp đỡ được người đó chấm 
dứt khổ mà điều này nếu không dành trọn cuộc đời để tu 
tập, để chứng ngộ thì làm sao giúp cho người khác biết 
được cái mình chưa bao giờ biết. 


Vậy thì không bố thí, không cúng dường, không 
giúp đỡ người khác hay sao? Không phải như vậy. Những 
ai làm việc này với tâm mong cầu với tâm trói buộc (về 
phước báo) với ý nghĩ ta sẽ hưởng thụ những phước báo 
này trong đời này hoặc đời sau đó chính là lộ trình tâm bát 
tà đạo, đó là thuộc về thế gian. Làm như vậy không phải là 


- 40 - 


Ai sẽ giải thoát? 


không có kết quả nhưng kết quả đó thuộc về hữu lậu, thuộc 
phước báo đưa đến quả sanh y và cũng chỉ lân quân trong 
khổ đau của luân hồi sinh tử. Những ai bố thí, cũng dường, 
giúp đỡ người khác với tâm bát chánh đạo thì sẽ không 
mong cầu, không trói buộc với phước báo, không có ý nghĩ 
ta sẽ hưởng thụ cái này trong đời sau, làm với tâm buông 
xả, làm với tâm không còn tham dục, đó là chánh nghiệp 
trong bát chánh đạo, là vô tác giải thoát. Làm như vậy cũng 
sẽ có kết quả nhưng kết quả này thuộc vô lậu, thuộc siêu 
thế, thuộc về Hiền Thánh, thuộc đạo chỉ. 


2/ Đoạn trừ mọi ác pháp: Tham là ác pháp, sân là 
ác pháp, s1 là ác pháp. Đây là ba ác pháp căn bản. Tử ba ác 
pháp căn bản này mà các ác, bất thiện pháp thứ cấp phát 
sinh như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu 
v.v... Đoạn trừ tham sân si thì các ác bất thiện pháp thứ 
cấp sẽ bị tiêu diệt không có dư tàn. 


3/ Hành trì theo Phạm hạnh: thực hành phạm hạnh 
này là thực hành Giới Định Tuệ, tức thực hành Tăng Thượng 
giới học, Tăng Thượng Định học, Tăng Thượng Tuệ học. 
Mục đích của phạm hạnh này là chứng ngộ và an trú Tâm 
giải thoát và Tuệ giải thoát hay nói theo cách khác là chứng 
ngộ và an trú Không giải thoát, Vô tướng giải thoát, Vô tác 
giải thoát, hay nói theo cách khác là chứng ngộ và an trú Niết 
bàn, hay nói theo cách khác nữa là chứng ngộ và an trú Vô 
thượng an ôn thoát khỏi mọi khô ách. Mục đích của phạm 
hạnh này không phải để trở thành một con người vĩ đại, một 
vĩ nhân, một con người có những năng lực kỳ diệu... mà chỉ 
đề chấm dứt khổ mà thôi. 


với Í 


Ai sẽ giải thoát? 


4/ Sống nếp sống Chánh Trí: Khi mà Giới — Định 
—> Tuệ —> Giải Thoát (Tâm giải thoát) —> Giải thoát tri 
kiến (Tuệ giải thoát) đã hoàn toàn viên mãn, lúc đó đột 
chuyển sẽ xảy ra, những thông tin “vô minh ta, của 
ta”được cài đặt trong kho chứa “tri thức hiểu biết ?của vị ấy 
bị xóa bỏ hoàn toàn, chánh trí sẽ khởi lên. Vị ấy biết “sanh 
đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, 
không còn trở lui đời này nữa”. Đó chính là quả vị A la 
hán. 


-uLÐ - 


Ai sẽ giải thoát? 


ĐÓN RỪNG KHÔNG ĐỒN CÂY 
(Pháp Cú 283) 


Đốn rừng không đồn cây 
Từ rừng sinh sợ hãi 

Đốn rừng đồn ái dục 

Tỷ kheo được tịch tịnh 


Đọc câu đầu tiên thì cho dù người ngu hay trí, cả 
nhân loại này đều hoang mang. Làm gì có chuyện “đốn 
rừng không đốn cây”, từ trong thâm tâm họ có cái nghi 
ngờ, có cái hoang mang đó nhưng một số người vì đức tin 
tôn giáo, họ cho rằng Phật nói là “bất khả tư nghì”, chúng 
sanh không thê nào hiểu được nên gạt nó sang một bên. 


Một số người cho rằng do phiên dịch hoặc do sai sót 
trong lưu truyền. Cả hai loại suy nghĩ đó phát sinh do khi 
nghe câu kinh “Đốn rừng không đốn cây”, liền đối chiếu 
với hiểu biết trong kho chứa “tri thức hiểu biết” của mình, 
mà cái hiểu biết được lưu giữ trong kho chứa đó là “cây là 
rừng, rừng là cây” nên khi đối chiếu như vậy sẽ đưa đến 
hoang mang. Trong “cái biết” của mỗi người và nhân loại 
(là vô minh, là vọng tưởng) thì “rừng là cây, cây là rừng là 
cái hiểu biết một chiều, không đúng sự thật. Rừng thật thì 
không những là có cây mà giữa các cây nảy có vô vản, vô 
số loại dây leo chẳng chịt, quấn quít từ cây này sang cây 


- 43 - 


Ai sẽ giải thoát? 


khác. Các loại dây leo đó làm cho cây oăn xuống, bị phủ 
kín, che lấp, bít bùng thành một khối âm u, mờ tối... Từ 
bên ngoài nhìn vào khu rừng sẽ phát sinh sợ hãi: rắn rít, 
côn trùng, thú dữ, đêm tối thì sợ ma quỷ... Từ rừng sinh sợ 
hãi là như vậy. Từ rừng thật như vậy nếu không đốn cây 
nảo mà chỉ đốn sạch tất cả mọi dây leo chăng chịt thì khu 
rừng đầy sợ hãi đó diệt đi và xuất hiện một vườn cây 
thoáng đãng như ở chùa Bửu Quang này, và mọi sợ hãi rắn 
rít, côn trùng, thú dữ, ma quỷ... cũng được chấm dứt. Đốn 
rừng không đốn cây là như vậy. Nếu quán sát nơi sự thật 
thì lời dạy của Đức Phật rất đơn giản, nó đơn giản đến mức 
“bất khả tư nghì”nghĩa là đơn giản đến mức không có gì 
cần phải nghĩ bàn nữa. Hai câu sau: “đốn rừng đón ái dục, 
Tỷ kheo được tịch tịnh "lẫy hai câu đầu làm minh họa cụ 
thể. Việc tu hành của một vị tỳ kheo giống như đôn rừng 
không đốn cây vậy nghĩa là chỉ đoạn trừ ái dục giỗng như 
chặt hết những dây leo chăng chịt từ cây này sang cây khác 
mà không đốn cây nào. Đức Phật đã chỉ rõ: hễ có căn, trần 
và căn trần ấy tiếp xúc với nhau thì đó gọi là xúc. Do có 
Xúc mà có Thọ, do có Thọ mà có Ái, do có Ái mà có Thủ, 
do có Thủ mà có Hữu, do có Hữu mà có Sinh giả bệnh chết 
sầu bi khổ ưu não không thể kế xiết. Nếu Ái diệt thì Thủ 
diệt, Thủ diệt thì Hữu diệt, Hữu diệt thì Sinh già bệnh chết 
sầu bi khổ ưu não diệt nghĩa là toàn bộ khối đau khổ diệt. 
Nếu nói một cách tóm tắt có Ái thì có Ràng buộc, có Ràng 
buộc thì có Khổ. Ái chấm dứt thì Ràng buộc chấm dứt, 
Ràng buộc chấm dứt thì Khổ chấm dứt. Ví như có anh 
thanh niên và cô gái mới biết nhau nhưng chưa yêu nhau 
thì anh ta không ràng buộc với cô gái, không ràng buộc với 


-{24 - 


Ai sẽ giải thoát? 


cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè của cô gái. Anh ta không 
vui khi những người đó vui cũng không buồn khi người đó 
buôn và cũng không có đau khổ vì những người đó. Nhưng 
khi hai người yêu nhau và cưới nhau thì do luyến ái mà anh 
ta không những ràng buộc với cô gái mà còn ràng buộc với 
cả cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè cô gái đó. Khi đã ràng 
buộc thì anh ta sẽ vui khi họ vui, buồn khi họ buồn và biết 
bao đau khổ sẽ phát sinh do sự ràng buộc đó. Nếu sau 5 
năm chung sống, luyến ái chấm dứt, họ ly dị chia tay nhau 
và nếu anh ta không có thù hận thì sự ràng buộc với cô gái, 
với cha mẹ, anh em, họ hàng, bẻ bạn của cô gái cũng chấm 
dứt và anh ta sẽ không còn vui khi họ vui, buồn khi họ 
buồn, anh ta sẽ bình thản với mọi sự việc của họ và đau 
khổ sẽ không còn phát sinh đối với các đối tượng đó. Hãy 
quán sát sự thật về quan hệ con người. Đối với cha mẹ, vợ 
chồng, con cái, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, chủ tớ... sự 
luyến ái có thể có ở các mức độ khác nhau. Nhưng hễ có 
Ái (yêu thích) thì có Ràng buộc, có Ràng buộc thì có Khô. 
Hễ chỗ nào không có Ái thì không có Ràng buộc, không có 
Ràng buộc thì không có Khổ. Ái càng lớn bao nhiêu thì 
Khổ càng lớn bấy nhiêu, như trong một gia đình hễ Ái đứa 
con nào nhiều nhất thì đau khổ về đứa con đó nhiều nhất. 
Khi vị Tỷ kheo đốn được Ái dục thì do Ái diệt mà Thủ 
diệt, do Thủ diệt thì Hữu diệt, do Hữu diệt mà toàn khối 
đau khô diệt nên vị tỷ kheo được tịch tịnh. 


Đốn rừng không đốn cây. Nhưng cây ở đây cây là 


cái gì mà không được đốn. Cây ở đây là chỉ cho đối tượng 
của Ai, nghĩa là diệt A1 chứ không phải diệt đôi tượng của 


-45- 


Ai sẽ giải thoát? 


Ái. Đối tượng của Ái là gì? Gần như tất cả người đọc đều 
nói rằng đối tượng của Ái là sắc thanh hương vị xúc pháp, 
một thế giới khách quan (ngoại cảnh) và là sắc ái, thanh ái, 
hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Đây lại một lần nữa không 
quán sát sự thật mà so sánh, đối chiếu với hiểu biết được 
lưu giữ trong kho chứa tri thức hiểu biết của nhân loại. 
Phải thấy như thật rằng: đối tượng của Ái bao gồm: những 
gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức 
không phải là sắc thanh hương VỊ XÚC pháp trần. Đối với 
nhân loại dựa vào vô minh gôc: Tâm thấy Cảnh nghĩa là 
nhãn thức thấy sắc trần, nhĩ thức nghe thanh trần, tỉ thức 
cảm nhận hương trần, thiệt thức cảm nhận vị trần, tưởng 
thức cảm nhận pháp trần và ý thức nhận thức pháp trần, thì 
đương nhiên khi đối chiếu câu hỏi đối tượng của Ái là gì? 
Thì câu trả lời sẽ là: đối tượng của Ái là sắc thanh hương vị 
xúc pháp trần là đúng với cái hiểu biết đó. Nhưng nếu đối 
chiếu câu hỏi đối tượng của Ái là gì? Với lời dạy của Đức 
Phật do có Xúc mà có Thọ, do có Thọ mà có Ái thì câu trả 
lời là đối tượng của Ái là Thọ, là cảm giác chứ không phải 
là sắc thanh hương vị xúc pháp. Mỗi người sẽ tự thấy, tự 
biết lời dạy của Đức Phật bằng cách quán sát sự thật. Có 
một quả chuối đã bóc vỏ (vị trần) tiếp xúc với lưỡi của một 
người khi người đó đang đói và khỏe mạnh phát sinh một 
cảm giác ngon ngọt và người đó sẽ thích cảm giác ngọt 
ngon đó, nếu cũng quả chuối đó tiếp xúc với lưỡi người đó 
khi bị ốm nặng sẽ phát sinh một cảm giác đẳng Và người 
đó sẽ ghét cảm giác đắng đó. Vậy thì cái được cảm nhận ở 
đây là cảm giác (Thọ) và thái độ yêu ghét phát sinh là yêu 
ghét đối với cảm giác vị (Thọ) chứ không phải là vị trần 


- 46 - 


Ai sẽ giải thoát? 


(quả chuối). Ví như một người mù khi lưỡi họ tiếp xúc với 
một loại thức ăn (vị trần) mà họ chưa bao giờ ăn thì sẽ phát 
sinh một cảm giác vị, nếu cảm giác vị ngon thì họ sẽ thích, 
nếu cảm giác vị dở thì họ sẽ ghét. Vậy thì cái được người 
mù cảm nhận là cảm giác vị chứ không phải vị trần (thức 
ăn), và yêu ghét phát sinh có đối tượng là cảm giác vị chứ 
không phải vị trần (thức ăn). Nếu một người với áo mặc 
trên thân nếu có một con gì đó bò lên sau lưng thì cái mà 
họ cảm nhận là cảm giác xúc chạm chứ không phải cảm 
nhận xúc trần (con gì). 


Có sáu Xúc phát sinh sáu cảm giác (Thọ) và sáu cái 
biệt trực tiêp các cảm giác đó. 


Nhãn xúc —> Cảm giác hình ảnh —> Nhãn thức 

Nhĩ xúc —> Cảm giác âm thanh —› Nhĩ thức. 

Tỉ xúc —> Cảm giác mùi —> Tỉ thức 

Thiệt xúc — Cảm giác vị —›> Thiệt thức 

Thân xúc —> Cảm giác xúc chạm —> Thân thức 

Ý xúc —> Cảm giác pháp trần —> Tưởng thức. 

Lời dạy của Đức Phật là chân lý nên nó hoàn toàn 
phù hợp với quán sát sự thật này. Đôi tượng của AI là Thọ 
(cảm giác) và AI là AI những gì được. thây, được nghe, 


được cảm nhận, được nhận thức bao gôm cảm giác hình 
ảnh, cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm 


vú 7 + 


Ai sẽ giải thoát? 


giác xúc chạm, cảm giác pháp trần chứ không phải sắc 
thanh hương vị xúc pháp. Quán sát sự thật này để biết như 
thật: Tâm biết Tâm, để xóa đi cái biết Vô minh: Tâm biết 
Cảnh (vật) mà từ Vô minh gốc này phát sinh cái biết vô 
minh Khổ, Tập. Diệt, Đạo ở nơi hoàn cảnh. Ví như ai cũng 
nghĩ rằng mắt thấy chiếc ô tô thực (sắc trần), nếu mắt 
(nhãn thức) thấy chiếc ô tô thực thì khi ô tô đó cách mắt 10 
mét, cách mắt 50 mét, cách mắt 500 mét thì cái được thấy 
là ô tô đó phải là một nghĩa là nó bằng nhau hoàn toàn, 
nhưng sự thực thì lại khác nhau vì nhãn thức không thể 
thấy cái ô tô thực (pháp trần) mà chỉ thấy các cảm giác 
hình ảnh do cái ô tô thực tiếp xúc với mắt với các xúc khác 
nhau mà phát sinh ra các cảm giác hình ảnh to nhỏ khác 
nhau như vậy. 


Rất nhiều người đọc thấy: do Xúc diệt mà Thọ diệt, 
do Thọ diệt mà Ái diệt... và không quan sát sự thật nên 
không biết được ngữ cảnh mà câu nói này diễn tả đưa đến 
cái hiểu biết một chiều: muốn Ái diệt thì Thọ phải diệt mà 
muốn Thọ diệt thì Xúc phải diệt, từ đó suy diễn ra phải làm 
cho Xúc diệt — Thọ diệt — Ái diệt và như vậy giải thoát 
là phải chứng được một cái biết (chân tâm) không sinh 
không diệt, cái biết không cần đến Xúc. Điều này trái 
ngược với những gì Đức Phật thuyết giảng, Ngài chưa bao 
giờ chủ trương Xúc diệt — Thọ diệt thì Ái diệt. 

- Một pháp hết sức quan trọng được Đức Phật đề 
cao đó là phòng hộ sáu căn, tức là phòng hộ đối với sáu 
xúc xứ chứ không phải chủ trương xúc diệt. 


-48- 


Ai sẽ giải thoát? 


- Trong kinh Căn Tu Tập, thuộc Trung Bộ kinh, khi 
ngoại đạo trình bày căn được tu tập là mắt không thấy sắc, 
tai không nghe tiếng... nghĩa là xúc diệt, Đức Phật đã phê 
phán ngay: Nếu như vậy người mù người điếc đều có căn 
được tu tập. 


Trong Tiểu kinh Đoạn Tận Ái thuộc Trung Bộ Kinh, 
Đức Phật giảng về cốt lõi của sự thực hành bằng một câu: 
Do biết rốt ráo tất cả pháp nên bất kỳ một cảm thọ nảo 
khởi lên, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ vị ấy sông 
quán tánh vô thường, quán tánh ly tham, quán tánh đoạn 
diệt, quán tánh xả ly nơi cảm thọ đó. 


Trong Kinh Phạm Võng, Ngài tuyên bố: “Ngài như 
thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, 
và sự xuất ly của các cảm thọ. Nhờ tuệ tri như vậy, này các tỷ 
kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ”. 


Như vậy sự tu tập không phải là Xúc diệt — Thọ diệt 
— thì Ái — Thủ —› Hữu mới diệt. Vậy phải như thế nào? Lộ 
trình Đức Phật thuyết Xúc —›> Thọ —› Ái — Thủ — Hữu là 
nói một cách tóm tắt, nếu quán sát một cách tỉ mỉ sẽ là như 
Sau: 


Xúc — Thọ (cảm giác) — Tưởng (biết trực tiếp) 
—> Tà niệm — Tà tư duy —› Tà kiến —> Tham.sân.si —› Tà 
định —> Dục (muốn) —› Tà tinh tấn — Phi như lý tác ý — 
Tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng —> Sinh giả bệnh chét sầu bi 
khổ ưu não. 


- 40 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Đây chính là lộ trình tâm Bát tà đạo, lộ trinh tâm của nhân 
loại. Giữa Thọ và Ái còn có Tưởng —> Tà niệm —>› Tà tư 
duy —> Tà tri kiến, ở khoảng giữa này có một chỗ rẽ sang 
lộ trình tâm Bát chánh đạo (lộ trình tâm của bậc Thánh) đó 
chính là Niệm. Nếu là Tà Niệm sẽ khởi lên lộ trình tâm Bát 
tà đạo, trên lộ trình này sẽ có vô minh (tà tri kiến), Sẽ có 
Tham Sân Si, Ràng buộc và Sâu bi khổ ưu não. Nếu Chánh 
Niệm thì toàn bộ Bát chánh đạo sẽ khởi lên: 
Xúc — Thọ (cảm giác) —> Tưởng (biết trực tiếp) — 
Chánh niệm —› Chánh tinh tấn —› Chánh định —> (Tỉnh 
giác) — Chánh tư duy —> Chánh Kiến —› Như lý tác ý — 
Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 


Như vậy con đường hai ngã này có một đoạn chung 
là Xúc —› Thọ —› Tưởng và tại đây sẽ là chô rẽ: 

- Tà niệm khởi lên thì toàn bộ Bát tà đạo khởi lên 

- Chánh niệm khởi lên thì toàn bộ Bát chánh đạo sẽ 
khởi lên. 


Trên Bát chánh đạo này sẽ không có vô minh, không 
có tham sân si, không có ràng buộc, không có sâu bi khổ 
ưu não, vì vậy Bát chánh đạo là con đường chấm đứt Ái, 
chấm dứt Khô. Hình ảnh con đường hai ngả Bát tà đạo và 
Bát chánh đạo sẽ được tải lên sau đây để quý vị tham khảo. 


Xem sơ đô ở bài đâu. 


- 50- 


Ai sẽ giải thoát? 


HẠNH PHÚC VÀ KHỎ ĐAU 


Cuộc sông của con người rất đa đạng và phức tạp, 
con người có hiểu biết và quan tâm tới rất nhiêu vẫn đề, rất 
nhiều lãnh vực đa dạng khác nhau. Tuy vậy tất cả những sự 
hiểu biết, những sự quan tâm ấy đều đồng quy về một vẫn 
đề duy nhất là Hạnh phúc và Khổ đau. Cảm nhận Hạnh 
phúc và Khổ đau thì người ngu và trí, Phàm và Thánh đều 
cảm nhận được, nhưng hiểu biết về Hạnh phúc và khổ đau 
thì khác nhau và được chia làm hai loại: 


- Hiểu biết không đúng sự thật về Hạnh phúc và 
Khô đau được gọi là Vô minh, vọng tưởng thuộc vê kẻ 
Phàm. 


- Hiểu biết đúng sự thật về Hạnh phúc và Khổ đau 
được gọi là Minh, là Trí tuệ thuộc vê bậc Thánh. 


Không chỉ đối với Hạnh phúc và Khổ đau mà tất cả 
các sự vật và hiện tượng (gọi là pháp) khác cũng tương tự 
như vậy. Ví như có một cục nước đá, khi sờ tay vào cục 
nước đá, Phàm hay Thánh đều cảm nhận được lạnh. Đối 
với người Phàm sau khi cảm nhận lạnh liền khởi lên hiểu 


-51- 


Ai sẽ giải thoát? 


biết về lạnh: lạnh này ở trong cục nước đá (thường trú 
trong cục nước đả), lạnh này của cục nước đá (cục nước đá 
là chủ nhân của lạnh), lạnh là thuộc tính của cục nước đả, 
là vật chất. Cái hiểu biết đó của người phàm gọi là Thường 
kiến (thường trú) và Ngã kiến (chủ nhân) và cái được biết 
thuộc về cảnh (vật). Hiểu biết của bậc Thánh về lạnh phát 
sinh do quán sát sự thật: bàn tay là một nhân và cục nước 
đá là nhân thứ hai. Có đầy đủ hai nhân nhưng chưa có sự 
tiếp xúc thì không có cái lạnh nào cả. Có đủ hai nhân đó và 
có sự tiếp xúc giữa bàn tay và cục nước đá (duyên) tức 
đầy đủ nhân và duyên thì sẽ phát sinh lạnh. Đây mới là cái 
lạnh thực, cho dù Phàm hay Thánh đều cảm nhận cái lạnh 
thực này. Lạnh này do nhân duyên mà phát sinh nên gọi là 
pháp duyên khởi. Lạnh này là một cảm giác, nó là tâm chứ 
không phải là cảnh (vật chất). Xúc sinh cảm giác lạnh sinh, 
xúc diệt cảm giác lạnh diệt. Cảm giác lạnh này sinh lên và 
diệt đi do duyên xúc. Khi chưa có xúc cảm giác lạnh này 
không có nên nó không thường hằng, không thường trú 
trong cục nước đá. Cảm giác lạnh này có tính chất vô 
thường nghĩa là sinh lên rồi diệt đi không thường hằng, 
không thường trú ở đâu cả. Cảm giác lạnh này do duyên 
xúc mà khởi lên nên nó vô chủ, có nghĩa là bàn tay không 
phải là chủ nhân của cảm giác lạnh, cục nước đá không 
phải chủ nhân của cảm giác lạnh, không có cái gì là chủ 
nhân của cảm giác lạnh. Đối với người Phàm khởi lên “Ta 
lạnh”tức có một cái Ta là chủ nhân của cảm giác lạnh, đây 
gọi là ngã kiến. Sự thực không có một cái Ta nào là chủ 
nhân của cảm giác lạnh, cảm giác lạnh vô chủ cũng có 
nghĩa là vô ngã. Bây giờ trở lại với chủ đề Hạnh phúc và 


SÃT 


Ai sẽ giải thoát? 


Khổ đau với hai loại hiểu biết Vô minh và Minh của Phàm 
và Thánh. 


1/ Hiểu biết của người Phàm về Hạnh phúc và 
Khổ đau 


- Người phàm cảm nhận Khổ rồi khởi lên hiểu biết 
khổ ở nơi hoàn cảnh, nguyên nhân của khổ là do hoàn cảnh 
như nghèo đói, bệnh tật, lạc hậu, thiếu tiện nghi, áp bức bất 
công, thiên tai, chiến tranh...tóm lại là hoàn cảnh khó chịu. 
Khổ ở trong hoàn cảnh khó chịu, thường trú trong hoàn 
cảnh khó chịu. Đây chính là Thường kiến. Người Phàm 
khởi lên “Ta đau khổ”nghĩa là có một cái Ta là chủ nhân 
của khổ, đây gọi là Ngã kiến (tiến Hán gọi là Ngã, tiếng 
Việt gọi là Ta). 


- Người Phàm cảm nhận Hạnh phúc rồi khởi lên 
hiểu biết: Hạnh phúc chính là những hoàn cảnh tốt đẹp 
như: giàu có, xinh đẹp, khỏe mạnh, thành đạt, quyền lực.... 
Hạnh phúc thường trú trong những hoàn cảnh dễ chịu, tốt 
đẹp đó. Đây là Thường kiến. Người Phàm cũng khởi lên 
““Fa hạnh phúc”có nghĩa có một cái Ta (Ngã) là chủ nhân 
của Hạnh phúc. Đây gọi là Ngã kiến. Người Phàm cũng 
khởi lên hiểu biết là chỉ có Hạnh phúc mới có thể chấm dứt 
được Khổ đau. Chính vì vậy, người Phàm yêu thích Hạnh 
phúc, khao khát tìm cầu Hạnh phúc (hÿ lạc) chỗ này chỗ 
kia như Dục, như Hữu, như Phi hữu để chấm dứt khô. 


- Khi đã hiểu Hạnh phúc và Khổ đau như vậy thì 
con đường châm dứt khô đôi với người Phàm là thay đôi 


`... 


Ai sẽ giải thoát? 


hoàn cảnh tức tìm cầu những hoàn cảnh tốt đẹp, dễ chịu để 
thay thê những hoàn cảnh khó chịu. 


Đây chính là hiểu biết về Khổ, nguyên nhân của 
Khô, sự chấm dứt Khổ (Hạnh phúc) và Con đường chấm 
dứt Khổ ở nơi hoàn cảnh, ở nơi sắc thanh hương vị xúc 
pháp trần của kẻ Phàm. Hiểu biết như vậy được gọi là Vô 
minh và nó được cài đặt trong kho chứa tri thức hiểu biết 
của mỗi người. Hễ sáu căn và sáu trần tiếp xúc, lộ trình 
tâm Bát tà đạo khởi lên sẽ có (Tà) Niệm kích hoạt các 
thông tin đó lên và (Tà) Tư duy sẽ đối chiếu, so sánh với 
các thông tin đó làm khởi lên cái biết ý thức (không đúng 
sự thật) gọi là (Tà) Tri kiến có nội dung là Vô minh này. 
Và cái biết ý thức Vô minh này đang chỉ phối toàn bộ đời 
sông nhân loại. Chính vì hiểu biết Vô minh này mà: 


- Khi đối diện với một đối tượng dễ chịu (Hạnh 
phúc) thì thích thú đôi tượng đó, đây gọi là Tham. 


- Khi đối diện với đối tượng khó chịu (Khổ đau) thì 
chán ghét, đây gọi là Sân. 


- Khi đối diện với một đối tượng trung tính (không 
dê chịu không khó chịu) thì tìm kiêm một đôi tượng dê 
chịu (Hạnh phúc) đê thay thê đôi tượng trung tính đó, đây 
gọi là S1. 

2/ Hiểu biết của bậc Thánh về Hạnh phúc và Khổ 
đau 


- 54 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Bậc Thánh ở đây là Đức Phật và các đệ tử chân 
chính của Phật. Mở đầu Trường Bộ Kinh là bản kinh Phạm 
Võng, Đức Phật tuyên bố về sự giác ngộ của Ngài như sau: 
“Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ. Nhờ tuệ tri như 
vậy, này các Tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn 
không có chấp thủ”. Sự giải thoát của Đức Phật là nhờ tuệ 
tri như vậy. Vậy tuệ trí sự tập khởi (sinh), sự đoạn diệt 
(diệt), vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của Thọ là như thế 
nào? 


d./ Tuệ tri sự sinh diệt của Thọ: 

Sáu căn tiêp xúc với sáu trân gọi là sáu xúc gôm: 

Nhãn xúc, Nhĩ xúc, Tỉ xúc, Thiệt xúc, Thân xúc, Y 
xúc. Do có sáu xúc mà phát sinh sáu cảm giác hay sáu cảm 
thọ gọi tắt là Thọ và sáu cái biệt trực tiêệp biệt các cảm thọ 
đó: 

Nhãn xúc —> Cảm giác hình ảnh —› Nhãn thức 

Nhĩ xúc —> Cảm giác âm thanh —› Nhĩ thức 

Tỉ xúc —> Cảm giác mùi —> TỈ thức 

Thiệt xúc — cảm giác vị — Thiệt thức 

Thân xúc —> Cảm giác xúc chạm —> Thân thức 


Ý xúc —> Cảm giác pháp trần — Tưởng thức 


-55- 


Ai sẽ giải thoát? 


Xúc sinh thời cảm giác sinh, xúc diệt thời cảm giác 
diệt. Khi không có xúc thì không có thọ vì vậy thọ sinh lên 
rồi diệt, trước khi sinh không thường trú ở đâu cả, khi diệt 
cũng trở về thường trú ở đâu cả nên Thọ có tính chất Vô 
thường, không thường hằng, không thường trú ở đâu cả. 
Thọ cũng vô chủ nghĩa là Căn không phải là chủ nhân của 
Thọ, Trần không phải là chủ nhân của Thọ, không có cái gì 
là chủ nhân của Thọ, không có một cái Ta nào là chủ nhân 
của Thọ nên Thọ là Vô ngã. 


Phải phân biệt Căn và Trần tiếp xúc với nhau phát 
sinh ra Thọ giống như Trống và Dùi tiếp xúc với nhau phát 
sinh ra Tiếng trống. Tiếng trống là khác mà Trống và Dùi 
là khác. Vì vậy nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh (Thọ) 
chứ không phải nhãn thức thấy sắc trần; nhĩ thức nghe cảm 
giác âm thanh (Thọ) chứ không phải nghe thanh trần; tỉ 
thức cảm nhận cảm giác mùi (Thọ) chứ không phải là 
hương trần, thiệt thức cảm nhận cảm giác vị (Thọ) chứ 
không phải vị trần, thân thức cảm nhận cảm giác xúc chạm 
(Thọ) chứ không phải xúc trần; tưởng thức cảm nhận cảm 
giác pháp trần (Thọ) chứ không phải pháp trần. Vậy những 
gì được thấy, được nghe, được cảm nhận là các cảm giác, 
là Thọ, là Tâm chứ không phải Cảnh, không phải là sắc 
thanh hương vị xúc pháp. 


b./ Tuệ tri vị ngọf 


Các cảm thọ có sáu loại nhưng nếu căn cứ theo tính 
chât có thê chia làm ba loại: cảm giác dê chịu (lạc thọ), 


- 56 - 


Ai sẽ giải thoát? 


cảm giác khó chịu (khổ thọ) cảm giác trung tính (bất khổ 
bât lạc thọ). 


- Hạnh phúc chính là cảm giác dễ chịu hay lạc thọ. 

Khi cảm nhận một cảm giác dễ chịu như một cảm giác 
hình ảnh đẹp, một cảm giác vị ngon, một xúc chạm êm 
ái... con người thích thú các cảm giác dễ chịu đó thì đó là 
Hạnh phúc. Khi thích thú (tham) các cảm giác dễ chịu hay 
lạc thọ, thì hành vi thích thú thuộc về nội tâm do ý tiếp xúc 
với pháp phát sinh nơi tế bào thần kinh não bộ nhưng 
lượng thông tin này (thích thú) được lưu vào “kho chứa”cụ 
thể là cầu trúc ADN của tế bào thần kinh não bộ (trong cấu 
trúc ADN có 20% số lượng gene chứa thông tin di truyền 
còn 80% lượng gene chứa các lượng thông tin về Tâm) và 
được dẫn truyền tới các tế bào trong cơ thê. Tại các tế bào 
nội tạng như tim, gan, phối, thận, ruột non, ruột già, dạ dày 
. sẽ CÓ sự tiếp xúc giữa lượng thông tin này và lượng 
thông tin trong tế bào của một nội tạng tương ứng làm phát 
sinh một cảm giác dễ chịu. Cảm nhận Hạnh phúc chủ yếu 
là cảm nhận cảm giác dễ chịu do nội xúc này gây nên. Như 
vậy Hạnh phúc chính là cảm giác dễ chịu do ngoại xúc và 
nội xúc gây nên, nó là Tâm chứ không phải là Cảnh. Vì 
hạnh phúc là cảm thọ nên hạnh phúc cũng vô thường, vô 
ngã (không có một cái Ta nào là chủ nhân của Hạnh phúc). 
—>— Khổ đau cũng là các cảm giác khó chịu. Khi thấy, 
nghe, cảm nhận các cảm giác khó chịu thì con người chán 
hét, lo lắng, sợ hãi, sầu bi khổ ưu não. Những hành vi như 
chán ghét, lo lăng, sợ hãi, sầu bi khổ ưu não phát sinh do ý 
tiếp xúc với pháp tại các tế bào thần kinh não bộ. Những 


_S7 


Ai sẽ giải thoát? 


thông tin này được lưu vào ADN của tế bào thần kinh não 
bộ và được truyền dẫn đến ADN của các tế bào khắp cơ 
thể. Tại các tế bào nội tạng tương ứng như tim gan, phối, 
thận, lá lách, dạ dày... phát sinh một nội xúc.. Do các nội 
xúc này mà phát sinh những cảm giác khó chịu. Tuy các 
cảm giác do nội xúc này phát sinh nơi nội tạng rất vi tế 
nhưng nó lại cực kỳ khó chịu. Ví như khi ngồi thiền do hai 
chân đè lên nhau mà phát sinh một cảm giác đau có thê rất 
dữ dội, rất khó kham nhẫn đối với nó, nhưng nêu lúc đó có 
một con gì đó rất nhỏ, nhỏ hơn con kiến nhỏ nhất, bò lên 
mặt và do vậy phát sinh một cảm giác. Tuy cảm giác này 
rất nhẹ, rất vi tế nhưng nó khó chịu hơn nhiều lần so với 
cảm giác đau ở nơi chân. Cũng y như vậy khi thấy, nghe, 
cảm nhận một cảm giác khó chịu do ngoại xúc phát sinh thì 
sau đó sẽ cảm nhận một cảm giác khó chịu rất vi tế nhưng 
cực kỳ ghê gớm do nội xúc gây nên. Đây chính là cảm 
nhận khổ đau. Vì vậy khô là Tâm chứ không phải là Cảnh, 
khổ cũng Vô thường, Vô ngã. 


Một đôi tình nhân ngoại tình đang ôm nhau say 
đăm. Họ cảm nhận hạnh phúc và nghĩ răng hạnh phúc là ở 
nơi thân thê của người kia (cảnh). Nếu đèn bật sáng, người 
nhà hay vợ chồng của họ xuất hiện thì Hạnh phúc biến mất 
và Khô đau xuất hiện. Nếu Hạnh phúc ở nơi thân thê thì nó 
vẫn còn đó, nó đâu có thể biến mất và xuất hiện đau khổ 
như vậy. Vậy thì Hạnh phúc và Khô đau nó chỉ là các cảm 
giác, nó là Tâm chứ không phải là Cảnh. 


c./ Tuệ trỉ sự nguy hiểm: 


-_58- 


Ai sẽ giải thoát? 


- Đối với kẻ phàm khi thấy, nghe, cảm nhận một Lạc 
thọ (hạnh phúc) thì khởi lên thích thú (thuật ngữ Phật học 
gọi là Tham), do có thích thú mà muốn có được nó và năm 
giữ nó nên Ràng buộc với nó (thuật ngữ Phật học gọi là 
Thủ). Và như vậy khi Lạc thọ (hạnh phúc) vô thường, biến 
hoại, biến diệt, mất nó đi thì sầu bi khổ ưu não sẽ khởi lên. 


Lạc thọ (hạnh phúc) Tham —›> Ràng buộc —> Sâu bi 
khô ưu não (hoại khô). 


Nếu thấy, nghe, cảm nhận một Lạc thọ (hạnh phúc) 
mà không thích thú thì sẽ không Ràng buộc với Lạc thọ đó 
nên khi nó biến diệt (mất đi) sầu bi khổ ưu não không thê 
khởi lên. Vì vậy thích thú, tham ái hạnh phúc chính là 
nguyên nhân phát sinh đau khổ. Vì tham ái hạnh phúc mà 
tất cả nhân loại này đều sợ mất đi hạnh phúc vật chất và 
tinh thần đó chính là đau khổ và khi mất hạnh phúc thì lại 
càng đau khổ hơn. 


- Hiểu biết của nhân loại là có Hạnh phúc thì mới 
chấm dứt được Đau khô. Nhưng sự thực là Hạnh phúc có 
thê chấm dứt được Đau khổ này nhưng nó lại làm phát sinh 
một Đau khổ khác. Cho nên Hạnh phúc chỉ là thay đổi một 
nỗi khô này bằng một nỗi khô khác mà thôi. Ví như một cô 
gái đã nhiều tuổi chưa có người yêu, chưa có chồng, cô ta 
khổ vì cô đơn. Khi cô ta có người yêu vừa ý, cưới làm 
chồng thì đó là hạnh phúc. Hạnh phúc này làm chấm dứt 
nỗi khổ cô đơn nhưng nó lại là nguyên nhân phát sinh 
muôn vàn nỗi khổ khác của đời sống gia đình, con cái. Tất 
cả nhân loại (ngoại trừ các bậc Thánh) đang sống nhằm 


- 50 - 


Ai sẽ giải thoát? 


thỏa mãn sự đòi hỏi của thân xác, thỏa mãn sự đòi hỏi của 
mắt tai mũi lưỡi thân ý, thỏa mãn sự đòi hỏi của ham 
muốn. Đề thỏa mãn sự đòi hỏi đó phải có hạnh phúc vật 
chất và hạnh phúc tinh thần. Và để có được hạnh phúc vật 
chất và hạnh phúc tinh thần thỏa mãn được sự đòi hỏi đó 
thì không biết là bao nhiêu lao tâm khổ trí, không biết bao 
nhiêu cay đăng, sầu bi khổ não khởi lên. 


- Vì khao khát tìm cầu Hạnh phúc mà đời sống của 
nhân loại này xảy ra biết bao thảm cảnh. Cha tranh đoạt 
với con, con tranh đoạt với cha, vợ chồng tranh đoạt với 
nhau, người ta tạt a xít vào mặt nhau, người ta chế tạo và 
buôn bán ma túy để đầu độc nhau, người ta chế tạo ra bom 
đạn kể cả bom hạt nhân để tiêu diệt nhau. Vì khao khát và 
tìm cầu Hạnh phúc mà biết bao nhiêu lừa đảo, phá sản, sát 
sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, biết bao cuộc chiến tranh 
tàn sát lẫn nhau kể cả chiến tranh tôn giáo. Nhiều kẻ 
nghiên cứu ra biết bao hóa chất, chất kích thích... đang đầu 
độc đời sống nhân loại, đang tự hủy diệt mình. Vì khát ái 
tìm cầu Hạnh phúc mà biết bao cô hoa hậu bán dâm, thậm 
chí đứa con trai giao câu với mẹ đẻ của mình, ông bố hiếp 
dâm đứa con gái sáu tuôi...Những thảm cảnh đó, những 
đau khô đó của nhân loại phát sinh do khát ái tìm cầu Hạnh 
phúc. 


- Khát ái tìm cầu Hạnh phúc ở sự sông, sự hiện hữu 
(Hữu ái) làm phát sinh đau khổ khi mắc một chứng bệnh 
nặng, khi đối diện với cái chết đặc biệt nó là nguyên nhân 
phát sinh Thức tái sinh đưa đến khổ đau của luân hồi sinh 
tử. 


- 60 - 


Ai sẽ giải thoát? 


- Khát ái tìm cầu Hạnh phúc ở Phi hữu (Phi Hữu ái) 
tức chấm dứt sự sông, sự hiện hữu để hưởng thụ Hạnh 
phúc tuyệt đối nơi thiên đường cực lạc như những kẻ cực 
đoan đánh bom tự sát để khi chết xong linh hồn được lên 
thiên đường hưởng lạc thú với 72 tiên nữ trinh nguyên. 
Đây cũng là một trong những cách “Dục hỷ Niết bàn”cũng 
là căn nguyên của Khổ. 


Như vậy nguyên nhân của Khổ đau: “Khát ái tìm 
cầu hỷ lạc (Hạnh phúc) chỗ này chỗ kia như Dục ái, Hữu 
ái, Phi hữu ái”như trong bài Kinh Chuyên Pháp Luân Đức 
Phật đã giảng. 


d./ Tuệ trí sự xuất ly của Thọ 


Sự đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si đối với 
các cảm thọ gọi là sự xuất ly của Thọ. Khi thực hành Tứ 
Niệm Xứ, lộ trình tâm Bát Chánh đạo khởi lên hành giả sẽ 
kinh nghiệm được các cảm thọ sinh lên rồi diệt đi nhưng 
không có tham đối với lạc thọ, không có sân đối với khô 
thọ, không có si đối với bất khổ bất lạc thọ và cũng kinh 
nghiệm được không có dính mắc ràng buộc với các cảm 
thọ, không có khô đau phiền não nào khởi lên. Khi các lộ 
trình tâm Bát chánh đạo khởi lên liên tục không gián đoạn, 
Bát tá đạo được nhiếp phục, không khởi lên thì trên các lộ 
trình tâm Bát chánh đạo, Chánh Tư duy khởi lên sẽ so sánh 
đối chiếu lộ trình tâm Bát chánh đạo hiện tại với các lộ 
trình tâm Bát tà đạo (có tham sân si, có dính mắc ràng 
buộc, có khổ đau phiền não xảy ra trước đây và được lưu 
vào kho chứa) và phát sinh kết luận. Kết luận này chính là 


-6]- 


Ai sẽ giải thoát? 


cái biết ý thức, biết như thật gọi là Chánh kiến: không có 
tham sân si, không có ràng buộc, không có khổ đau phiên 
não, hay biết như thật trên Bát chánh đạo này vắng mặt 
tham sân s1, văng mặt khổ đau phiền não. Chánh kiến như 
vậy cũng được gọi là Tuệ tri Khổ diệt hay Tuệ tri Niết bàn. 
Trong cái được tuệ tri đó (Niết bàn) chỉ là sự trống rỗng, sự 
không có mặt, sự vắng mặt cả Khổ đau lẫn Hạnh phúc. Vì 
rằng lộ trình tâm Bát chánh đạo không có tham sân s1 nên 
những nội xúc xảy ra nơi các tế bào nội tạng không có nên 
sự cảm nhận Hạnh phúc và Khổ đau cũng đều không có 
mặt. Tuệ tri sự xuất ly của Thọ là biết như thật sự đoạn trừ 
Tham, đoạn trừ Sân, đoạn trừ Si đối với Thọ cũng có nghĩa 
là tuệ tri Khổ diệt (Niết bàn). Có thể có một thí dụ, qua thí 
dụ này nhiều người sẽ hình dung ra Khổ diệt (Niết bàn) là 
như thế nào. Một người trước đây bị ghẻ lở, hắc lào và khổ 
khởi lên vì nhân duyên đó. Khi bị khổ chi phối, người đó 
muốn hết khổ nên bôi thuốc, gãi, hơ lửa... và cảm nhận 
hạnh phúc sung sướng khi thực hiện các hành vi đó. Bây 
giờ người đó đã hoàn toàn khỏi bệnh, người đó biết rõ bây 
gIỜ cái. khổ đó đã đoạn diệt, người đó biết rõ bây giờ hoàn 
toàn vắng mặt cái khổ đó và cũng biết rõ rằng trong sự 
văng mặt cái khổ đó không có một thứ hạnh phúc gì cả. 
Người đó cũng chỉ cần sự văng mặt khổ như vậy mà thôi 
(gọi là yên ổn) chứ không cần một thứ hạnh phúc gì để mà 
diệt khô nữa. Tuệ tri Niết bàn là cái biết ý thức Chánh kiến, 
biết như thật: sự trống không, sự vắng mặt cả Khổ đau và 
Hạnh phúc. Kẻ phàm không tuệ tri Niết bàn, không biết 
như thật Niết bàn mà với cái biết ý thức Vô minh tà kiến: 
“có hạnh phúc mới chấm dứt được khổ đau”nên suy diễn 


- 62 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Niết bàn phải là nơi có “Hạnh phúc tuyệt đối, phúc lạc toàn 
vẹn, pháp hỷ sung mãn... ˆ 


Tuệ tri sự xuất ly của Thọ cũng đồng thời tuệ tri 
được con đường đưa đên sự xuât ly đó là Bát chánh đạo. 
Đây chính là tuệ tri Diệt đê và Đạo đê. 


3./ Khi tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt của Thọ,, 
VỊ ngọt, sự nguy hiêm và sự xuât ly của Thọ cũng có nghĩa 
là giác ngộ Tứ Thánh Đê. 


—› Khổ Đề: Khô khởi lên theo lộ trình tâm Bát tà 
đạo (Năm Thủ Uẫn là khổ), khổ là Tâm chứ không phải ở 
nơi hoàn cảnh. 


—> Tập đế: Nguyên nhân của khô là khát ái tìm cầu 
hỷ lạc (hạnh phúc) chỗ này chỗ kia như dục ái, hữu ái và 
phi hữu ái. 


—> Diệt đê: Khô diệt nay Niệt bàn là sự văng mặt 
của khát ái, sự văng mặt của cà Khô đau và Hạnh phúc. 


—› Đạo đề: Là Bát chánh đạo. Sự giác ngộ của Đức 
Phật chỉ có như vậy, như đã được Ngài tuyên bố ở kinh 
Phạm Võng. Tuy có vẻ đơn giản nhu vậy nhưng lại là pháp 
sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu vượt qua 
mọi tư duy lý luận suông, tế nhị chỉ có người trí mới có 
khả năng nhận hiểu. Còn quần chúng này đam mê ái dục, 
bị ái dục ràng buộc nên lý Duyên khởi là một điều rất khó 
lãnh hội và Niết bàn, sự chấm dứt khát ái, sự văng mặt cả 
Khổ đau và Hạnh phúc cũng là một điều rất khó lãnh hội. 


s”3- 


Ai sẽ giải thoát? 


Đã là đệ tử của Đức Thế Tôn, hãy chú tâm vào những điều 
mà Ngài đã tuệ tri, đã giác ngộ,, còn nếu rời xa cái hiểu 
biết đúng sự thật về Khổ Tập Diệt Đạo đi tìm một cái hiểu 
biết vi diệu, cao siêu, siêu việt, bất khả tư nghì nào khác để 
thành Phật thì đó là đang đi tìm “lông rùa, sừng thỏ”, đó 
chỉ là dục hỷ Niết bàn, cũng là căn nguyên của khổ. 


- 64 - 


Ai sẽ giải thoát? 


PHÁP CÚ 372 


Không trí tuệ không thiển 
Không thiên không trí tuệ 
Người có thiên có tuệ 
Nhất định gân Niết bàn 


Ba câu đầu của pháp cú này lặp đi lặp lại chữ tuệ. 
Sự lặp lại ấy có ý nghĩa gì? Trí Tuệ là hiểu biết đúng như 
thật và có ba loại: Hiểu biết đúng như thật về Khổ Tập Diệt 
Đạo do Nghe mà đạt được gọi là Văn Tuệ. Hiểu biết đúng 
như thật do tư duy về Khô Tập Diệt Đạo được gọi là Tư 
Tuệ. Hiểu biết đúng như thật về Khô Tập Diệt Đạo do thực 
hành Bát Chánh Đạo mà đạt được gọi là Tu Tuệ. 


Trí tuệ trong câu đầu được hiểu là Văn Tuệ và Tư 
Tuệ. Người có Văn Tuệ và Tư Tuệ hiểu răng: Năm Thủ 
Uấn là khổ nghĩa là Khổ phát sinh theo lộ trình Duyên 
Khởi. Do có Xúc mà có Thọ, do có Thọ mà có Ái, do có Ái 
mà có Thủ, do có Thủ mà có Hữu. do có Hữu mà có Sinh 
Già Bệnh Chết sâu bi khổ ưu não không thể kề xiết...Khôổ 
phát sinh theo một lộ trình tâm Bát Tà Đạo. Khô chính là 
Tâm chứ không phải là Cảnh, khổ không trú nơi cảnh, 
không từ nơi cảnh mà đến với con người. Nguyên nhân của 
Khổ là Khát Ái tìm cầu hý lạc (Hạnh phúc) chỗ này chỗ 
kia như Dục ái, Hữu ái, Phi Hữu ái. Nó cũng chính là Tâm 


- 65 - 


Ai sẽ giải thoát? 


chứ không phải là Cảnh, nó không trú nơi cảnh, không từ 
nơi cảnh đến với con người. Sự chấm dứt Khổ là sự châm 
dứt khát ái ấy, nó không phải là Cảnh cũng không phải là 
Tâm, nó là sự vắng mặt cả Tâm lẫn Cảnh. Con đường 
chấm dứt Khổ là Bát Chánh Đạo cũng là Tâm, nghĩa là 
thay đổi Tâm chứ không thay đổi Cảnh. Lộ trình tâm Bát 
Chánh đạo bao gồm: 


Xúc —> Thọ —> Tưởng —> Chánh Niệm —>› Chánh 
Tinh Tân —› Chánh Định — (Tỉnh Giác) —> Chánh Tư Duy 
— Chánh Kiến —› Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng. 


Trục chính của lộ trình là: Chánh Niệm —>› Chánh 
Định —› Chánh Kiến nói tắt là: Niệm —› Định —› Tuệ. Trên 
lộ trình tâm Bát Chánh Đao sẻ không có mặt Tham Sân S1 
nhưng phải có mặt Chánh Định và Chánh Kiến vì thế phải 
tu thiền mới chấm dứt được Khô 


Môt người không có Văn Tuệ sẽ có hiểu biết Khổ và 
Nguyên nhân của Khổ là ở nơi hoản cảnh, từ nơi hoàn cảnh 
mà đến cụ thể đó là hoàn cảnh trung tính và khó chịu như 
là nghèo khổ, bệnh tật, lac hậu, thiếu thốn, thiên tai, thất 
bại, chiên tranh...Hạnh phúc là sự chấm dứt Khổ, mà Hạnh 
phúc là những hoàn cảnh tốt đẹp như giàu có, sắc đẹp, 
thành đạt, đầy đủ tiện nghi... Hiểu Khổ, Nguyên nhân của 
Khổ, Sự chấm dứt Khổ ở nơi hoàn cảnh như vậy thì đương 
nhiên Con Đường chấm dứt Khổ là thay đổi hoàn cảnh 
sống. Hiểu biết như vậy về Khô Tập Diệt Đạo gọi là Vô 
Minh. Môt người với Vô Minh như vậy sẽ hướng ngoại để 


- 66 - 


Ai sẽ giải thoát? 


thay đổi Cảnh chứ không thiền đề thay đổi Tâm, họ sẽ tìm 
cầu phước báo, họ sẽ tìm cầu một tha lực để thay đôi hoàn 
cảnh, họ sẽ tìm kiếm những năng lực kỳ diệu, những hiểu 
biết siêu việt, những cảnh giới kỳ diệu, một cái Ta chân 
thật không sinh không diệt...để an trú vào đó chứ không thê 
thiền để thay đôi Tâm từ Bát Tà Đạo sang Bát Chánh Đạo 


Trí Tuệ ở câu thứ 2: Không thiền không trí tuệ là chỉ 
cho Tu Tuệ là hiểu biết (ý thức) đúng như thật do thực 
hành Bát Chánh Đạo mà có được. Tu Tuệ này còn được 
gọi là Minh hay còn gọi là Tuê tri. Đây là Chánh Kiến trên 
lộ trình: Chánh Niệm —> Chánh Định —› Chánh Kiến với 
nội dung: Tuệ tri Duyên khởi, Tuê trị Vô thường, Tuệ trì 
Vô ngã, Tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt của Thọ, VỊ ngọt, 
Sự nguy hiểm, Sự xuất ly của Thọ, Tuệ tri Khổ Tập Diệt 
Đạo. Với Tu Tuệ này mới chứng ngộ và an trú Tâm Giải 
Thoát, Tuệ Giải Thoát. Với Tu Tuệ này mới thành tựu mục 
đích của Phạm hạnh là chứng ngộ và an trú Tâm Giải 
Thoát, Tuệ Giải Thoát. Môt người có Văn Tuệ và Tư Tuệ 
nhưng nếu không thiên thì nó lại trở thành Sở Tri Chướng 
làm cho Ngã mạn lớn thêm 


Câu thứ ba: Người có thiền có tuệ ám chỉ một người 
thực hành Bát Chánh Đạo sẽ vừa có thiền tức có Chánh 
Định vừa có tuệ tức có Chánh Kiến cũng có nghĩa là vừa 
có Chỉ vừa có Quán. Nếu nói một cách chỉ tiêt thì lộ trình 
tâm Bát Chánh Đạo bao gồm: Chánh Niệm —› Chánh Tinh 
Tấn —› Chánh Định —› (Tỉnh Giác) — Chánh Tư Duy — 
Chánh Kiến...Chánh Niệm, ChánhTinh Tấn, Chánh Định 
thuộc về Định còn Chánh Tư Duy, Chánh Kiến thuộc về 


S7 


Ai sẽ giải thoát? 


Tuệ thì bao giờ trên một lộ trình tâm Bát Chánh Đạo cũng 
có Định và Tuệ hiện hữu song hành. Vì vậy sự thực hành 
là Chỉ Quán song hành chứ không có thực hành Thiền 
Định và Thiền Quán riêng biệt 


Câu thứ tư: Nhât định gần Niết bàn. Một người thực 
hành Bát Chánh Đạo có Chỉ Quán song hành an trú Tâm 
Giải Thoát, Tuệ Giải Thoát mới chỉ nhiếp phục Vô Minh, 
nhiếp phục Tham Sân Si, nhiếp phục Khổ chứ chưa phải 
Đoạn Tận cho nên nói là nhất định sần Niết bàn. Khi Tu 
Tuệ được tu tập được làm cho viên mãn thì chính Tuệ ây. 
chính Minh ấy mới xoá bỏ được Vô Minh được cài đặt 
trong kho chứa tri thức hiểu biết, mới đoạn tận Vô Minh, 
đoạn tận Tham Sân Si, đoạn tận Khổ. Sự Đoạn Tận đó 
chính là Niết Bàn 


-68- 


Ai sẽ giải thoát? 


PHÁP CÚ 243 (Vô Minh và Minh) 


Trong hàng cấu uễ ấy 

Vô Minh nhơ tối thượng 
Đoạn nhơ ấy Tỷ kheo 
Thành bậc không uề nhiễm 


Tham là cấu uế, Sân là cấu ué, S¡ là cấu uế, sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, keo kiệt, bủn xin, ganh ghét, tị 
hiểm, ác ý, bạo tàn là cấu uế, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng là 
cấu ué, sầu bi khổ ưu não là cấu uế. Tại sao trong hàng cấu 
uế ấy Vô Minh lại là cấu uế tối thượng? Chính vì từ Vô 
Minh mà phát sinh Tham Sân Si và từ Tham Sân S1 mà 
phát sinh các câu uế khác. Vậy Vô Minh là gì mà lại là nhơ 
tối thượng? 


Vô Minh theo nghĩa rộng là hiểu biết không đúng 
như thật về các sự vật hiện tương hay các pháp, theo nghĩa 
"những việc cần làm” là hiểu biết không đúng như thật về 
Khổ Tập Diệt Đạo. Đối lại Vô Minh là Minh là hiểu biết 
đúng như thật về các pháp và về Khổ Tập Diệt Đạo. 


Ví như khi lưỡi tiếp xúc với hạt muối thì Thánh hay 
Phàm đều cảm nhận được vị mặn nhưng sẽ có hai loại hiểu 
biết Vô Minh và Minh về vị mặn sẽ khởi lên. Kẻ Phàm 
hiểu rằng vị mặn nằm trong hạt muối, vị mặn của hạt muối, 
vị mặn có thuộc tính vật chất. Hiểu biết vị mặn là vật chất 


- 60 - 


Ai sẽ giải thoát? 


là Tâm biết Cảnh, vị mặn thường trú trong hạt muối là 
Thường kiến, vị mặn của hạt muối tức có chủ nhân gọi là 
Ngã kiến. Bậc Thánh giác ngộ Lý Duyên khởi nên hiểu 
biết rằng: hạt muối là một nhân, lưỡi là một nhân, có đầy 
đủ hai nhân nhưng chưa có sự tiếp xúc giữa hai nhân ấy thì 
chưa có vị mặn nào phát sinh cả. Khi Lưỡi tiếp xúc Hạt 
muối thì lập tức phát sinh Cảm giác vị mặn. Đây mới thực 
là vị mặn mà cả Thánh và Phàm đều cảm nhận được và nó 
là Cảm giac, nó là Tâm chứ không phải Vật. Xúc sinh cảm 
giác vị mặn sinh, Xúc diệt cảm giác vị mặn diệt. Cảm giác 
vị mặn sinh lên rồi diệt đi, nó Vô Thường, nó không 
thường hằng, không thường trú trong hạt muối. Cảm giác 
vị mặn cũng Vô Chủ, hạt muối không là chủ nhân, lưỡi 
cũng không là chủ nhân của cảm giác vị mặn, vì vậy cũng 
không có một cái Ta nào là chủ nhân của cảm giác vị mặn 
(Vô Ngã). Hiểu biết vị mặn là Cảm giác, nó là Tâm, nó Vô 
Thường, nó Vô Chủ (Vô Ngã) là hiểu biết đúng như thật về 
vị mặn nên gọi là Minh hay Trí Tuệ. Hiểu biết của kẻ 
Phàm là Tâm biết Cảnh, Thường kiến, Ngã kiến như vậy là 
không đúng sự thật nên gọi là Vô Minh vọng tưởng. Có 
quan niệm cho rằng Năm uân do Duyên khởi nên Năm uấn 
không thật, chỉ là giả có. Đây cũng là một hiểu biết sai lạc, 
cũng là Vô Minh. Tuy Năm uẫn do Duyên khởi, nó Vô 
Thường, Vô Ngã nhưng kẻ Phàm và bậc Thánh đều Thấy, 
Nghe, Cảm nhận, Nhận thức được nó. Cái Không Thực ở 
đây là hiểu biết Vô Minh về Năm uân, chính hiểu biết Vô 
Minh về Năm uấẫn làm khởi lên Năm Thủ uẫn. Năm Thủ 
uẫn mới là không thực, mới là "lông rùa sừng thỏ".Kẻ 


- 70 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Phàm đang sông với Năm Thủ uân tức đang sông với lông 
rùa sừng thỏ”. 


Đối với Khô Tập Diệt Đạo kẻ Phàm hiểu Khổ và 
Nguyên nhân của Khổ ở nơi hoàn cảnh, cụ thể là những 
hoàn cảnh trung tính và khó chịu như nghèo đói, lạc hậu, 
thiếu tiện nghĩ, thất học, chiến tranh, bất công, thiên ta... 


Hạnh phúc chính là Sự chấm dứt Khổ, mà hạnh 
phúc là những hoàn cảnh tốt đẹp như giàu có, xinh đẹp, 
thành đạt, đầy đủ tiện nghi... Con đường chấm dứt Khô là 
thay đôi hoàn cảnh cụ thể là tìm cầu hoàn cảnh tốt đẹp đề 
chấm dứt hoàn cảnh xấu. Hiểu biết Khổ Tập Diệt Đạo ở 
nơi Cảnh là Tâm biết Cảnh, là Thường kiến. Kẻ Phàm 
cũng khởi lên Ta đau khổ, Ta hạnh phúc, Ta đang làm để 
chấm dứt Khổ, (có một cái Ta chủ nhân) đây gọi là Ngã 
kiến. Hiểu biết như vậy gọi là Vô Minh. Hiểu biết Vô 
Minh chính là cái biết ý thức trên lộ trình tâm Bát Tà Đạo, 
vì vậy khi đối diện một đôi tượng Dễ chịu (Lạc thọ) Tham 
sẽ khởi lên, khi đối diện một đối tượng khó chịu (Khổ thọ) 
Sân sẽ khởi lên, khi đối diện một đối tượng trung tính S1 sẽ 
khởi lên. Vô Minh là nhân phát sinh Tham Sân S1 nên Vô 
Minh là nhơ tối thượng 


Đối với Khổ Tập Diệt Đạo bâc Thánh quán sát theo 
Lý Duyên khởi: Căn Trần tiếp xúc với nhau gọi là Xúc, do 
có Xúc mà có Thọ, do có Thọ mà có Ái, do có Ái mà có 
Thủ, do có Thủ mà có Hữu, do có Hữu mà có Khổ (sinh 
già bệnh chết) sầu bi khổ ưu não... không thể kế xiết. Như 
vậy khô phát sinh trên lộ trình tâm Bát Tà Đạo, khổ là Tâm 


- /]- 


Ai sẽ giải thoát? 


chứ không phải Cảnh, khổ cũng Vô Thường, Vô Ngã. 
Nguyên nhân của Khổ là Khát Ái tìm cầu Hạnh phúc (hỷ 
lạc) chỗ này chỗ kia như Dục ái, Hữu ái, Phi Hữu ái. 
Nguyên nhân của Khổ cũng là Tâm chứ không phải Cảnh, 
nó cũng Vô Thường, Vô Ngã. Sư chấm dứt Khổ là sự 
chấm dứt Khát Ái ấy và nó xấy ra trên lộ trình tâm Bát 
Chánh Đạo và nó xây ra nơi Tâm chứ không xấy ra nơi 
Cảnh. Khô diệt hay Niết bàn là pháp vô vi, nó vắng mặt cả 
Tâm lẫn Cảnh nên Thường hay Vô Thường, Ngã hay Vô 
Ngã cũng không áp dụng được ở đây. Con đường chấm dứt 
Khổ là Bát Chánh Đạo cũng là thay đổi Tâm chứ không 
thay đối Cảnh, Bát Chánh Đạo cũng Vô Thường, Vô Ngã 


Đối với người có Văn Tuệ (đươc nghe giảng Tứ 
Thánh Để) thì không những thông tin về Vô Minh được 
lưu trong kho chứa “tri thức hiểu biếtmà thông tin về 
Minh cũng được lưu vào kho chứa đó. Khi sáu căn tiếp xúc 
sáu trần, nếu thông tin Vô minh nỗi trội thì Tà Niệm sẽ 
khôi lên và Bát Tà Đạo sẽ khởi lên và trên lộ trình tâm đó 
sẽ có Vô Minh, Tham Sân S¡, sầu bi khô ưu não. Nếu Minh 
được kích hoạt lên thì Minh sẽ nỗi trội và Bát Chánh Đạo 
sẽ khởi lên và trên lộ trình tâm này sẽ có Minh và Giải 
Thoát. Đây chính là con đường hai ngã, đưa đén Hữu (Thế 
gian) và Phi Hữu (Niết bàn). Nếu lộ trình tâm Bát Chánh 
Đạo khởi lên liên tục thì lộ trình tâm Bát Tà Đạo được 
nhiếp phục và Minh sẽ xoá dần Vô Minh trong kho chứa. 
Muốn đoạn nhơ tôi thượng này thì phải: 


- Tuệ tri được Vô minh (biết như thật nội dung của 
Vô minh). 


ky 


Ai sẽ giải thoát? 


- Tuệ tr1 được sự tập khởi của Vô minh: Do Tà 
Niệm kích hoạt thông tin Vô minh trong kho chứa làm phát 
sinh Tà Tư Duy và Tà Tư Duy trên thông tin Vô minh đó 
mà phát sinh Tà Tri Kiến. Tà Tri Kiến chính là Vô minh. 


- Tuệ tri sự đoạn diệt của Vô minh: Tà Niệm diệt thì 
Tà Tư Duy diệt do đó Tà Trị Kiên diệt tức Vô minh diệt. 


- Tuệ tri con đường đoạn diệt Vô minh: Đó là Bát 
Chánh Đạo. Khi Chánh Niệm khởi lên kích hoạn Minh chứ 
không kích hoạt Vô minh nên Chánh Tư Duy sẽ tư duy 
trên thông tin về Minh đó đưa đến phát sinh Chánh Tri 
Kiến là Minh nên không còn Vô minh nữa. 


Cho đến khi nào Minh được tu tập, được làm cho 
viên mãn thì lúc ấy thông tin Vô Minh trong kho chứa bị 
xoá sạch hoàn toàn, nhân của Tà Niệm và Bát Tà Đạo bị 
đoạn diệt hoàn toàn thì đó là đoạn nhơ tối thương. Lúc đó 
vị ấy thành bậc không ué nhiễm, một vị Alahan. 


“+ 


Ai sẽ giải thoát? 


PHÁP CÚ 282 


Tu thiên trí tuệ sanh 

Bỏ thiên trí tuệ diệt 

Biết con đường hai ngã 
Đưa đến Hữu, Phi Hữu 
Hãy tự mình nổ lực 
Khiến trí tuệ tăng trưởng 


Con đường hai ngã là con đường như thế nào? Khi 
sáu căn tiếp xúc sáu trần phát sinh sáu cảm giác hay sáu 
cảm thọ và sáu cái biết trực tiếp, biết như thật sáu cảm thọ 
ấy gọi chung là Thọ và Tưởng viết tắt là: Xúc—>Thọ (Cảm 
giác) — Tưởng (biết trực tiếp). Đến đây Niệm sẽ khởi lên. 
Nếu Niệm là Tà Niệm thì Bát Tà Đạo sẽ khởi lên. Nếu 
Niệm là Chánh Niệm thì Bát Chánh Đạo sẽ khởi lên vì vậy 
đây là chỗ rẽ của con đường hai ngã. 


- Nếu Tà Niệm khởi lên sẽ phát sinh Tà Tư Duy, Tà 
Tư Duy sẽ phát sinh Tà Tri Kiến, sẽ phát sinh Tham Sân 
S¡, sẽ phát sinh Tà Định, sẽ phát sinh Dục (mong muốn), sẽ 
phát sinh Tà Tinh Tấn, sẽ phát sinh Phi Như Lý tác ý, sẽ 
phát sinh Tà ngữ Tà nghiệp Tà mạng, và sẽ phát sinh Sâu 
Bi Khô Ưu Não, Sinh Già Bệnh Chết... 


Xúc —> Thọ —> Tưởng —> Tà Niệm —> Tà Tư Duy —> 
Tà Tri Kiến — Tham Sân Si — Tà Định — Dục — Tà 


`. 


Ai sẽ giải thoát? 


Tinh Tấn — Phi Như Lý tác ý — Tà ngữ Tà nghiệp Tà 
mạng —> Khô uân 


Trên lộ trình tâm Bát Tà Đạo có Tà Tri Kiến (chính 
là cái biết ý thức Vô Minh vọng tưởng) có Tham Sân Si, có 
sầu bi khổ ưu não. Đây chính là con đường Thế gian, con 
đường đưa đến Hữu, con đường đưa đến Sinh Già Bệnh 
Chêt sầu bi khổ ưu não 


— Nếu Chánh Niệm khởi lên sẽ phát sinh Chánh 
Tinh Tân sẽ phát sinh Chánh Định, sẽ phát sinh Chánh Tư 
Duy, sẽ phát sinh Chánh Kiến, sẽ phát sinh Như Lý tác ý, 
sẽ phát sinh Chánh ngữ Chánh nghiệp Chánh mạng 


Xúc —> Thọ — Tưởng —> Chánh Niệm —> Chánh 
Tinh Tấn —› Chánh Định —› (Tỉnh Giác) —› Chánh Tư Duy 
— Chánh Tri Kiến —› Như Lý tác ý —> Chánh ngữ Chánh 
nghiệp Chánh mạng 


Trên lộ trình tâm Bát Chánh Đạo sẽ không có Vô 
Minh, không có Tham Sân Si, không có sầu bi khổ ưu não 
mà có Chánh Tri Kiến là cái biết ý thức đúng như thật gọi 
là Minh hay Trí Tuệ. Đây chính là con đường Niết bàn, 
con đường đưa đến Phi Hữu, con đường đưa đến chấm dứt 
Sinh Già Bệnh Chết sầu bi khổ ưu não. 


Xem sơ đỗ ở bài đầu. 
Đây là con đường đưa đến Hữu, Phi Hữu. Trong 
Tương ưng bộ kinh ở bản kinh Cô xe thù thăng Đức Phật 


ví Niệm là ngừoi đánh xe, nghĩa là nêu Tà Niệm thì xe sẽ 


“TẾ 


Ai sẽ giải thoát? 


đi trên Bát Tà Đạo, nêu Chánh Niệm thì xe sẽ đi trên Bát 
Chánh Đạo. Có thê hình dung đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà 
Nội nếu đi đường bộ sẽ bắt gặp Nha trang, Đà nẵng, Vinh 
(tương tự Bát Tà Đạo có Vô Minh, Tham Sân Si, sầu bi 
khổ ưu não) nhưng nếu đi đường hàng không sẽ không bắt 
gặp Nha trang, Đà nẵng, Vinh đâu cả (tương tự Bát Chánh 
Đạo không có Vô Minh, Tham Sân S1, sầu bi khổ ưu não) 


Tu thiền Trí Tuệ sanh nghĩa là khi sáu căn tiếp xúc 
sáu trần, Thọ —> Tưởng khởi lên nếu có Chánh Niệm khởi 
lên (nhớ đến chú tâm quán sát thân nơi thân, nhớ đến chú 
tâm quán sát thọ nơi thọ, nhớ đến chú tâm quán sát tâm nơi 
tâm, nhớ đến chú tâm quán sát pháp nơi pháp) thì Chánh 
Tinh Tấn sẽ khởi lên và sẽ phát sinh sự chú tâm quán sát 
Thân Thọ Tâm Pháp. Sự chú tâm này gọi là Chánh Định. 
Tu thiền trong Bát Chánh Đạo là để chỉ cho ba chi phần 
này: Chánh Niệm —› Chánh Tinh Tân —› Chánh Định. Khi 
Chánh Định khởi lên thì do nhân đó mà Chánh Tư Duy 
khởi lên làm phát sinh Chánh Kiến, đây là cái biết ý thức 
đúng như thật về Duyên Khởi, về Vô Thường, Vô Ngã, về 
Khổ Tập Diêt Đạo. Chánh Kiến này là Minh hay Trí Tuệ. 
Tu thiền trí tuệ sanh là như vậy. 


Bỏ thiền Trí Tuệ diệt nghĩa là khi sáu căn tiếp xúc 
sáu trần nếu Chánh Niệm không có mặt nghĩa là không nhớ 
đến chú tâm quán sát Thân Thọ Tâm Pháp thì sẽ không có 
Chánh Tinh Tấn và sẽ không có chú tâm quán sát tức 
không có Chánh Định sẽ không có Chánh Tư Duy nên sẽ 
không có Chánh Kiến tức Trí Tuệ diệt. Lúc này Tà Niệm 


Š TIẾ se 


Ai sẽ giải thoát? 


sẽ có mặt nên Bát Tà Đạo khởi lên và sẽ có Vô Minh, sẽ có 
Tham Sân S1, sâu bi khô ưu não 


Trí Tuệ được tăng trưởng ở đây là chỉ cho Tu Tuệ 
tức Chánh Kiến hay Minh trên lộ trình tâm Bát Chánh Đạo. 
Khi Trí Tuệ được tăng trưởng, được tu tập được làm cho 
viên mãn thì chính nó sẽ xoá bỏ Vô minh đưa đến giải 
thoát tối hậu, quả Alahan. Sự tu tập thiền là sự tu tập 
Chánh Định nhưng nó là một chì phần của Bát Chánh Đạo, 
nó năm trong lộ trình tâm Bát chánh Đạo, nó không phải là 
toàn bộ Bát Chánh Đạo. Nếu rời Bát Chánh Đạo mà tu 
Định thì Định ấy là Tà Định vì vậy Chánh Định được Kinh 
đề cập bao gồm: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền còn 
Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phì 
tưởng phi phi tưởng xứ không phải là Chánh Định mà chỉ 
là tịch tịnh trú, nó không phát sinh 'Trí Tuệ 


Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo, con đường độc nhất 
đoạn tận khô đau không do một tha lực nào khởi lên mà 
phải do tự lực của mỗi người khởi lên con đường chưa bao 
giờ khởi, tu tập con đường chưa bao giờ được tu tập, chứng 
ngộ và an trú Giải Thoát chưa bao giờ đươc chứng ngộ và 
an trú. Đây chính là: Hãy tự mình nỗ lực. 


-77- 


Ai sẽ giải thoát? 


PHÁP CÚ 294 


Sau khi giết mẹ cha 

Giết hai vua Sát ly 

Giết vương quốc, quân thần 
Vô ưu, phạm chí sống. 


I- Vô ưu, phạm chí sống là ám chỉ một người đã 
giải thoát hoàn toàn, một vị Alahan. Nhưng tại sao một vị 
Alahan được giải thoát hoàn toàn sau khi giết mẹ cha, giết 
hai vua Sát ly, giết vương quốc quần thần? Pháp cú này 
không được hiểu theo nghĩa đen,mà phải được hiểu theo 
nghĩa ấn dụ. Cha Mẹ của chúng sanh là gì? Đó là Vô Minh 
và Hữu Ái. Vô Minh là Không Hiểu Biết Như Thật về 
Duyên Khởi, về Vô Thường, Vô Ngã, về Khổ Tập Diệt 
Đạo. Do Vô Minh mà có Hành: Khát ái tìm cầu Hạnh phúc 
(hỷ lạc) chỗ này chỗ kia như Dục ái, Hữu ái, Phi Hữu ái. 
Đặc biệt là Hữu ái nghĩa là khao khát tìm cầu hạnh phúc ở 
sự sống, sự hiện hữu nên khi đối diện cái chết Hữu ái sẽ 
khởi lên mãnh liệt. Chính Hành này, sự khao khát sống, 
bám víu sự sống, yêu thích sống là nhân phát sinh Thức 
Tái Sinh và phát sinh một Danh Sắc tiếp tục vòng luân hồi 
sinh tử của chúng sanh. Giết Cha Mẹ ám chỉ vị Alahan là 
vị đã đoạn tận Vô Minh và Hữu Ái, đã đoạn tận sự sinh 
khởi của Danh Sắc trong tương lai. 


c R2 


Ai sẽ giải thoát? 


2- Giết hai vua Sát ly là ám chỉ sự đoạn tận Thường 
Kiến và Đoạn Kiến. Bậc Thánh Alahan đã giác ngộ Lý 
Duyên Khởi, đã biết như thật các pháp vô thường, vô ngã 
nên đã đoạn tận Thường Kiến và Đoạn Kiến. Đức Phật đã 
tuyên bố: Ai thấy Duyên Khởi là thấy Pháp, ai thấy Pháp là 
thấy Ta. Và Ngài nói về Lý Duyên Khởi: Đa phần nhân 
loại cho các pháp là thường có (Thường Kiến) hoặc là 
không có (Đoạn Kiến) còn Như Lai thì xa lìa hai cực đoan 
ấy mà thuyết pháp ở Trung Đạo nghĩa là: "Do cái này có, 
cái kia có. Do cái này sinh cái kia sinh. Do cái này không 
có cái kia không có, do cái này diệt cái Kia diệt. "Lý Duyên 
Khởi được Đức Phật diễn tả một cách ngẵn gọn nhưng để 
hiểu được điều ngăn gọn ấy phải quán sát nơi sự thật. Cái 
này là nhân và cái kia là quả. Nhân ở đây phải quán sát nơi 
sự thật thì không phải một nhân biến đổi thành quả, hay 
một nhân chính biến đổi thành quả có các nhân phụ trợ 
giúp, hay các duyên trợ giúp mà phải đầy đủ hai nhân và 
các nhân này phải tiếp xúc với nhau, đây gọi là duyên. Đây 
đủ hai nhân và duyên như vậy mới phát sinh quả. Lộ trình 
của Nhân và Quả diễn ra theo quy luật Nhân diệt Quả sinh. 
Ví như có một gói thuốc nhuộn đỏ và một chậu nước trong, 
đây là đầy đủ hai nhân và hai nhân này bình đăng không 
nhân nào chính, không nhân nào phụ. Cho hai nhân này 
tiếp xúc thì cả hai nhân đều diệt và phát sinh quả là chậu 
thuốc nhuộm đỏ. Có chậu thuốc nhuộm đỏ và cái áo trắng 
là đủ hai nhân và cho hai nhân đó tiếp xúc với nhau thì cả 
hai cùng diệt và phát sinh một cái áo đỏ và một chậu thuốc 
nhuộm đỏ khác (chậu thuốc nhuộm cũ diệt, chậu thuốc 
nhuộm mới sinh). Tất cả các Sắc pháp đều do duyên Xúc 


- 0 - 


Ai sẽ giải thoát? 


mà sanh, cũng đều do duyên Xúc mà diệt (duyên Xúc đã 
nói lên phải đầy đủ hai nhân) vì vậy các Sắc pháp sinh lên 
rồi diệt đi không thường hăng, không thường trú ở đâu cả, 
nghĩa ấy gọi là Vô Thường. Biết các Sắc pháp không 
thương hằng, không vĩnh cữu là điều dễ biết, nhưng biết 
các Sắc pháp không thường trú là điều sâu kín, khó thấy, 
khó biết. Người xưa có nói: sinh không từ đâu đến diệt 
không đi vê đâu là nghĩa không thường trú vậy. Có một 
bao thóc giống tiếp xúc với một thửa ruộng đã được cày 
bừa kỹ (hai nhân) phát sinh ruộng mạ, ruông mạ lại tiếp 
xúc với các nhân khác, phát sinh ruộng lúa có bông, ruộng 
lúa có bông lại tiếp xúc với máy gặt làm phát sinh bao 
thóc, bao thóc tiếp xúc với máy xay làm phát sinh bao 
gạo... Trong diễn tiến của các lộ trình Nhân diệt Quả sinh 
sẽ thấy rõ: bao thóc diệt ruộng mạ sinh, ruộng mạ diệt 
ruộng lúa có bông sinh, ruộng lúa có bông diệt bao thóc 
sinh, bao thóc diệt bao gạo sinh... Như vậy tất cả các Sắc 
pháp đang sinh và diệt nên nó Vô Thường không thường 
hằng, thường trú ở đâu cả. Các Danh pháp hay Tâm phát 
sinh do hai nhân Căn và Trần tiếp xúc. Ví như khi có viên 
đường và có lưỡi (đầy đủ hai nhân) nhưng chưa tiếp xúc 
thì chưa có vị ngọt nào phát sinh cả nhưng khi lưỡi tiếp 
xúc với viên đường thì lập tức phát sinh Cảm giác vị (ngọt) 
và đồng thời phát sinh cái biết Trực Tiếp Giác Quan gọi là 
Thiệt thức biết như thật Cảm giác vị (ngọt) ấy. Cảm giác 
vị và Thân thức là Danh pháp hay Tâm sinh lên rồi diệt đi 
theo duyên Xúc, nó Vô Thường nghĩa là không thường 
hăng, không thường trú nơi viên đường hay nơi lưỡi. 
Tương tự như vậy Mắt tiếp xúc với Sắc Trần phát sinh 


- 80- 


Ai sẽ giải thoát? 


Cảm giác hình ảnh và Nhãn thức. Tai tiếp xúc với Thanh 
trần phát sinh Cảm giác âm thanh và Nhĩ thức. Mũi tiếp 
xúc với Hương trần phát sinh Cảm giác mùi và Tỉ thức. 
Lưỡi tiếp xúc với Vị trần phát sinh Cảm giác vị và Thiệt 
thức. Thân tiếp xúc với Xúc trần phát sinh Cảm giác xúc 
chạm và Thân thức. Ý tiếp xúc với Pháp trần phát sinh 
Cảm giác pháp trần và Tưởng thức. Các Danh pháp hay 
Tâm khác như Niệm, Tư duy, Ý thức, Tham Sân Si, Tác 
ý... phát sinh do Ý tiếp xúc với Pháp (sự tương tác giữa 
hai lượng thông tin ngay bên trong tế bào thần kinh não 
bộ). Tât cả các Danh pháp hay Tâm đều phát sinh do duyên 
Xúc. Xúc sinh Tâm sinh, Xúc diệt Tâm diệt nên Tâm Vô 
Thường, không thường hằng không thường trú ở đâu cả. 
Giác ngộ Lý Duyên Khởi là hiểu biết như thật các Danh 
pháp và Sắc pháp phát sinh do duyên Xúc, các Danh pháp 
và Sắc pháp Vô Thường, Vô Chủ (Vô Ngã) thì sẽ đoạn trừ 
được Thường Kiến Và Đoạn Kiến là cái hiểu biết sai sự 
thật về các pháp 


a- Đoạn trừ các Thường Kiên biêu hiện như sau: 


- Hiểu biết xanh đỏ tím vàng... thường trú trong Sắc 
trần như màu đỏ nằm trong tấm vải đỏ, là của tắm vải đỏ. 
Mặn ngọt chua cay... thường trú trong Vị trần. Nóng lạnh 
cứng mền thô mịn... thường trú trong Xúc trần... đây là 
Thường Kiến cứng chắc và phổ thông nhất của kẻ Phàm. 


- Hiểu biết có một cái TA (Bản Ngã) chủ nhân của 
Thân và Tâm này là thường hăng đã có mặt trong quá khứ, 


-_81]- 


Ai sẽ giải thoát? 


đang có mặt trong hiện tại và sẽ có mặt trong tương lai là 
Thường Kiên 


- Hiểu biết Ta đã tạo nghiệp trong quá khứ và Ta 
đang gặt quả trong hiện tại, chính người đó tạo nghiệp và 
chính người đó gặt quả, người làm ra khổ và chính người 
đó chịu khô... đó là Thường Kiến. 


- Thường Kiến làm cho kẻ Phàm luôn luôn khao 
khát ôn định, mong cho mọi sự được ôn định lâu dài, mong 
an cư lạc nghiệp... 


- Hiểu biết Khổ Tập Diệt Đạo ở nơi hoàn cảnh, 
thường trú nơi hoàn cảnh nên muôn châm dứt khô phải 
thay đôi hoàn cảnh là Thường Kiên 


- Puy Đức Phật giảng dạy sự thật Danh và Sắc vô 
thường và Phật Giáo Phát Triển cũng có pháp quán Tứ 
Niệm Xứ: "Quán Thân bất tịnh, Quán Tâm vô thường, 
Quán Pháp vô ngã, Quán Thọ là khổ”nhưng cũng có chủ 
trương sự tồn tại một Chân Tâm thường trú, không sinh 
không diệt, môt Tánh Thấy Tánh Nghe không sinh không 
diệt. Chủ trương như vậy vừa trái với Đức Phật vừa tự mâu 
thuần với chính mình, nói là Tâm vô thường. Chủ trương 
như vậy sẽ rơi vào Tà Kiến vừa Vô Thường luận vừa 
Thường Trú luận với luận điểm: là mắt, là tai, là mũi... là 
vô thường, cái gì là tâm, là ý, là thức là thường, là không 
sinh không diệt. Chủ trương Tâm không sinh không diệt 
như vậy cũng sẽ rơi vào Tà Kiến không có nhân không có 
duyên sinh khởi Tâm và đó là Vô Nhân luận. Đây chính là 


_82- 


Ai sẽ giải thoát? 


các Tà Kiến trong 62 tà kiến mà Kinh Phạm Võng đã liệt 
kê. 


b- Đoạn trừ các Đoạn Kiên biêu hiện như sau: 


- Chủ nhĩa Duy Tâm và các Tôn giáo nhất thần cho 
rằng các sự vật và hiện tượng (các pháp) do Thượng Đề 
Toàn Năng hoá hiện ra. Sự tôn tại và sự biến mất của các 
sự vật và hiện tượng tuỳ thuộc vào ý chí của Thượng Đề. 
Thượng Đế, Đắng Sáng Tạo, Đại Ngã... là các tên gọi 
khác nhau về một Năng Lực Tinh Thần tuyệt đối, sang tạo 
và điều khiển mọi sự vật hiện tượng. Hiểu biết như vậy thì 
Các pháp không phát sinh theo duyên Xúc, không phát 
sinh theo quy luật Nhân Quả. Đây là Đoạn Kiến. 


- Có chủ trương cho răng: Các pháp do Tâm tạo và 
đương nhiên cái Tâm đó phải là Chân Tâm thường trụ 
không sinh không diệt, hay cái Tánh Không không sinh 
không diệt và do vậy phủ nhận Lý Duyên Khởi (các pháp 
phát sinh do duyên Xúc). Quan niệm về Chân Tâm hay 
Tánh Không như vậy thì chỉ khác nhau về ngôn từ còn nội 
dung thì chính là quan niệm Thượng Đế trong chủ nghĩa 
Duy Tâm và tôn giáo nhất thần mà thôi. Đây cũng là Đoạn 
Kiên 


- Có những suy diễn cho răng: Các Danh pháp và 
Sắc pháp sinh diệt trong một cái "Toàn Thê”Chính cái 
Toàn Thê ây (được xem là Thê Giới hay Vũ Trụ) là bât 


sanh bất diệt. Suy diễn như vậy là cái “Lối Mòn”của tâm 
thức loài người đưa đên chủ trương Duy Tâm hay Duy Vật 


_83- 


Ai sẽ giải thoát? 


tức quan niệm về khởi nguyên của Thế Giới là Vật chất có 
trước hay Tinh thần có trước. Khi xem cái Toàn Thể ấy là 
không sinh không diệt thì Duy Vật quan niệm cái Toàn 
Thể ấy là Vật Chất và nó không tự nhiên sinh ra, không tự 
nhiên mất đi mà nó chỉ biến đổi từ vật này sang vật khác từ 
dạng này sang dạng khác mà thôi. Duy Tâm thì cho rằng 
cái Toàn Thể ấy là Tâm Thức Vũ Trụ, là Chân Tâm, là 
Tánh Không là Thượng Đế Toàn Năng, Đắng sáng tạo 
(muôn vật muôn loài) không sinh không diệt. Ở đây Duy 
Vật là Thường Kiến, Duy Tâm là Đoạn Kiến. 


- Đức Phật không Giác Ngộ về cái Toàn Thể (Vũ 
Trụ hay Thế Giới) mà Ngài Giác Ngộ sự Sinh Diệt của 
Thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của Thọ, nhờ vậy 
Ngài được Giải thoát hoàn toàn khỏi các chấp thủ. Vì vậy 
khi được hỏi Thê giới là hữu biên hay vô biên, Thế giới là 
thường hay vô thường, Thế giới là một hay là khác... Ngài 
cho rằng đó là Kiến hoang vu, Kiến trù lâm, Kiến triển 
phược đưa đến nhiệt não, đưa đến ưu não, đưa đến phiền 
não... Kiễn mà Ngài Giác Ngộ chỉ là: Đây là sự thật về 
Khổ. Đây là sự thật về Nguyên nhân của Khổ. Đây là sự 
thật về Chấm dứt Khổ. Đây là sự thật về Con đường chấm 
dứt Khô. 


- Vậy cái Toàn Thể ấy là như thế nào? Hãy để cái 
Toàn Thể ấy qua một bên vì đó không phải là mục đích của 
Phạm hạnh. Những việc cần làm là sử dụng Lý Duyên 
Khới như là một công cụ để Giác Ngộ Tứ Thánh Đề, giác 
ngộ Khổ Tập Diệt Đạo. Khi đã giác ngộ Tứ Thánh Đé, đã 
hết khổ vị ấy sẽ không còn quan tâm đến cái Toàn Thể ấy 


-_ 84- 


Ai sẽ giải thoát? 


là gì nữa. Hãy chú tâm vào cái sự thật mắt thấy tai nghe: 
Còn Tham A¡i thì còn Khô, Ai diệt thì hêt khô đau. 


3- Giết vương quốc quân. thần là gì? Vương quốc 
quần thần ám chỉ: sáu căn, sáu trần, sáu thức cộng là mười 
tám giới. VỊ Alahan không yêu thích, không chán ghét, độc 
lập không ràng buộc, giải thoát không hệ luy đối với sáu 
căn, sáu trần và sáu thức nên gọi là giết vương quốc quần 
thần là vậy. 


_85- 


Ai sẽ giải thoát? 


PHÁP CÚ 295 


Sau khi giết mẹ cha 
Hai vua Bà la môn 
Giết hồ tướng thứ năm 
Vô ưu phạm chí sống 


Pháp cú này cũng được giải thích tương tự với hai 
câu đầu còn câu thứ ba Giết hỗ tướng thứ năm ám chỉ Năm 
Thủ Uâấn. Kẻ Phàm chấp thủ một cái Ta là chủ nhân của 
Năm Uẫn làm khởi lên Năm Thủ Uẩn. Ta thấy, Ta nghe, 
Ta cảm nhận, Ta nhận thức, Ta đau, Ta đói, Ta hạnh phúc, 
Ta nói, Ta làm... Kẻ Phàm đang mang một gánh nặng và 
gánh nặng đó là Năm Thủ Uấn. Một bậc Alahan đã đoạn 
tận, đoạn trừ, đoạn ly Năm Thủ Uân đã đặt gánh nặng 
xuống đã Giải Thoát hoàn toàn đó gọi là giết hỗ tướng thứ 
năm. 


-_ 86- 


Ai sẽ giải thoát? 


TỨ THÁNH ĐÉ 


Có một du sĩ ngoại đạo bạch hỏi Thế Tôn đại ý là 
phải đi với tốc độ như thế nào, phải đi với thời gian bao lâu 
mới có thể đi đến Niết bàn. Đức Thế Tôn trả lời cho dù đi 
với tốc độ nào và thời gian bao lâu cũng không tới được 
Niêt bàn và Ngài nói tiếp: Nhưng này Hiền giả Ta tuyên 
bố: “Thế gian, Nguồn gốc Thế gian, Sự chấm dứt Thế gian 
và Con đường châm dứt Thế gian đều nằm trong tấm thân 
dài độ thước mấy này cùng với Tưởng và Thức ".Đây là 
một hình thức tuyên bố về Tứ Thánh Đé. Thế gian là đồng 
nghĩa với Khô. Nguồn gốc Thế gian là đồng nghĩa với 
Nguyên nhân của Khổ. Sự chấm dứt Thế gian là đồng 
nghĩa với Sự chấm dứt Khổ. Con đường chấm dứt Thế 
gian là đồng nghĩa với Con đường chấm dứt Khổ. Tuyên 
bố của Đức Phật phải được hiểu theo nghĩa đen của các 
ngôn từ này chứ không đươc hiểu theo một nghĩa bóng gió 
nào hết. Theo nghĩa đen của các ngôn từ này thì Đạo Phật 
không phải là đạo nhập thế,không phải là xây dựng một 
Thế gian hạnh phúc cực lạc mà là đạo Xuất Thế gian, đạo 
chấm dứt Thế gian. Nghe đến đây nhiều người sẽ tròn xoe 
con mắt, sẽ rất ngạc nhiên và cũng giống các du sĩ ngoại 
đạo thời xưa sẽ khởi lên tư tưởng: Sa môn Gôtama chủ 
trương đoạn diệt Thế giới, chủ trương đoạn diệt các loài 


_ÑT - 


Ai sẽ giải thoát? 


hữu tình,chủ trương Hư vô chủ nghĩa. Tư tưởng này khởi 
lên vì không hiểu biết như thật Thế gian mà họ đồng nhất 
Thế gian với Thế giới khách quan Sắc Thanh Hương Vị 
Xúc Pháp trần ở bên ngoài. Vậy Thế gian là gì? Thế gian là 
những gì được thấy, những gì được nghe, những gì được 
cảm nhận, những gì được nhận thức. Vì không giác ngộ Lý 
Duyên khởi nên kẻ Phàm cho rằng: Những gì được thấy, 
được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là Sắc 
trần,Thanh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần, Pháp trần là 
một Thế giới khách quan bên ngoài. Nhân loại cho rằng có 
một con người chủ quan bao gôm: Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân 
Ý đang nhận thức một Thế giới khách quan bao gồm: Sắc 
Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần (Thế giới khách quan 
được phản ánh trong Ý thức chủ quan của con người). Đây 
là hiểu biết Nhị Nguyên: Tâm biết Cảnh không đúng sự 
thật nên gọi là Vô Minh. 


Hiểu biết như thật về Lý Duyên Khởi sẽ biết rằng: 
Có sáu Căn và sáu Trần nhưng chưa có sự tiếp xúc thì chưa 
có Thấy Nghe Cảm nhận Nhận thức gì xây ra cả.Đó là lúc 
ngủ say không mộng my, lúc bị gây mê trên bàn mồ hoặc 
ngất đi trong một tai nạn. Lúc đó Thế gian không có mặt. 
Khi sáu Căn tiếp xúc sáu Trần sẽ phát sinh sáu Cảm giác 
(hay sáu Thọ) bao gồm: Cảm giác hình ảnh, Cảm giác âm 
thanh, Cảm giác mùi, Cảm giác VỊ, Cảm giác xúc chạm, 
Cảm giác pháp trần và sáu cái biết trực tiếp giác quan (gọi 
chung là Tưởng) bao gồm: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, 
Thiệt thức, Thân thức, Tưởng thức biết như thật sáu cảm 
thọ ây. Vậy thì cái được thấy, được nghe, được cảm nhận 


_88- 


Ai sẽ giải thoát? 


là Thế giới các Cảm thọ, nó là Tâm chứ không phái là 
Cảnh, không phải là thế giới khách quan Sắc Thanh Hương 
VỊ Xúc Pháp trân bên ngoài như loài người hiệu. 


Thế giới Cảm Thọ của người này và người kia, giữa 
loài này và loài kia là hoàn toàn sai khác chứ không giống 
nhau vì tuy Thế giới khách quan (sắc thanh hương vị xúc 
pháp trần) giống nhau nhưng Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Ý 
của người này với người kia, của loài này với loài kia lại 
khác nhau. Ví như củng một thế giới Sắc pháp. nhưng do 
cấu tạo của mắt khác nhau nên khi các sắc pháp ấy tiếp xúc 
với các mắt khác nhau sẽ phát sinh thế giới cảm giác hình 
ảnh khác nhau. Vì vậy loài Cú, loài Dơi, loài Chó, loài 
Éch, loài Người sẽ thấy các Thế giới cảm giác hình ảnh 
khác nhau. Đối với hai người do con mắt họ có khác nhau 
nên thế giới cảm giác hình ảnh cũng khác nhau tuy sự khác 
nhau đó rất vi tế. Không dừng lại cái biết trực tiếp giác 
quan về các Cảm thọ sẽ có tư duy khởi lên phát sinh ý thức 
(hiểu biết cảm thọ), rồi từ hiểu biết phát sinh thái độ và sẽ 
phát sinh phản ứng đối với cảm thọ ấy.Toàn bộ lộ trình 
Tâm ấy gọi là Bát Tà Đạo tuần tự sinh khởi như sau: 


Xúc —> Thọ (cảm giác) —> Tưởng —> Tà Niệm —> 
Tà Tư Duy — Tà Tri Kiến (ý thức) —> Tham Sân Si —› Tà 
Định — Dục — Tà Tinh Tân —› Phi Như Lý Tác Ý —› Tà 
ngữ Tà nghiệp Tà mạng —› Sầu bi khổ ưu não khổ (sinh 
già bệnh chết) không thể kể xiết. 


Vậy thì Thế gian là những gì được thấy, được nghe, 
được cảm nhân,được nhận thức là Tâm chứ không phải là 


- 80 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Cảnh không phải là Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần ở 
bên ngoài.Thế gian chính là lộ trình tâm Bát Tà Đạo mà lộ 
trình này có toàn bộ khổ uân nên Thế gian là đồng nghĩa 
với Khổ là như vậy. Trên Bát Tà Đạo có Vô Minh và 
Tham ái đó cũng là Nguyên nhân phát sinh Bát Tà Đạo 
cũng đồng nghĩa với Nguyên nhân của Khổ là như vậy. Lộ 
trinh Bát Tà Đạo phát sinh do Thân này (sáu căn) tiếp xúc 
với Thế giới khách quan (sáu trần) trong đó có Tưởng (cái 
biết trực tiếp giác quan) và Thức lk thức) nên nói răng Thê 
gian, Nguồn gốc Thế gian ở nơi tắm thân dài độ thước mây 
này cùng với Tưởng và Thức. 


Khi tu tập Bát Chánh Đạo lộ trình tâm Bát Chánh 
Đạo sẽ khởi lên và lộ trình Bát Tà Đạo sẽ được đoạn trừ. 
Bát Tà Đạo được đoạn trừ như vậy gọi là Sự chấm dứt Thế 
gian và cũng đồng nghĩa với Sự chấm dứt Khô. Bát Chánh 
Đạo chính là Con đường chấm dứt Thế gian cũng đồng 
nghĩa với Con đường chấm dứt Khổ. Lộ trình Bát Chánh 
Đạo cũng phát sinh khi sáu căn tiêp xúc sáu trần nên cũng 
nói Sự chấm dứt Thế gian và Con đường chấm dứt Thế 
gian ở nơi tắm thân dải độ thước mấy này cùng với Tưởng 
và Thức. Lộ trình đó là: 

Xúc —› Thọ — Tưởng —› Chánh Niệm —› Chánh 
Tinh Tấn —› Chánh Định — (Tỉnh giác) —> Chánh Tư Duy 
— Chánh Kiến (ý thức) —> Như Lý Tác Ý —› Chánh ngữ 
Chánh nghiệp Chánh mạng 


Những người học Phật nếu vẫn bị Vô minh che đậy 
cũng sẽ diên giải lời dạy của Đức Thê tôn một cách sai lạc 


- 00- 


Ai sẽ giải thoát? 


theo Tâm biết Cảnh. Họ cho rằng đối tượng của Tham ái là 
Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần như Sắc ái, Thanh ái, 
Hương ái, VỊ ái, Xúc ái, Pháp ái. Đức Thế tôn nói rằng: do 
có Xúc mà có Thọ, do có Thọ mà có Ái,do có Ái mà có 
Thủ,do có thủ mà có Hữu, do có Hữu mà có Sinh Già Bệnh 
Chết Sầu Bi Khổ Ưu Não... Vậy đối tượng của Ái là Thọ 
chứ không phải là Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần. 
Đức Thế tôn là bậc Giác Ngộ giảng dạy trước sau như một 
không bao giờ tự mâu thuẫn với chính mình. Hãy quán sát 
lộ trình Bát Tà Đạo cũng như Bát Chánh Đạo,cái được thấy 
(cảm giác hình ảnh), cái được nghe (cảm giác âm thanh), 
cái được cảm nhận (cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác 
xúc chạm, cảm giác pháp trần) là Thọ, tư duy cũng là tư 
duy về Thọ, hiểu biết (ý thức) là hiểu biết về Thọ, thái độ 
(tham sân si) là thái độ đối với Thọ, phản ứng (tà ngữ tà 
nghiệp tà mạng) cũng là phản ứng đối với Thọ và cảm 
nhận sầu bi khổ ưu não cũng là cảm nhận Thọ. Đức Phật 
đã tuyên bố trong Kinh Phạm Võng là Ngài giác ngộ là 
giác ngộ Thọ. “Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn 
diệt của các Thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
các Thọ. Nhờ tuệ tri như vậy, này các tỷ kheo Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ". Chính vì sự 
giác ngộ của Đức Thế tôn là giác ngộ về Thọ nên trong 
Tiêu Kinh Đoạn Tận Ái, Ngài dạy pháp hành tóm tắt trong 
một câu. “Do biết rốt ráo tất cả pháp nên một cảm thọ nào 
khởi lên, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ vị ấy sông 
quán vô thường, sống quán ly tham, sông quán đoạn diệt 
(vô ngã), sông quán xả ly nơi cảm thọ ây”. Trong Tứ Niệm 
Xứ cho dù là Ngài dạy quán Thân Thọ Tâm Pháp để biết 


-01 - 


Ai sẽ giải thoát? 


như thật về Thân Thọ Tâm Pháp nhưng thực chất cũng là 
quán sát các khía cạnh khác nhau của Thọ mà thôi. Quán 
Thân nơi Thân để biết các cảm thọ trên thân với cái biết 
Tỉnh giác. Quán Thọ nơi Thọ để biết các loại cảm thọ đang 
xây ra với cái biết Tỉnh giác. Quán Tâm nơi Tâm để biết 
các đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận, được 
nhận thức là Tâm (cũng là thọ). Quán Tâm nơi Tâm cũng 
để biết tâm có khởi lên thái độ gì với Thọ hay không? 
Quán Pháp nơi Pháp như quán vô thường, quán vô ngã, 
quán ly tham, quán buông xả... cũng để biết các Thọ ấy vô 
thường, vô ngã, ly tham... 


Chính vì sự giác ngộ của Đức Thế tôn là giác ngộ về 
Thọ nên trong Kinh Năm Ba Ngài lại tuyên bố: Vô thượng 
tịch tịnh, tối thắng đạo dược Như Lai Chánh Đắng Giác 
sau khi như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt,vỊ ngọt, sự 
nguy hiểm của sáu xúc xứ. Vì vậy hãy chú tâm quán sát để 
như thực tuệ tri sáu xúc xứ, nếu rời điều này sẽ không như 
thật tuệ tri Lý Duyên Khởi và sẽ đi đến diễn giải sai lời dạy 
của Đức Thế tôn và sự thực hành sẽ không đi đến kết quả 
nào. 


- 02 ~ 


Ai sẽ giải thoát? 


THÁY THỰC TẠI NHƯ CHÚNG ĐANG LÀ 


Đây là một tựa đề mà nhiều người đề cập đến. Tựa 
đề này cần sửa đổi một chút thì ý nghĩa sẽ sáng rõ thêm. 
Đó là thấy Như thật thực tại đang là. Với tựa đề này có ba 
vấn đề cần đề cập.Một là Thực tại đang là là gì? Hai là 
thấy thực tại đang là không đúng như thật là như thế nào? 
Ba là thấy thực tại đang là đúng như thật là như thế nào? 


1—› Thực tại đang là là cái gi? Đó chính là đời 
sống của mỗi người bao gồm Cái thấy, Cái nghe, Cái cảm 
nhận, Cái nhận thức và Những gì được thấy, Những gì 
được nghe, Những gì được cảm nhận, Những gì được nhận 
thức. Nếu nói gọn lại như tựa đề thì đó là Cái thấy và Cái 
được thấy. Khi một người ngủ say không mộng my, khi bị 
gây mê để mồ, khi ngất đi trong một tai nạn lúc đó không 
có Cái Biết cũng như Cái Được Biết nghĩa là Thực tại 
không có mặt. 


Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần sẽ xuất hiện Cái 
biết và Cái Được Biết. Vậy thì Thực tại chính do sáu căn 
và sáu trần tiếp xúc mà phát sinh ra. Như vậy Thưc tại của 
người này sẽ khác với Thưc tại của người kia vì tuy sáu 
trần Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần là chung nhưng 
sáu căn Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Ý của con người khác 


- 03 - 


Ai sẽ giải thoát? 


nhau. Tuy rằng Thực Tại của con người mỗi mỗi khác 
nhau (tuy sự khác nhau rất nhỏ, rất vi tế) nhưng có thê 
phân thành hai nhóm chính: Thực Tại của kẻ Phàm và 
Thưc Tại của bậc Thánh. Nhưng tại sao lại gọi là Thực Tại 
“đang là"? Bởi cái Thực Tại ấy do duyên Căn Trần mà 
phát sinh, nghĩa là Xúc sinh Thực Tại sinh, Xúc diệt Thực 
Tại diệt vì vậy Thực Tại quá khứ đã diệt, Thực Tại tương 
lai chưa sinh,Thực Tại chỉ hiện hữu trong giây lát hiện tại 
và rồi nó sẽ diệt đi. 


2—› Thấy Thực Tại đang là không đúng như thật 
là Cái Thầy của kẻ Phàm: 


Đó là sau khi thấy, nghe, cảm nhận một đôi tượng 
hiểu biết về đối tượng đó khởi lên. Nội dung của hiểu biết 
đó có: Ta thấy, Ta nghe, Ta cảm nhận. Đối tượng đó của 
Ta (hoặc không phải của Ta) và Ta hơn, Ta kém hay Ta 
bằng đối tượng đó. Đây gọi là phần Chủ Thể của hiểu biết 
(có một cái Ta là chủ nhân của hiểu biết) mà trong Kinh 
gọi là Ngã kiến, Ngã sở kiến, Ngã mạn tuỳ miên. Nội dung 
thứ hai của hiểu biết này là đối tượng được biết là Cảnh 
trần (Săc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần) được xác định 
là: dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Đây là cái biết Ý thức 
Nhị nguyên gồm hai phần: Chủ Thể biết và Đối tượng 
được biết. Triết học đưa ra nhận đinh: Con người chủ quan 
nhận thức Thế giới khách quan. Với quan điểm này Tâm 
biết thuộc về con người là Chủ thể nhận thức và Thế giới 
khách quan là Đối tượng nhận thức. Cái biết này gọi là Nhị 
nguyên Tâm biết Cảnh. Với cái biết Nhị nguyên này những 
gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức 


- 04 - 


Ai sẽ giải thoát? 


đều là Cảnh, thường hằng thường trú nơi Cảnh, Cảnh là 
chủ nhân của nó (hữu chủ). Tất cả nhân loai (trừ các bậc 
Thánh) đang thấy Thực Tại bằng cái thấy Nhị nguyên này. 
Ví như: 


Khi mắt tiếp xúc với bông hoa (nhãn thức) thấy đối 
tượng đó rồi Ý thức khởi lên: Ta thấy bông hoa đẹp (Tâm 
biết Cảnh) và như vậy Đẹp chính là thuộc tính của bông 
hoa, Đẹp thường trú thường hằng trong bông hoa, Đẹp là 
của bông hoa (bông hoa là chủ nhân của Đẹp) 


Khi lưỡi tiếp xúc với thức ăn cảm nhận một vị ngon 
thì Ý thức khởi lên: Ta đang nếm một Thức ăn ngon (Tâm 
biết Cảnh) và như vậy Ngon là thuộc tính của thức ăn, 
Ngon thường trú thường hằng trong thức ăn,Ngon là của 
thức ăn (thức ăn là chủ nhân của Ngon) 


Khi thân xúc chạm với cục nước đá cảm nhận một 
cảm giác lạnh rồi Ý thức khởi lên: Ta biết cục nước đá này 
rất lạnh (Tâm biết Cảnh) và như vậy Lạnh là thuộc tính của 
cục nước đá, Lạnh thường hằng thường trú nơi cục nước 
đá, Lạnh là của cục nước đá (nước đá là chủ nhân của 
Lạnh) 


Khi cảm nhận Hạnh phúc Ý thức khởi lên Hạnh 
phúc chính là hoàn cảnh tốt đẹp này (giàu có,xinh đẹp...) 
nghĩa là Tâm biết Cảnh thì đương nhiên Hạnh phúc thường 
hăng thường trú trong hoàn cảnh tốt đẹp, Hạnh phúc là của 
hoàn cảnh tốt đẹp (hữu chủ) 


- 05 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Khi cảm nhân một Đau khổ Ý thức khởi lên: Đau 
khổ chính là hoàn cảnh tôi tệ này, Đau khổ thường hằng 
thương trú trong hoản cảnh tôi tệ này, Đau khổ là của hoàn 
cảnh tôi tệ này. 


Nói tóm lại khi thấy (nhãn thúc), nghe (nhĩ thức), 
cảm nhận (tỉ thưc, thiệt thức, thân thức, tưởng thức) các 
đối tượng (thưc tại) thì Ý thức nhị nguyên khởi lên hiểu 
biết Thực Tại đó là Cảnh, nó thường hăng thường trú, nó 
Hữu chủ (Hữu ngã). Cái hiểu biết của Ý thức nhị nguyên 
như vậy gọi là Thường Kiến và Ngã Kiến. Cái biết Ý thức 
Nhị nguyên này chấp thủ một cai Ta là chủ nhân của cái 
biết, chấp thủ Cái được biết là Cảnh, Cái được biết thường 
hăng thường trú trong Cảnh, Cái được biết Hữu chủ. Đây 
chính là Vô Minh (Thường Kiến, Ngã Kiến), và vì sao Ý 
thức nhị nguyên này là Vô Minh xem phần sau sẽ rõ. 


3- Thấy như thật Thực Tại đang là là cái Thấy (biết) 
của bậc Thánh đã Giác ngộ Lý Duyên Khởi. bậc Thánh 
thấy như thật Thực Tại của kẻ Phàm cũng như thấy như 
thật Thực Tại của bậc Thánh. 


a- Thấy như thật Thực Tại đang là của kẻ Phàm: Sáu 
căn tiếp xúc với sáu trần gọi là sáu xúc gồm: Nhãn xúc, 
Nhĩ xúc, Tỉ xúc,Thiệt xúc, Thân xúc và Ý xúc. Do có sáu 
xúc mà phát sinh sáu Cảm giác (Cảm thọ) và sáu cái biết 
trực tiếp giác quan biết như thật sáu cảm thọ ấy 


- Nhãn xúc phát sinh: Cảm giác hình ảnh —> Nhãn 
thức 


- 96 - 


Ai sẽ giải thoát? 
- Nhĩ xúc phát sinh: Cảm giác âm thanh —> Nhĩ thức 
- Tỉ xúc phát sinh.: Cảm giác mùi —> Tỉ thức 
- Thiệt xúc phát sinh: Cảm giác vị —› Thiệt thức 


- Thân xúc phát sinh: Cảm giác xúc chạm —> Thân 
thức 


- Ý xúc phát sinh: Cảm giác pháp trần —> Tưởng 
thức 


Viết chung thành một công thức chung: Xúc —> 
Cảm giác (Thọ) —› Tưởng 


Ví như có một cục nước đá và bàn tay là hai nhân 
(Căn và Trần) nhưng chưa có sự tiếp xúc thì chưa có cái 
Lạnh nào phát sinh cả. Khi bàn tay tiếp xúc với cục nước 
đá thì Lạnh lập tức phát sinh và đồng thời có một cái biết 
(gọi là Thân thức) phát sinh Biết cái Lạnh đó. Đây mới là 
Lạnh thực mà Thánh hay Phàm đều cảm nhận được. Lạnh 
này là cảm giác nó là Tâm chứ không phải Cảnh. Xúc sinh 
Cảm giác lạnh và Thân thức sinh, Xúc diệt Cảm giác lạnh 
và Thân thức diệt. Cảm giác lạnh và Thân thức sinh lên rồi 
diệt nên nó không thường hằng không thường trú ở trong 
cục nước đá hay trong tay nên nó Vô Thường. Cảm giác 
lạnh và Thân thức cũng không có cái gì là chủ nhân của nó 
nên nó Vô Chủ hay Vô Ngã. Như vậy cái biết là Tâm và 
cái được biết là Thực Tại đều là Tâm và nó Vô Thường, 
Vô Ngã. Diễn tiến của Thực Tại không dừng lại đây mà sẽ 
tiếp tục phát triển. Đối với kẻ Phàm thì Tà Niệm và Tà Tư 


- 07 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Duy sẽ khởi lên để tìm hiểu về đối tượng được thấy, được 
nghe, được cảm nhận. Tà Niệm sẽ tìm kiếm và kích hoạt 
các thông tin Thường Kiến và Ngã Kiến được lưu trong 
“kho chứa”và Tà Tư Duy sẽ phân tích, so sánh, đối chiếu 
đôi tượng đó với những thông tin được Tà Niệm kích hoạt 
và làm phát sinh cái biết Ý thức hiểu biết về đối tượng đó. 
Cái biết Ý Thức này mang nội dung Thường Kiến, Ngã 
Kiến goi la Ý thưc nhị nguyên không đúng với sự thật vì 
Thực Tại là Tâm, nó Vô Thường, Vô Ngã nhưng Ý thức 
nhị nguyên lại cho là Cảnh, Thường hằng thường trú và 
Hữu Chủ (Hữu Ngã) như đã phân tích trong cái biết không 
như thật thực tại. Lộ trình sẽ là: 


Xúc —> Cảm giác (Thọ) —> Tưởng —> Tà Niệm —> 
Tà Tư Duy — Tà Tri Kiên (Y thức) 


Đây là lộ trình khởi lên cái biết bao gồm: Cái biết 
trực tiếp (Nhãn thức, Nhỉ thức, Tỉ thức, Thiệt thức, Thân 
thức và Tưởng thức) không tri thức khái niệm, không phân 
biệt đối đãi biết như thật đối tượng và Tâm lý học gọi là 
Nhận thức cảm tính, còn Ý thức gọi là Nhận thức lý tính 
lại là hiểu biết không đúng sự thật về đối tượng nên gọi là 
Tà Tri Kiến. Trong Kinh Pháp Môn Căn Bản gọi cái biết 
trực tiếp (thấy nghe cảm nhận) là Tưởng tri và Ý thức gọi 
là Thức tri có tính chất là không liễu tri (không biết như 
thật). Thực tại của kẻ Phàm không dừng lại đây mà sẽ diễn 
tiễn tiếp. Khi Ý thức xác định đối tượng là Dễ chịu thì 
Tham khởi lên,là khó chịu thì Sân khởi lên, là không dễ 
chịu không khó chịu thi S1 khởi lên. Nếu Tham và Sân thì 
sẽ bị thu hút và chú tâm vào đối tượng, nếu Sỉ sẽ tác ý tìm 


- Q8 - 


Ai sẽ giải thoát? 


kiếm một đối tượng dễ chịu để thay thế đối tượng trung 
tính. Sự chú tâm do Tham và Sân khởi lên này gọi là Tà 
Định và do Tà Định mà khởi lên mong muôn có được đối 
tượng dễ chịu hoặc xa lánh đối tương khó chịu đó (gọi là 
Dục.) Do có Dục mà phát sinh nô lực cố gắng để đạt được 
Dục gọi là Tà Tinh Tấn và do có Tà Tinh Tấn mà phát sinh 
tác ý đề đưa đến lời nói, hành động. Tác ý này cũng do từ 
Tà Tri Kiến nên gọi là Phi Như Lý Tác Ý và do Phi Như 
Lý Tác Ý mà Tà ngữ Tà nghiệp Tà mạng khởi lên và do Tà 
ngữ Tà ngiệp Tà mạng mà Khô (của Sinh Già Bệnh Chết) 
sầu bi ưu não không thê kể xiết khởi lên. 


Xúc —> Cảm giác (Thọ) —› Tưởng — Tà Niệm —> 
Tà Tư Duy —› Tà Tri Kiến —› Tham Sân Si —› Tà Định —› 
Dục —> Tà Tinh Tân — Phi Như Lý Tác Ý —> Tà ngữ Tà 
ngiệp Tà mạng —> Khổ uẫn 


Ví như có một thanh niên đang đi bộ trên đường 
bỗng nhiên Mắt tiếp xúc với một cô gái đang đi ở một 
quãng xa trước mặt làm phát sinh một cảm giác hình ảnh 
và nhãn thức cũng phát sinh thấy cảm giác hình ảnh đó rồi 
Tà Niệm, Tà Tư Duy khởi lên đưa đến Tà Tri Kiến: Ta 
thấy một cô gái đẹp và thích thú (Tham) khởi lên. Do có 
Tham mà chú tâm vào hình ảnh đó (Tà Định) và Dục 
(muốn xem mặt) khởi lên và sẽ nỗ lực cô găng (Tà Tình 
Tấn) đưa đến Tác Ý (chạy nhanh lên) nên phát sinh hành 
động chạy nhanh. Do chạy nhanh mà căng thắng và sự 
căng thắng đó chính là khổ thân khổ tâm vậy. 


- 00 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Đây là Thực Tại của kẻ Phàm chính là lộ trình Tâm 
Bát Tà Đạo mà Đức Phật nói một cách văn tắt là: Xuc—> 
Thọ — AI — Thủ —› Hữu — Sinh già bệnh chết sâu bi khô 
ưu não... 


Trong Thực Tại này mỗi một Danh pháp đều đang 
sinh và điệt nên nó Vô thường, Vô ngã và cả lộ trình cũng 
sinh lên và diệt đi theo lý Duyên Khởi. Xúc diệt Thọ 
Tưởng sinh,Thọ Tưởng diệt Tà Niệm sinh, Tà Niêm diệt 
Tà Tư Duy sinh, Tà Tư Duy diệt Tà Tri Kiến sinh... Mỗi 
một lộ trình này khởi lên rồi diệt chỉ trong phần trăm đến 
phần nghìn giây và nó xây ra liên tiếp như vậy. Vì vậy cả 
lộ trình cũng Vô thường, Vô ngã. Trong Thực Tại Đang Là 
này có Vô Minh (Tà Tri Kiến), có Tham Sân S1, có Sầu bi 
khổ ưu não nghĩa là có Khổ và có Nguyên nhân của Khô. 
Thấy biết như thật Thực Tại Đang Là của kẻ Phàm cũng là 
Thấy biết như thật về Khô và Nguyên nhân Khổ gọi là Khổ 
Đề và Tập Đế. Như vậy Khổ và Nguyên nhân Khổ là Tâm 
và nó cũng Vô thường, Vô ngã. Thực Tại này của kẻ Phàm 
nhưng kẻ Phàm không giác ngộ được nó mà chỉ bậc Thánh 
mới giác ngộ được. 


b- Thấy như thật Thực Tạụi Đang Là của bậc 
Thánh. 


Thực Tại Đang Là của bậc Thánh cũng do Sáu Căn 
và Sáu Trân tiêp xúc mà phát sinh ra. Đó chính là lộ trình 
tâm Bát Chánh Đạo: 


- 100 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Xúc — Cảm giác (Thọ) — Tưởng —› Chánh Niệm 
— Chánh Tinh Tấn — Chánh Định —› (Tỉnh Giác)— 
Chánh Tư Duy —> Chánh Kiến — Như Lý Tác Ý —> Chánh 
ngữ Chánh nghiệp Chánh mạng 


Thực Tại Đang Là này cũng là Tâm và nó cũng Vô 
thường, Vô ngã. Thấy như thật Thực Tại Đang Là này xây 
ra theo hai cấp độ: Nhận thức cảm tính (trực tiếp giác 
quan) và Nhận thức lý tính (ý thức) 


—> Thấy như thực với cấp độ Nhận thức cảm tính: 
Khi một Hành giả thực hành Niệm Thân và Niệm Thọ thì 
khi cỏ các cảm giác và cái biết trực tiếp khởi lên, Chánh 
niệm: nhớ đến chú tâm quán sát các cảm thọ nơi Thân (đói 
với Niệm Thân), nhớ đến chú tâm quán sát các cảm thọ 
(đối với Niệm Thọ) khởi lên sẽ phát sinh Chánh Tinh Tắn. 
Chánh Tinh Tấn sẽ phát sinh sự chú tâm trên cảm thọ đó. 
Sự chú tâm đó là Chánh Định. Do có Chánh Định mà lộ 
trình tâm dừng lại đấy. Lộ trình tâm dừng lại đó lại là 
duyên cho lộ trình tâm sau cũng trên đối tượng ấy khởi lên 
tương tự và nhiều lộ trình tâm như vậy khởi trên cùng đối 
tương ấy nên cảm thọ và cái biết trực tiếp được “kéo dài”ra 
nên Hành giả sẽ kinh nghiệm được cái biết trực tiếp một 
cách rõ ràng minh bạch. Lô trình Tâm đó được diễn tả như 
sau: 


Xúc —> Cảm giác (Thọ) —> Tưởng —> Chánh Niệm 
—> Chánh Tĩnh Tân — Chánh Định —>› (Tỉnh Giác). 


- 10I1- 


Ai sẽ giải thoát? 


Lúc này lộ trình tâm chỉ có cái biết trực tiếp giác 
quan (Tưởng) là duy nhất không có Ý thức và được gọi 
băng một tên mới là Tỉnh Giác. Đây là cái biết như thật các 
cảm thọ không tri thức khái niệm, không phân biệt đối đãi, 
không ngôn từ chế định. Cái biết Tỉnh Giác này còn có một 
tên gọi khác là Không tánh hoặc trong Kinh Pháp Môn Căn 
Bản gọi là Thắng tri. Hãy hình dung một đứa trẻ mới sinh 
tức thì sáu căn của nó tiếp xúc sáu trần thì nó vẫn Thấy 
Nghe Cảm Nhận nhưng Ý thức nó chưa khởi lên nên nó 
không biết cái đó là cái gì. Tương tự cái biết Tỉnh Giác 
cũng như vậy, là cái Thấy, Nghe, Cảm Nhận thuần tuý của 
đứa trẻ kia và lúc đó Hành giả mới kinh nghiệm được Thấy 
chỉ là thấy, Nghe chỉ là nghe, Cảm nhận chỉ là cảm nhận. 
Thấy, Nghe, Cảm nhận này Thánh hay Phàm đều như nhau 
nhưng kẻ Phàm không thê tách bạch nó ra khỏi cái biết Ý 
thức nên không thể kinh nghiệm được nó một cách minh 
bạch nên cái Thấy, Nghe, Cảm nhận đó gọi là Tưởng tri. 
Thực Tại Đang Là của bậc Thánh lúc này chỉ có Tỉnh Giác 
nên Vô Minh, Tham Sân S¡, Khổ không có mặt. Sự không 
có mặt của Khổ và Nguyên nhân Khổ này chính là Giải 
Thoát và sự giải thoát này do Chánh Niệm, Chánh Tình 
Tấn, chánh Định mà có nên gọi là Tâm Giải Thoát. Lộ 
trình này gọi tắt là Chánh Niệm Tỉnh Giác. 


- Thấy như thật với cấp độ Nhận thức lý tính (Ý 
thức): Đó là khi Hành giả thưc hành Niêm Tâm và Niệm 
Pháp. Khi các cảm thọ và cái biết trực tiếp khởi lên thì 
Chánh Niệm sẽ khởi lên.Chánh Niệm ở đây là: nhớ đến 
quán sát đối tượng là Tâm (đối với Niệm Tâm), nhớ đến 


- 102- 


Ai sẽ giải thoát? 


quán sát đối tượng đó vô thường, đối tượng đó vô ngã, đối 
tượng đó ly tham, đối tượng đó buông xả (đối với Niệm 
Pháp) thì sau khi thấy nghe, cảm nhận cảm thọ với cái biết 
Tỉnh Giác thì Chánh Tư Duy sẽ khởi lên. Đối với một 
Hành giả Tứ Niệm Xứ Văn Tuệ đã được lưu giữ trong 
“kho chứa”bao gồm: hiểu biết như thật về Duyên Khởi, về 
Vô Thường, Vô ngã, về Khổ Tập Diệt Đạo (gọi là Minh) 
sẽ được Chánh Niệm kích hoạt lên (không kích hoạt Vô 
Minh, Thường Kiến, Ngã Kiến) nên Chánh Tư Duy sẽ 
phân tích, so sánh, đối chiếu thông tin về cảm thọ do Tỉnh 
Giác cung cấp với Minh nên phát sinh cái biết Ý thức đúng 
như thật gọi là Chánh Kiến biết đối tượng đó là Tâm, đối 
tượng đó Vô thường, đối tượng đó Vô ngã, đối tượng đó 
được ly tham, đôi tượng đó được buông xả. Lộ trình này là: 


Xúc —> Cảm giác (Thọ) —> Tưởng —> Chánh Niệm 
—> Chánh Tinh Tân — Chánh Định — (Tỉnh Giác) — 
Chánh Tư Duy —> Chánh Kiến — Như Lý Tác Ý —> Chánh 
ngữ Chánh nghiệp Chánh mạng. 


Thực Tại Đang Là này không có Vô Minh, không có 
Tham Sân Si, không có Sầu bi khổ ưu não và như vậy là 
không có Khổ cũng như Nguyên nhân của Khổ. Đó chính 
là Khô Diệt (Niết bàn) đó chính là Giải Thoát. Giải Thoát 
này do Chánh Kiến mà chứng ngộ và an trú nên gọi là Tuệ 
Giải Thoát. Sự thực hành Tứ Niệm Xứ đặc biệt là Niệm 
Tâm và Niệm Pháp sẽ làm cho Chánh Kiến được tu tập 
được làm cho viên mãn sẽ dẫn đến “đột chuyển”tức Minh 
sẽ xoá bỏ Vô Minh đã được cài đặt lâu ngày trong “kho 
chứa” và đó là lúc thành đạt đạo quả Ala hán. 


- 103- 


Ai sẽ giải thoát? 


Như vậy Thực Tại Đang Là của bậc Thánh hữu học 
và vô học không có Khổ và Nguyên nhân của Khổ mà có 
Tâm Giải Thoát, Tuệ Giải Thoát. Đó chính là Khổ Diệt hay 
Niết bàn và chính Thực Tại đó là Con Đường Chấm Dứt 
Khổ. Thấy như thật Thực Tại Đang Là của bậc Thánh có 
nghĩa là Giác Ngộ Diệt Đề và Đạo Đế. 


Thấy không như thật Thực Tại Đang Là là thấy 
Thực Tại ây là Cảnh, Thực Tại ây thường hăng thường 
trú, Thực Tại ây hữu chủ (hữu ngã) đó là Vô Minh 


Thấy như thật Thực Tại Đang Là là thấy Thực Tại 
ấy là Tâm, Thực Tại ấy Vô thường, Thực Tại ấy Vô ngã. 
Thấy như thật Thưc Tại Đang Là chính là Giác Ngộ Tứ 
Thánh Đề. 


- 104 - 


Ai sẽ giải thoát? 


VÔ THƯỜNG LÀ KHỎ HAY LÀ LẠC 


Mở đầu bài viết này xin trích dẫn một đoạn trong 
Lời nói đầu khi xuất bản Kinh Trung Bộ của Hoà thượng 
Thích Minh Châu: "... Chúng tôi cũng không có trách 
nhiệm nêu lên cho độc giả rõ, đoạn nào là nguyên thuỷ, 
đoạn nào không phải nguyên thuỷ. Chỉ có người đọc, sau 
khi tự mình đọc, tự mình tìm hiểu, tự mình suy tư,tự mình 
quán sát, tự mình chứng nghiệm trên bản thân, mới có thê 
tự mình hiểu và thấy đoạn nào là thật sự nguyên thuỷ. 
Trách nhiệm tìm hiểu, chứng nghiệm cá nhân là trách 
nhiệm của người đọc, không phải của người dịch vì Đạo 
Phật là Đạo đến để mà thấy chứ không phải Đạo đến để 
nhờ người khác thấy hộ, đạo của người có mắt, không phải 
Đạo của người nhắm mắt, Đạo của người thấy, của người 
biết, không phải Đạo của người không thấy không 
biết".Trong Kinh điển đặc biệt Kinh Ví dụ con rắn thuộc 
Kinh Trung Bộ Đức Phật nhẫn mạnh: Sau khi học Pháp 
phải quán sát ý nghĩa các pháp với trí tuệ (đối chiếu với sự 
thật) nếu không sẽ nắm giữ ý nghĩa các pháp một cách sai 
lạc và điều đó sẽ đưa đến tự hại giống như người bắt rắn 
ngu si năm lẫy đuôi con răn. Vì vậy người học Pháp và 
hành Pháp phải quán sát ý nghĩa lời giảng bằng cách đối 
chiếu với sự thật và đối chiếu với lời dạy "Nhất quán 
xuyên suốt Kinh điển”của Đức Phật và sau khi biết đó là 
sự thật, biết nó phù hợp với “Nhất quán xuyên suốt Kinh 


- 105- 


Ai sẽ giải thoát? 
điển”thì mới chấp nhận và thực hành. Với tinh thần đó hãy 
quán sát một đoạn Kinh sau: 


Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 


- Vô thường, bạch Thế Tôn 

- Những gì vô thường là khổ hay là lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn 

- Những øì vô thường, khổ, bị biến hoại, có hợp lý 
chăng khi xem:"Cái này của ta, cái này là ta, cái này là tự 
ngã của ta?" 

- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ kheo, thọ... 
tưởng... hành... thức là thường hay vô thường 


- Vô thường, bạch Thế Tôn 

- Những gì vô thường, là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn 

- Những øì vô thường, khổ, bị biến hoại, có hợp lý 
chăng khi xem: "Cái này là của ta, cái này là ta, cái này là 
tự ngã của ta?” 


- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


- 106 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Đoạn Kinh này chỉ có thể hiểu theo nghĩa đen chứ 
không thê hiểu theo nghĩa bóng gió nào cả. Theo nghĩa đen 
của đoạn Kinh này thì: Sắc thọ tưởng hành thức là vô 
thường, Vì sắc thọ tưởng hành thức là vô thường nên sắc 
thọ tưởng hành thức là khổ, sắc thọ tưởng hành thức là vô 
ngã. Nguyên nhân của sắc thọ tưởng hành thức khổ là do 
nó vô thường, vì vậy nguyên nhân của khổ là vô thường. 
Từ nội dung này những tư duy hợp lý, đúng lôgic “tam 
đoạn luận” sẽ khởi lên như sau: Sắc thọ tưởng hành thức 
của Phàm hay Thánh đều vô thường và như vậy đều là khổ. 
Nếu vậy sẽ không có Khổ Diệt và Con đường đưa đến Khô 
Diệt nơi sắc thọ tưởng hành thức. Nếu Sắc thọ tưởng hành 
thức là vô thường, khổ sẽ không hợp lý nếu xem những cái 
đó là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Tư duy như vậy thì vẫn 
có một cái Ta để mà suy diễn và dựa trên luận đề đó một 
suy diễn hợp lý sẽ khởi lên, vậy cái gì thường còn sẽ là lạc 
và cái đó mới là của Ta, là Ta, là tự ngã của Ta 


Cái thường còn và lạc đó phải ở ngoài sắc thọ tưởng 
hành thức. Vì thế bậc Thánh giải thoát Khổ an trú Niết bàn 
thì Niết bàn ắt hắn là Thường Lạc Ngã Tịnh như một SỐ 
người chủ trương hay Niết bàn là Thường Lạc Vô Ngã 
Tịnh như một số khác chủ trương. Cũng từ đoạn Kinh này 
mà xuất hiện quan điểm: có ba đặc điểm hay ba dấu ấn để 
khẳng định đó là Chánh pháp (Tam pháp ấn) là các pháp 
Vô thường —› Khô —› Vô ngã. 


1- Nếu thấy như thật Lý Duyên Khởi nghĩa là phải 
có đủ hai nhân tiếp xúc với nhau rôi cùng diệt mới phát 
sinh quả, thì quả ấy là Pháp duyên khởi, quả ấy sinh lên rồi 


- 107- 


Ai sẽ giải thoát? 


diệt, không thường hằng thường trú ở đâu cả (gọi là vô 
thường) và quả ấy vô chủ, không có một pháp nào là chủ 
nhân vì thế cũng không có một cái Ta là chủ nhân pháp ấy 
(gọi là vô ngã). Sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, ở 
đây không có suy diễn nào có thê khởi lên. Nhưng vì Sắc... 


Thức vô thường, khổ nên không thể xem Sắc thọ 
tưởng hành thức là của Ta,là Ta thì vẫn tồn tại một cái Ta, 
và như vậy vẫn có một khoảng trống lớn cho các suy diễn 
khác khởi lên. Một trong các suy diễn đó là, vậy cái gì 
thường, không sinh không diệt đương nhiên là lạc sẽ là của 
Ta, là Ta và như vậy sẽ kích thích suy nghĩ tìm kiếm rồi 
tưởng tượng ra một Chân Tâm thường trú không sinh 
không diệt, một Tánh Thấy Tánh Nghe không sinh không 
diệt và chấp thủ đó là cái Ta chân thật không sinh không 
diệt hằng thấy hằng biết, một Chân Ngã. Trong Kinh Giới 
Phân Biệt kinh số 143 thuộc Kinh Trung Bộ Đức Phật có 
nói: Ta là... là một vọng tưởng, Ta không phải là... là một 
vọng tưởng. Chấm dứt vọng tưởng sẽ trở thành một ấn sĩ 
tịch tịnh. Lời dạy này đã rất rÕ ràng: Ta là... và Ta không 
phải là... đều là các tư tưởng phát sinh trên sự chấp thủ một 
cái Ta (Bản Ngã), khi châm dứt hai vọng tưởng này thì 
chấm dứt chấp thủ cái Ta, (Bản ngã) nghĩa là không có cái 
Ta nào hết. Đây mới là cách giảng giải về Vô Ngã toàn 
triệt nhất. 


2- Vẫn đề Khổ và Nguyên nhân Khổ: Theo đoạn 
văn này thì sắc thọ tưởng hành thức là khổ và nguyên nhân 
khổ là do sắc thọ tưởng hành thức vô thường. Nếu Sắc 
pháp là khổ thì hòn đá đang khổ, mặt trăng, mặt trời, trăng 


- I08- 


Ai sẽ giải thoát? 


sao, ánh sáng... đang khổ. Vậy có ai trong loài người này 
dù là Phàm hay Thánh cảm nhận được hòn đá, mặt trăng, 
mặt trời... đang khô không? Nếu không ai cảm nhận được 
các sắc pháp ấy đang khổ thì sắc thọ tưởng hành thức là 
khổ chính là hoang tưởng, một chứng bệnh, bệnh Vô Minh. 
Vô Minh là thấy Khổ và Nguyên nhân Khổ ở nơi hoàn 
cảnh. 


Đức Phật không nói Năm uấn là khổ mà ngay bài 
kinh Chuyên Pháp Luân Ngài đã nói: Năm Thủ Uẫn là khô 
nghĩa là chấp thủ Năm Uấẫn mới phát sinh Khổ. Duyên 
khởi lên Khổ đã dược thuyết minh rất rõ ràng: Do có Xúc 
(sáu căn tiếp xúc sáu trần) mà có Thọ, do có Thọ mà có Ái, 
do có Ái mà có Thủ, do có Thủ mà có Hữu, do có Hữu mà 
có Khổ (của Sinh Già Bệnh Chết) sầu bi ưu não không thê 
kế xiết. Đây chính là thuyết minh một cách tóm tắt lộ trình 
tâm Bát Tà Đạo. Xúc sinh thì Khổ sinh, Xúc diệt thì Khổ 
diệt, sầu bi khô ưu não là Tâm chứ không phải Cảnh và nó 
thuộc Hành uẫn, nó sinh diệt Vô thường, không thường trú 
ở đâu cả, không thường trú trong sắc thọ tưởng hành thức. 
Khổ cũng vô ngã nghĩa là không có một cái gì, không có 
một cái Ta nào la chủ nhân, sở hữu Khổ. Đức Phật đã nói: 
Khi khổ sinh thì biết là khổ sinh, khi khổ diệt thì biết là 
khổ diệt, trí là trí của người đó không duyên một ai khác. 
Nghĩa là khi có Khổ sinh thì Thánh hay Phảm đều cảm 
nhận được Khổ nhưng hiểu biết của kẻ Phàm thì Khổ là 
Cảnh, thường trú nơi Cảnh, và có chủ nhân (Hữu ngã—>Ta 
khổ) gọi là Vô minh còn bậc Thánh thì hiểu biết Khổ do 


- 109- 


Ai sẽ giải thoát? 


duyên Xúc, Khổ là Tâm, nó Vô thường, Vô ngã đây gọi là 
Minh. 


Cũng chính trong Kinh Chuyển Pháp Luân Ngài đã 
tuyên bố: Nguyên nhân Khổ là khát ái tìm cầu hỷ lạc chỗ 
này chỗ kia như Dục ái, Hữu ái, Phi Hữu ái. Như vậy Đức 
Phật nói nguyên nhân Khổ là Tham ái chứ không phải là 
vô thường. Sự thật về Khổ và Nguyên nhân Khổ này được 
Đức Phật tuyên thuyết Nhất Quán trong toàn bộ Kinh điển 
vì vậy đoạn văn trên mâu thuần với sự thật, mâu thuần với 
lời dạy của Ngài. 


Đức Phật không bao giờ lại tự mình mâu thuần với 
chính mình nên biệt đoạn văn trên không phải là lời của 
Phật. 


3- Vô thường là khổ hay là lạc? Bây giờ hãy đối 
chiếu ý nghĩa của đoạn văn trên với sự thật. Khi sáu căn và 
sáu trần tiếp xúc phát sinh thực tại của kẻ Phàm thì cái thực 
tại là vô thường bao gồm cái thấy, cái nghe, cái cảm nhận, 
cái nhận thức và nhưng gì được thấy, được nghe, được cảm 
nhận, được nhận thức. Những đối tượng được thấy, nghe, 
cảm nhận là các cảm thọ được chia làm ba trạng thái: dễ 
chịu (lạc thọ), khó chịu (khổ thọ), trung tính (bất khổ bất 
lạc thọ). 


- Nếu dễ chịu hay lạc thọ vô thường nghĩa là mất nó 


thì đó là khổ như mất đi tài sản, danh tiếng, sức khoẻ, thân 
mạng... 


- II0- 


Ai sẽ giải thoát? 


- Nếu đối tượng là khó chịu hay khô thọ thì khi vô 
thường mất nó thì lúc đó là lạc chứ không phải khổ. Ví như 
trời năng ba tháng dữ dẳn thì khi mưa xuống là lạc, khi một 
cơn đau đã kéo dài thì khi nó chấm dứt, vô thường đó là 
lạc, khi nâu cơm hạt gạo diệt phát sinh cơm thì vô thường 
là lạc, khi gieo lúa giống, hạt thóc diệt phát sinh cây mạ, vô 
thường này cũng là lạc... 


- Nếu một đối tượng trung tính hay bất khổ bắt lạc 
thọ thì khi nó vô thường cũng có thê khởi lên lạc hoặc khô 
hoặc không khô không lạc. 


Khi đối chiếu với sự thật như vậy thì kết luận "Cái 
gì vô thường là khổ”không đúng với sự thật, là cái thấy 
thiên lệch, một chiều chắc chắn không phải là lời dạy của 
bậc đã Giác Ngộ Sự Thật. Rất nhiều chỗ trong Kinh điển 
Ngài nói răng: Nếu thực tại chỉ có khổ mà không có lạc thì 
chúng sanh sẽ không tham đắm thực tại ây và vì thực tại có 
lạc nên chúng sanh mới tham đắm thực tại ấy. Ngài nói Ta 
đã Tuệ tri vị ngọt là vị ngọt nghĩa là Ngài xác nhận vị ngọt 
là có thật tuy nó vô thường vô ngã và nó là một cảm giác 
dễ chịu (lạc thọ). Nhưng Ngài cũng nói luôn răng: Ta đã 
Tuệ tri sự nguy hiểm nghĩa là vị ngọt vô thường nếu thích 
thú (Tham) và năm giữ nó thì khi nó vô thường, biến hoại, 
biến diệt sầu bi khổ ưu não sẽ khởi lên. Nếu một cảm giác 
dễ chịu mà không thích thú thì sẽ không năm giữ thì khi nó 
mất đi sầu bi khổ ưu não không thể khởi lên. Như vây 
chính Tham ái là Nguyên nhân Khổ chứ không phải là vô 
thường. 


-lTI1- 


Ai sẽ giải thoát? 


4- Thường còn là lạc hay là khổ? Đối với vấn đề 
này cũng phân ra ba trường hợp đê khảo sát: 


- Đối tượng dễ chịu: vị như có một món ăn ngon 
hợp khẩu vị người đó thích thú thưởng thức nhưng nếu bắt 
người đó bữa nào cũng phải ăn món khoái khẩu đó liên tục 
không được đổi món kéo dài ra cả năm trời (chưa phải là 
vĩnh viễn) thì đó là một điều kinh khủng, rất là khổ. Một 
khuôn viên rất mát mẻ, đẹp mê hỗn với các nàng tiên, với 
rượu tiên, âm nhạc tiên, món ăn tiên, lạc thú của tiên... và 
những thứ đó không thay đổi cứ lặp đi lặp lại từ ngày này 
sang ngày khác làm cho hai anh chàng Lưu Nguyễn chỉ 
chịu đựng được hai năm và phải trốn về trần gian vô 
thường thay đổi. Sự thật là những điều dễ chịu mà nó kéo 
dài quá mức cũng là khổ kinh khủng chứ chưa nói là nó 
vĩnh viễn như vậy. 


- Một đôi tượng khó chịu mà nó thường hăng vĩnh 
viên thì làm sao chịu nôi 


- Một đối tượng trung tính mà kéo dài thì con người 
cũng phát điên vì khô 


Vậy thì thường là khổ tuyệt đối chứ không như vô 
thường vừa khổ vừa lạc. Đối với kẻ Phàm thì vô thường 
hay thường đều có khổ vì Nguyên nhân Khô là Vô minh và 
Tham ái. 


5- Thực hành Thiền Minh Sát với mục đích thấy 
Khô hay thây Khô Diệt? Pháp hành trong Phật giáo là đê 


- 112- 


Ai sẽ giải thoát? 


thấy Sự thật Vô Thường, Sự thật Vô Ngã là điều không cần 
bàn luận. Vấn đề cần làm sáng rõ là mục đích của pháp 
hành là để thấy Khô hay đề thấy Khô diệt. Theo chủ trương 
thực hành Thiền Minh Sát của một số người thì mục đích 
là thấy Tam Tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã và như vậy 
họ chủ trương thấy Khổ. Vì vậy khi Thiền sinh trình pháp 
câu hỏi của họ là đã thấy khổ chưa? Một số hướng dẫn 
Thiền sinh phải thấy cho được Thân Tâm đang biến đổi, 
đang sinh diệt nên đó là khổ. Thậm chí có Thiền sư giảng 
giải một vị A La Hán thấy được sự sinh diệt liên tục nên 
các vị ấy cũng thấy khổ liên tục và do vậy các vị cũng 
"ngán ”nên các vị phải nhập vào Diệt Thọ Tưởng định để 
an trú. Nếu một người không tu, họ không thấy sinh diệt họ 
không có cái khổ như người tu thấy được sinh diệt là khổ 
như vậy, thì cách tu như vậy chăng có lợi ích gì. Một người 
bị chứng bệnh trầm cảm họ cũng thấy tất cả đều là khổ vì 
vậy họ đều có ý định kết liễu cuộc đời, đó là chứng bệnh 
hoang tưởng. Thời Phật tại thế có một số vị Tỷ kheo quán 
thân bắt tịnh nhưng do họ hiểu sai ý nghĩa lời dạy của Phật 
nên họ chán ghét, ghê tởm, xấu hồ với cái thân bắt tịnh nên 
hàng loạt Tỷ kheo đã tự sát. Đó cũng là một chứng bệnh, 
bệnh hoang tưởng. 


Trong Tứ Thánh Đề đã được giãng rõ: Khổ cần phải 
Biết (Liễu tri), Tập cần phải đoạn, Đạo cần phải tu, Diệt 
cần phải chứng. Vậy thì khi thực hành Tứ Niệm Xứ hay 
Thiền Minh Sát thì cũng là thực hành Bát Chánh Đạo với 
mục đích là chứng ngộ và an trú Khô Diệt. Khi lộ trình tâm 
Bát Chánh Đạo khởi lên sẽ nhiếp phục lộ trình tâm Bát Tà 


- 113- 


Ai sẽ giải thoát? 


Đạo (đối với hữu học) và Chánh Kiến trên lộ trình Bát 
Chánh Đạo sẽ kinh nghiêm được không có Tham Sân S1 
tức không có Nguyên nhân Khổ nên cũng không có 
Khổ,đó chính là kinh nghiệm Khổ Diệt. Vì vậy thực hành 
Tứ Niệm Xứ hay Minh Sát Tuệ không phải để thấy Khổ 
mà là để thấy Hết Khô hay là Khô Diệt. 


Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái là bản kinh tóm tắt lời dạy 
trong 45 năm của Đức Phật bằng 5 câu mà pháp hành năm 
trọn trong một câu: “Do biết rốt ráo tất cả pháp nên bất kỳ 
một cảm thọ nào khởi lên, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bắt lạc 
thọ vị ấy sống quán vô thường, sống quán ly tham, sống 
quán đoạn diệt, sống quán xả ly nơi cảm thọ ấy".Quán 
đoạn diệt là đoạn diệt Năm thủ uấn nghĩa là đoạn diệt một 
cái Ta chủ nhân Năm uấn, cũng có nghĩa là quán vô ngã. 
Quán ly tham, quán buông xả đề thấy không có Tham Sân 
Si đối với cảm thọ cũng có nghĩa là thấy Khổ Diệt. Như 
vậy pháp hành mục đích để thấy Vô thường, Vô ngã và 
Khổ Diệt. 


Khi một Hành giả quán pháp với Chánh Niệm: quán 
vô thường, thì sau khi thấy, nghe, cảm nhận đối tượng với 
cái biết Tỉnh Giác, Chánh Tư Duy sẽ khởi lên. Chánh Tư 
Duy sẽ phân tích, so sánh, đối chiếu thông tin về đối tượng 
được Tính Giác cung cấp với những thông tin vô thường 
(được pháp học lưu trong kho chứa) đã được Chánh Niệm 
kích hoạt. Hành vi tư duy này sẽ phát sinh cái biết Ý thức 
đúng như thật gọi là Chánh Kiến biết đối tượng đó vô 
thường. Trong cái biết Chánh Kiến này cũng có mặt nội 
dung về sự nguy hiểm nghĩa là đối tượng đó vô thượng, 


s4 


Ai sẽ giải thoát? 


nếu thích thú và năm giữ nó thì khi nó biến hoại biến diệt 
sầu bi khổ ưu não sẽ khởi lên. Với Chánh Kiến vô thường 
như vậy thì Tham Sân Si không thể khởi lên. Ví như khi 
một người đang khát nước, thấy một cốc nước và nếu anh 
ta hiểu biết, cốc nước này an toàn uống vào sẽ hết khát thì 
anh ta sẽ uống nhưng nếu hiểu biết của anh ta là cốc nước 
có độc uống vào sẽ rất nguy hiểm thì anh ta sẽ không uống. 
Chánh Kiến vô thường khởi lên như vậy thì lộ trình tâm sẽ 
dừng lại đó không diễn tiến nào tiếp theo và Chánh Kiến 
cũng kinh nghiệm được lúc đó: không yêu thích, không 
chán ghét, độc lập, không ràng buộc, giải thoát không hệ 
luy với đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận, 
được nhận thức ấy. Đó chính là Khổ diệt, chính là Giải 
thoát. Giải thoát này do Chánh Kiến Vô thường mà kinh 
nghiệm và an trú nên gọi là Tuệ Giải Thoát. 


Khi Chánh Kiến vô thường khởi lên thì cũng kinh 
nghiệm ngay Giải Thoát nên pháp này không có thời gian 
là vậy chứ không phải Bát Chánh Đạo là nhân, Giải Thoát 
là quả. Vì rằng nếu Bát Chánh Đạo là nhân, Giải Thoát là 
quả thì khi Bát Chánh Đạo diệt thì Giải thoát sinh và như 
vậy Giải Thoát là pháp bị chi phối bởi thời gian, là pháp 
hữu vi thì không phải là giải thoát. Hành giả phải thực 
hành quán vô thường không chỉ lúc toạ thiền mà phải thực 
hành mọi tư thế sao cho từ lúc thức dậy cho đến khi nằm 
ngủ, một dòng Chánh Kiến vô thường khởi lên liên tục. 
Dòng Chánh Kiến vô thường liên tục nhiều ngày như vậy 
mới có thể xoá bỏ Vô minh Thường kiến đã được cài đặt từ 
rất lâu trong “kho chứa”, mới đưa đến quả A La Hán. Như 


- 115- 


Ai sẽ giải thoát? 


vậy Thấy Vô thường là Thấy Khổ Diệt chứ không phải 
thây khô. 


6- Tam Pháp Án hay Tứ Pháp Ấn? Pháp Ấn là 
khái niệm phát sinh sau này, còn trong Kinh điển không có 
khái niệm này. Pháp ấn là gì? Là những đặc điểm, dấu 
hiệu để phân biệt Chánh Pháp do Đức Thế Tôn thuyết 
giảng với giáo pháp không do Đức Thế Tôn thuyết giảng. 
Vậy những đặc điểm nào, những dấu ấn nảo để khẳng định 
đó là Chánh Pháp? Bốn mươi lăm năm thuyết giảng đức 
Phật chỉ có nói đến hai đề mục: Lý Duyên Khởi và Tứ 
Thánh Đề. Lý Duyên Khởi nói đến Sự Thật Vô Thường, 
Sự Thật Vô Ngã. Tứ Thánh Đề nói đến Sự Thật Khổ, Sự 
Thật Nguyên Nhân Khô, Sự Thật Khổ Diệt và Sự Thật Con 
Đường đưa đến Khổ Diệt. Như vậy đặc điểm hay dấu ấn để 
khẳng định đó là Chánh Pháp phải có sáu. Trong Kinh Dức 
Phật luôn khẳng định: Xưa nay Ta chỉ nói về Khổ và Sự 
chấm dứt Khổ. Đức Phật đã nói gọn lại như vậy nên đặc 
điểm hay dấu ấn của Chánh Pháp nói gọn lại là có bốn: Vô 
thường, Vô ngã, Khô và Khổ diệt. Đây gọi là Tứ Pháp Án. 
Nếu nói Tam Pháp Ấn là Vô thường, Khổ, Vô ngã thì Giáo 
lý như vậy không phải là Chánh Pháp vì không có Khô diệt 
mà mục đích của Chánh Pháp là Khổ diệt 


- lI16- 


Ai sẽ giải thoát? 


TÁNH KHÔNG 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh chương hai pháp, phẩm 
Hội chúng có nêu rõ:"Ở đây, này các Tỷ kheo, tại hội 
chúng nào, các Tỷ kheo đối với các kinh điển do Như Lai 
tuyên thuyết, thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, liên hệ 
đến không, khi các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ 
không khéo nghe, không lóng tai, không an trú tâm đề hiểu 
biết chúng, không nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, 
cần phải học thuộc lòng.Nhưng đối với các kinh điển thi 
văn do thi sĩ làm ra, với các nguyên âm hoa mỹ, với các 
phụ âm hoa mỹ, các kinh thuộc ngoại giáo, được các đệ tử 
ngoại giáo nói lên, khi các kinh điển ấy được thuyết giảng, 
họ khéo nghe, khéo lóng tai, họ an trú tâm để hiểu biết 
chúng, họ nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần 
phải học thuộc lòng” 


Vậy những Kinh nào thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu 
thế, liên hệ đến không? Trong 45 năm thuyết giảng Đức 
Thế Tôn chỉ nói về Duyên Khởi và Tứ Thánh Đề. Thực 
chất là Duyên Khởi lộ trình tâm Bát Tà Đạo của Phàm phu 
và Duyên Khởi lộ trình tâm Bát Chánh Đạo của bậc Thánh. 
Trên Bát Tà Đạo có sự thật về Khổ và sự thật Nguyên nhần 
Khổ tức Khô Đề và Tập Đề. Trên Bát Chánh Đạo có sự 


-l17- 


Ai sẽ giải thoát? 


thật Khổ Diệt và Con Đường đưa đến Khổ Diệt tức Diệt 
Đề và Đạo Đề. Khổ Đề và Tập Đề là hai sự thật thuộc về 
Thế gian, Diệt Đề và Đạo Đề là hai sự thật thuộc Xuất Thế 
gian hay là Siêu Thế. Những Kinh thâm sâu, ý nghĩa sâu 
kín, liên hệ đến không là những Kinh có đề cập Diệt Đé, đề 
cập đến chứng ngộ Tâm Giải Thoát, Tuệ Giải Thoát. Đây 
là những kinh đề cập đến nghĩa Không, là chứng ngộ của 
bậc Thánh. Trong Trung Bộ Kinh có kinh Tiểu Không và 
Đại Không liên hệ trực tiếp tới nghĩa Không, nhưng không 
phải chỉ có như vậy mà Đức Phật đề cập tới nghĩa Không 
với rất nhiều chỗ khác nữa. Nghĩa Không này chính là Niết 
bàn, là sự không có mặt, sự trống không các pháp hữu vi 
(Phi Hữu). Đó là Không, Vô Tướng, Vô Tác,Vô Ngã,Vô 
Thường, Không Tham, Không Sân, Không Š1, Không Khô, 
Không Nguyên nhân Khổ, Không Ràng buộc, Không năm 
giữ, Không xua đuổi, Không Sinh Già Bệnh Chết. Đối với 
vị hữu học Chánh Kiến trên lộ trình tâm Bát Chánh Đạo sẽ 
chứng ngộ và an trú một phần Không này còn vị vô học 
Chánh Kiến đã chứng ngộ và an trú hoàn toàn Không này. 
(Vô cũng có nghĩa là Không). Các nghĩa Không này có thể 
được thuyết minh trong ba cái Không chính, đó là Không, 
Vô Tướng, Vô Tác 

Thế nào là Không, Vô Tướng, Vô Tác hay là Không 
Giải Thoát, Vô Tướng Giải Thoát, Vô Tác Giải Thoát? 

1- Không Giải Thoát: Trong cái biết của con người 
có hai cấp độ: Cái biết trực tiếp giác quan và cái biết Ý 
thức mà trong Tâm lý học gọi là Nhận thức cảm tính và 


Nhận thức lý tính. Cái biết trực tiếp giác quan hay Nhận 


- lII8- 


Ai sẽ giải thoát? 


thức cảm tính bao gồm: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, 
Thiệt thức, Thân thức và Tưởng thức chính là thấy (nhãn 
thức), nghe (nhĩ thức), cảm nhận (tỉ thức, thiệt thức, thân 
thức, tưởng thức) các đối tượng. Đối với người Phàm sau 
khi thấy, nghe, cảm nhận đối tượng, sẽ suy nghĩ (tư duy) 
về đối tượng, sẽ đối chiếu Ta với đối tượng, sẽ so sành Ta 
hơn, kém hay bằng đối tượng, đối tượng đó là cái gì, dễ 
chịu, khó chịu hay trung tính. Trong Kinh Pháp Môn Căn 
Bản, Đức Phật gọi cái thấy, nghe, cảm nhận đó là Tưởng 
tri và suy nghĩ đưa đến cái biết Ý thức kia là Thức tri và 
khăng định Ý thức là không liễu tri tức không đúng sự thật. 
Trong lộ trình tâm Bát Tà Đạo của người Phàm, Tưởng tri 
khởi lên thì Ý thức cũng khởi lên ngay, nên phát sinh Thái 
độ và Phản ứng ngay với đối tượng. Vì thế người Phàm 
không thể nào tách bạch Cái biết trực tiếp ra khỏi cái biết 
Ý thức nên không thể nào kinh nghiêm được Cái biết trực 
tiếp một cách minh bạch được 


Đối với một Hành giả thực hành Tứ Niệm Xứ đặc 
biệt là khi Niệm Thân hoặc Niệm Thọ thì khi một cảm giác 
(cảm thọ) khởi lên, sau khi thấy, nghe, cảm nhận cảm thọ 
ây, Chánh Niệm nhớ đến chú tâm quán sát các cảm thọ nơi 
thân (đối với Niệm Thân) và nhớ đến chú tâm quán sát các 
cảm thọ (đối với Niệm Thọ) khởi lên, thì sẽ phát sinh 
Chánh Tinh Tắn. Chánh Tinh Tấn này sẽ làm phát sinh sự 
chú tâm quán sát các cảm thọ ấy. Sự chú tâm này là Chánh 
Định và do sự chú tâm này mà lộ trình tâm sẽ dừng lại chỗ 
đó. Sự chú tâm gọi là Chánh Định này không những làm 
cho lộ trình tâm kết thúc tại đấy mà nó còn là nhân duyên 


- 119- 


Ai sẽ giải thoát? 


cho lộ trình tâm sau cũng trên đối tượng đó sinh khởi. Diễn 
tiến như vậy cứ tiếp tục cho nên có rất nhiều lộ trình tâm 
giống nhau như vậy trên đối tượng liên tiếp xây ra. Khi có 
một Xúc khác mạnh hơn xây ra thì lộ trình tâm trên đối 
tượng đó kết thúc và diễn tiến tương tự sẽ xây ra trên đối 
tượng mới. Do các lộ trình tâm diễn tiễn như vậy nên Cái 
biết trực tiếp được “kéo dài”ra và không có cái biết Ý thức 
nên Hành giả sẽ kinh nghiệm được Cái biết trưc tiếp một 
cách trọn vẹn, minh bạch. 


Lộ trình tâm này được diễn tả như sau: 


Xúc —> Thọ (Cảm giác) — Tưởng — Chánh Niệm 
—> Chánh Tinh Tân — Chánh Định — (Tỉnh Giác) 


Cái biết trực tiếp (thấy, nghe, cảm nhận) trong 
trường hợp như vậy không còn gọi là Tưởng tri nữa mà gọi 
là Thắng tri như Kinh Pháp Môn Căn Bản hay gọi là Tỉnh 
Giác. Hãy hình dung một đứa trẻ mới đẻ, tức thì sáu căn nó 
tiếp xúc sáu trần, lúc đó nó vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn cảm 
nhận các đối tượng nhưng nó không biết đó là cái gì vì Ý 
thức của nó chưa khởi lên được. Đây là cái biết trực tiếp 
thuần tuý không có Ý thức đan xen vảo. Cái biết Tỉnh Giác 
cũng y như vậy, là cái biết như thật các cảm thọ, do Căn 
Trần tiếp xúc mà phát sinh ra, không do học hỏi, là cái biết 
không tri thức, khái niệm,không ngôn ngữ chế định. Cái 
biết này còn có một tên gọi khác là Không tánh. Gọi là 
Không Tánh bởi cái biết này không tri thức khái niệm, 
không phân biệt đối đãi, không ngôn ngữ chế định, không 
có khái niệm vuông tròn, to nhỏ,dài ngăn, xanh vàng đỏ 


- 120- 


Ai sẽ giải thoát? 


trăng, không có khái niệm mặn ngọt chua cay, không có 
khái niệm mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có khái niệm sắc 
thanh hương vị xúc pháp, không có khái niệm nhãn giới 
cho đến ý thức giới, không có khái niệm vô minh cũng như 
hết vô minh, không có khái niệm khổ tập diệt đạo, không 
có khái niệm chứng đắc... (cũng có thể gọi nó là cái biết 
vô niệm). Khi an trú Không Tánh này Chánh Kiến sẽ kinh 
nghiệm được, đối với những gì được thấy, được nghe, 
được cảm nhận, không tìm hiểu, không phán đoán, không 
phán xét, không yêu thích không chán ghét, không dính 
mắc, không ràng buộc, không phiền não. Đây chính là Giải 
Thoát và gọi là Không Giải Thoát. Giải thoát này nhờ có 
Chánh Niệm, Chánh Tinh Tấn, Chánh Định mà chứng ngộ 
và an trú, và là ba chi phần thuộc về Định của Bát Chánh 
Đạo nên còn gọi là Tâm Giải Thoát. Các vị đã Giác Ngộ 
phân lớn an trú Không Giải Thoát này. 


2- Vô Tướng Giải Thoát hay Không Tướng Giải 
Thoát: Một Hành Giả thực hành Tứ Niệm Xứ, khi Niệm 
Tâm hoặc Niệm Pháp thì khi các cảm thọ và cái biết trực 
tiếp khởi lên, thì Chánh Niệm: nhớ đến quán sát đối tượng 
ây là tâm (đối với Niệm Tâm), nhớ đến quán sát đối tượng 
ấy vô thường, vô ngã, ly tham, buông xả (đối với Niệm 
Pháp) khởi lên làm phát sinh Chánh Tinh Tắn. Chánh Tinh 
Tắn làm phát sinh sự chú tâm trên đối tượng (gọi là Chánh 
Định) và biết đối tượng với cái biết Tỉnh Giác thì Chánh 
Tư Duy khởi lên sẽ phân tích, so sánh, đối chiếu thông tin 
về đôi tượng được Tỉnh Giác cung cấp với những thông tin 
trong "kho chứa” (bao gồm Lý Duyên Khởi, Vô thường, 


- 121- 


Ai sẽ giải thoát? 


Vô ngã, Khổ Tập Diệt Đạo) đã được Pháp học lưu vào và 
được Chánh Niệm kích hoạt lên. Chánh Tư Duy như vậy sẽ 
phát sinh cái biết Ý thức đúng như thật gọi là Chánh Kiến 
biết đối tương đó là Tâm, đối tượng đó Vô thường, Vô ngã, 
không có Tham Sân S¡ với đối tượng... Chánh Kiến như 
vậy khởi lên thì cũng kinh nghiệm được không yêu thích, 
không chán ghét, độc lập không ràng buộc, giải thoát 
không hệ luy đối với những gì được thấy,được nghe, được 
cảm nhận, được nhận thức. Chánh Kiến còn có một tên gỌI 
khác là Vô Tướng vì Chánh Kiến biết rõ các đối tượng 
được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là 
Tâm chứ không phải Cảnh và vì Cảnh thì có tướng còn 
Tâm thì Vô Tướng. An trú Vô Tướng này chính là an trú 
Giải Thoát và giải thoát này gọi là Vô Tướng Giải Thoát 
hay là Tuệ Giải Thoát. Chánh Kiến hay Cái Biết Vô Tướng 
không phải là Trí vô sư, không phải như Cái biết Không 
tánh không do học hỏi mà có, mà nó được phát triển đúng 
theo lộ trình Văn—>Tư—>Tu mới chứng ngộ và an trú Vô 
Tướng. Tuy Đức Phật không thây chỉ dạy nhưng sự sắc sảo 
của Ngài đã giúp Ngài tự học bằng sự quán sát Sự Thật, 
các bậc Thanh Văn thì phải theo trình tự Văn Tư Tu mà 
Ngài đã chỉ dạy. Chánh Kiến là cái biết Ý thức nên vẫn là 
cái biết có tri thức, khái niệm, phân biệt đối đãi, có ngôn từ 
chế định nhưng là cái biết Ý thức đúng như thật, không 
phải như Cái biết Ý thức Vô minh của Phàm phu, chính 
Chánh kiến (Minh) mới giác ngộ Tứ Thánh Đề mới xoá bỏ 
được Vô Minh (Thường kiến, Ngã kiến) trong "kho chứa", 
mới đạt thành đạo quả A La Hán. Chính vì vậy Không 


- 122 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Tướng (Vô Tướng) là Đại Không còn Không Tánh là Tiểu 
Không. Lộ trình tâm diễn tiên như sau: 


Xúc — Thọ —› Tưởng — Chánh Niệm —> Chánh 
Tình Tân — Chánh Định —› (Tỉnh Giác) —› Chánh Tư Duy 
—> Chánh Kiến. 


3—› Vô Tác Giải Thoát (không tạo tác): Lộ trình 
Bát Chánh Đạo có trường hợp dừng lại Tỉnh Giác và an trú 
Không Giải Thoát, có trường hợp dừng lại Chánh Kiến thì 
an trú Vô Tướng Giải Thoát nhưng cũng có khi phát sinh 
lời nói, hành động gọi là Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng và như vậy toàn bộ Tám chi phần khởi lên đầy đủ. 
Lộ trình như sau: 


Xúc —> Thọ — Tưởng —> Chánh Niệm —> Chánh 
Tinh Tân —> Chánh Định —› (Tỉnh Giác) —> Chánh Tư Duy 
— Chánh Kiến — Như lý tác ý —› Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng. 


Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng do Chánh 
Kiến, do Trí Tuệ khởi lên không có Tham Sân S1 nên 
không còn tạo tác, không còn là Nghiệp như Tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng của Phàm phu nữa nên gọi là Vô Tác Giải 
Thoát. 


Trong Pháp Cú có đoạn: 
Không vì mình, vì người 
Không câu được con cái 


Không tài sản quốc độ 


- 123- 


Ai sẽ giải thoát? 


Không câu mình thành tựu 
Với việc làm phi pháp 

Vị ấy thật trì giới 

Có trí tuệ đúng pháp. 


Vị ấy trì giới không vì mình, không vì người, không 
vì một mục đích nào cả, đó chính là Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng trên lộ trình tâm Bát Chánh Đạo. Vì 
mình hoặc vì người là tư tưởng phát sinh do chấp thủ Ta, 
chấp thủ Ngã còn khi Chánh Kiến khởi lên thì hoàn toàn 
Vô Ngã nên Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng là Vô 
Tác Giải Thoát. 


Như vậy Tánh Không bao gồm: Không, Vô Tướng, 
Vô Tác. Tánh Không này chỉ có trong Thực tại của bậc 
Thánh tức là Tâm Bát Chánh Đạo và chỉ bậc Thánh mới 
giác ngộ Tánh Không còn Phàm phu thì Thực tại là Tâm 
Bát Tà Đạo không thể có Tánh Không mà chỉ có Tánh Vô 
Minh, Tánh Chấp Thủ. Vì thế không có chuyện Thấy Tánh 
thành Phật nơi Tâm Bát Tà Đạo của Phàm phu mà muốn 
Kiến Tánh thành Phật thì phải có Pháp học, Pháp hành đầy 
đủ, chính xác theo lộ trình Văn Tư Tu mới khởi lên Thực 
Tại Bát Chánh Đạo của bậc Thánh, mới giác ngộ Tánh 
Không. 


siÏ4- 


Ai sẽ giải thoát? 


ĐÓI ĂN KHÁT UỐNG 


Đây là một thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong 
Thiền tông Trung Hoa và được du nhập vào Việt nam. Rất 
nhiều người hiểu thành ngữ"đói ăn khát uống"trong ngữ 
cảnh ăn uống, bởi họ không biết xuất xứ, không biết ngữ 
cảnh của thành ngữ này. Nếu như không biết ngữ cảnh của 
câu nói "cửa miệng” của Thiền tông Trung Hoa thì sẽ hiểu 
sai lạc thành ngữ đó, cho là nói chuyện ăn, chuyện uống. 
Ví như một người bà nói với cháu khi đùa vui: cha bố mày, 
hoặc khi giận giữ cũng nói: cha bố mày. Hai câu nói đó có 
ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau vì ngữ cảnh khác nhau. 


Trong văn học Thiền Việt nam thành ngữ này được 
nhắc đến hai lần (theo sự hiểu biết của người viết) đó là 
trong bài Cư Trần Lạc Đạo của Trần Nhân Tông và trong 
lần gặp gỡ của Từ Đạo Hạnh với sư Sùng Phạm. 


- Với Cư Trần Lạc Đạo: 


Ở đời vui đạo, mặc tuỳ duyên 
Lúc đói thời ăn, mệt ngủ liên 

Của báu đây nhà thôi tìm kiếm 
Đối cảnh vô tâm, chẳng hỏi thiển. 

Có thể có nhiều cách giải thích, nhiều cách hiểu ý 
nghĩa của đoạn thơ này tuỳ theo hiểu biết và kinh nghiệm 
riêng của mỗi người, nhưng ý nghĩa thật sự của bài thơ thì 
chỉ Trần Nhân tông mới biết. Sau đây là một lý giải về bài 


- 125- 


Ai sẽ giải thoát? 


thơ đó. "Ở đời vui đạo " là một công thức sống, một triết lý 
sông rất cao đẹp. Đời là bể khổ, đời vui ít khổ nhiều, não 
nhiều mà sự nguy hiểm lại càng nhiều hơn, cái vui của đời 
chỉ là phù du giả tạm, không thể vui với cái vui ấy. Vậy thì 
hãy tìm niềm vui trong sự tu hành, vui ấy mới là cái vui 
cao thượng. Đây là một triết lý sông. cao thượng, hãy tuân 
thủ và tôn sùng triết lý cao thượng ấy, hãy găn chặt cuộc 
sông của mình vào triết lý cao thượng ấy. Nhưng câu trả 
lời của bài thơ này là Không. Bởi một triết lý, một lý 
tưởng, một hệ tư tưởng có cao đẹp, có hoàn hảo bao nhiêu 
đi nữa vẫn là sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người với 
cái hiểu biết một chiêu, phiến diện, cực đoan và saI sự thật 
và vì vậy chính cái triết lý đó, cái lý tưởng, hệ tư tưởng cao 
đẹp đó sẽ trói buộc con người, chính con người tự giam 
hãm mình băng chính cái tự mình tạo nên. Triết lý, lý 
tưởng, hệ tư tưởng cảng cao đẹp bao nhiêu thì càng trói 
chặt con người bấy nhiêu 


Nguyên bản tiếng Hán là: Cư trần lạc đạo thả tuỳ 
duyên. Thả có nghỉa là thả ra, buông ra nghĩa là mặc kệ 
nó,không màng đến cái triết lý cao siêu kia. Vậy phải sông 
như thế nào? Phải tuỳ duyên nghĩa là phải thích nghỉ với 
mọi hoàn cảnh dễ chịu cũng như khó chịu. Thích nghi cũng 
có nghĩa là không yêu thích, không chán ghét bất kỳ một 
hoàn cảnh nào, bình thản mới mọi hoàn cảnh. Khi đối diện 
với hoàn cảnh mà tâm thích nghi, không yêu thích (không 
có Tham), không chán ghét (không có Sân) bình thản thì sẽ 
rất bình an, đó chính là hết Khổ. Nhưng phải sống tuỳ 
duyên như thế nào? Sự tuỳ duyên phải xây ra một cách "Tự 


- 126 - 


Ai sẽ giải thoát? 


nhiên như nhiên “không cần nỗ lực cố găng như, là đói thì 
ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ không cần một cố gắng nỗ 
lực nào hết. Vậy thì câu: Lúc đói thì ăn mệt ngủ liền, là bổ 
ngữ cho hai chữ tuy duyên, nói lên phải đạt được tuỳ 
duyên một cách tự nhiên như nhiên chứ ý nghĩa của nó 
không phải là ăn gì hay ăn như thế nào. 


Của báu đầy nhà thôi tìm kiểm, ý nói: một người đã 
sống tuỳ duyên được như vậy thì đã hết Khổ, người đó 
không cần bất cứ một cái gì khác nữa. Đối với người Phàm 
cho rằng phải có nhiều của báu, vì của báu sẽ làm cho họ 
hết Khổ và do vậy họ khát khao tìm cầu của báu. Đối với 
người đã hết Khổ, họ sẽ không còn tìm của báu nữa. 


Đối cảnh vô tâm chẳng hỏi thiền. Câu này thì hoàn 
toàn mơ hỗ không thể biện minh được. Vô tâm hay là 
không có tâm chỉ xây ra khi người đó ngủ say không mộng 
my, gây mê sâu khi mồ hoặc ngất đi trong một tai nạn, còn 
ngoài các trường hợp đó ra, đối cảnh nhất định là có thấy, 
có nghe, có cảm nhận, có nhận thức nghĩa là có tâm chứ 
không thể vô tâm. Các bậc Giác Ngộ có lộ trình tâm Bát 
Chánh Đạo, khi đối cảnh các vị thấy nghe, cảm nhận với 
cái biết Tỉnh Giác, vẫn có Chánh Tư Duy, Chánh Kiến, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. Đối với chư vị 
không có Tâm Tham, Tâm Sân, Tâm ŠI, không có Tâm 
Khổ mà thôi. Lúc không có Tham Sân Si Khổ thì đang ỏ 
trong Bát Chánh Đạo, đang ở trong Chánh Định thì đâu 
còn hỏi thiền nọ với thiền kia. Vô tâm phải được hiểu là 
không có tâm Tham, tâm Sân, tâm S1 


- 127- 


Ai sẽ giải thoát? 


- Với Từ Đạo Hạnh và sư Sùng Phạm: Từ Đạo Hạnh 
vân du tìm kiếm một bậc cao minh chỉ giáo, hầu giải quyết 
nghi vấn của mình. Gặp vị nào ông cũng chỉ dùng một bài 
kệ đề hỏi Đạo. 


Lần trong bụi đời tự bấy lâu 

Chân Tâm vàng ngọc biết tìm đâu 
Củúi xin chỉ rõ bày phương tiện 
Thấy được Chân như sạch khổ sâu. 


Ông đã gặp nhiều vị cao tăng nhưng không ai giải 
quyết được cho ông cái nghi vẫn ấy. Đến một ngày ông 
gặp sư Sùng Phạm và dùng kệ để hỏi thì Sùng Phạm quắc 
mắt lên và hỏi lại: Thế cái gì không phải là Chân tâm? Hốt 
nhiên Đạo Hạnh tỏ ngộ, sụp xuông lạy và hỏi: Làm thế nào 
để giữ gìn? Sùng Phạm trả lời: Đói ăn khát uống. Đoạn văn 
này có thể lý giải như sau: Từ Đạo Hạnh vân du tìm thầy 
hỏi đạo với một mỗi nghi đã kết khối, một nghi tình làm 
ông không ăn ngủ được vì nó. Đó là "Chân Tâm là cái gì"? 
Câu hỏi này chiếm cứ tâm ông đến nổi ông không còn 
quan tâm tới bất cứ cái gì trên đời, mà chỉ xoay quanh, hay 
trực chỉ nghi tình để phá vỡ nó. Nhân sự quắc mắt và lặp 
lại câu hỏi của sư Sùng Phạm mà hốt nhiên khối nghi tình 
đột nhiên rơi rụng, và ló rạng một khoảng “lặng”. Khoảng 
"lặng”đó chính là Xả, nó đầy bình an. Đã bao lâu ông khổ 
sở vì chỉ duy nhất một mối nghi tình đó, những cái khác 
ông không quan tâm, đã buông xả nay thì cái ràng buộc 
cuối cùng cũng được cắt đứt. Đó cũng chính là Giải Thoát 
và Từ Đạo Hạnh tỏ ngộ là tỏ ngộ cái giây lát có khoảng 
lặng, tức là Tâm Xả ấy chứ không phải hiểu ra Chân Tâm 


- 128- 


Ai sẽ giải thoát? 


là gì. Rồi khoảng lặng Ấy biến mất, vì vậy Từ Đạo Hạnh 
mới hỏi: Làm thế nào để giữ gìn (cái khoảng lặng ấy)? 
Sùng Phạm trả lời: Đói ăn khát uông, nghĩa là nó phải xây 
ra một cách tự nhiên như nhiên như là đói ăn khát uông. 


Thiền tông Trung Hoa đã dùng rất nhiều phương 
cách, sáng tạo ra rất nhiều thủ thuật để giúp Thiền sinh có 
được khoảng lặng và kinh nghiệm khoảng lặng đó. Đặc 
biệt là các công án, nó tạo ra một khối nghi tình và Thiền 
sinh đau khổ, vật vã với khối nghi đó,toàn bộ cuộc sống 
của họ hoà làm một với khối nghi, mọi chuyện khác đều 
được dẹp bỏ, không dính mắc, không ràng buộc. Khi khối 
nghi lên đến đỉnh điểm thì hoặc phát điên (nếu thần kinh 
yếu) hoặc là tự động rơi xuống. Lúc đó xuất hiện khoảng 
lặng, đó chính là buông xả khối nghỉ tình, cũng là buông xả 
tất cả (những cái khác đã buông trước đó), đây là Xả, một 
trạng thái bình an, hết Khô. Nó là một trạng thái khác hăn 
trước đó, đầy nghi ngờ, căng thắng khổ sở nên Thiền sinh 
sẽ cảm nhận nó đầy cảm hứng. Trạng thái này kéo dài bao 
lâu thì tuỳ thuộc vào nghi, nghi lớn ngộ lớn, nghi nhỏ ngộ 
nhỏ nghĩa là ngộ lớn hay nhỏ là thời gian của khoảng lặng 
đó kéo dài bao lâu. Trạng thái Xả này cũng có thê xây đến 
một cách tự nhiên không cần công án. Ví như khi một 
người đàn bà đau đẻ, lúc đó cơn đau quá lớn chi phối toàn 
bộ tâm nên họ chỉ chú tâm trên cơn đau, nỗ lực chịu đựng 
cơn đau, mọi thứ còn lại dường như không tồn tại nên khi 
đứa con tụt ra, cơn đau cùng với sự nỗ lực cũng chấm dứt. 
Lúc ấy khoảng "lặng” xuất hiện đây bình an văng mặt khổ 
đau. Đó cũng chính là Xả là giải thoát nhưng nó chỉ tồn tại 


- 129- 


Ai sẽ giải thoát? 


trong 5 đến 10 giây gì đó thôi. Trong cuộc sông của đời 
thường khi có một việc làm øì phải cố gắng quá sức, khi 
kết thúc nó thì cũng có một khoảng lặng nhỏ tương tự xây 
ra. 


Khái niệm ngộ của Thiền tông là kinh nghiệm trạng 
thái Xả và kinh nghiệm này chỉ tồn tại trong những khoảng 
khắc ngắn ngủi nên câu hỏi được đặt ra là làm thế nảo để 
ø1ữ gìn, sông thường xuyên VỚI I trạng thái Xả ấy. Các vị Tô 
trả lời không thể có cô găng nỗ lực mà giữ được, mà phải 
tự nhiên như nhiên như là đói ăn khát uông vậy. Tuy câu 
này trở thành một thành ngữ, một câu nói cửa miệng của 
Thiền tông nhưng vẫn là một thách đó: làm thế nào để nó 
khởi lên tự nhiên như nhiên như là đói ăn khát uống. 
Không có một diễn giảng, một phân tích, một hướng dẫn 
thực hành nào được nói lên. Vì thế các vị Tổ Thiền tông 
cũng chỉ dùng từ Ngộ chứ không có ai nói Giác Ngộ. Nỗi 
tiếng như Triệu Châu ngộ lớn, ngộ nhỏ trên dưới 20 lần 
nhưng rõ ràng chưa sông được thường xuyên với trạng thái 
Xả ấy,nên mới ngộ đi ngộ lại như vậy. Chính vì không 
sông được thường xuyên với trạng thái Ngộ ấy nên Thiền 
tông mới tuyên bố: Lý tuy đốn ngộ, sự phải tiệm tu. 


Trạng thái Xả mà Thiền tông Trung Hoa kinh 
nghiệm do các thủ thuật mà có được, không có con đường, 
không có một phương pháp, một định luật phô quát để đạt 
được và an trú lâu dài, nó là kinh nghiệm cá nhân không 
phải là sự thật phố quát. Xả đó cũng giông như Xả của 
Tam thiền và Tứ thiền nhưng Xả của Tam thiền và Tứ 
thiền lại có phương pháp, nếu tu tập đúng lời dạy của Đức 


- 130- 


Ai sẽ giải thoát? 


Thế Tôn thì bất kỳ ai cũng có thê chứng ngộ và an trú bao 
lâu tuỳ theo ý muốn vì thế Xả của Tam thiền và Tứ thiền là 
Sự Thật phổ quát, là Chân Lý chứ không phải kinh nghiệm 
cá nhân. Xả của Tam thiền hoặc Tứ thiền có thể an trú liên 
tục và bao lâu thời gian tuỳ theo ý muốn nhưng nó phải do 
tu tập Chánh Định mới chứng ngộ và an trú, chưa phải 
khởi lên một cách tự nhiên như nhiên. 


Có một Xả còn cao hơn Xả của Tứ thiền đó là Xả 
trong Xả Giác Chi, là Giải Thoát viên mãn nhất. Xả này 
phát sinh do Chánh Kiến là Trí Tuệ trong lộ trình tâm Bát 
Chánh Đạo, theo lộ trình Văn Tư Tu. Khi Chánh Kiến 
được tu tập, được làm cho viên mãn bao gồm: Hiểu biết 
như thật về Duyên khởi,về Vô thường, Vô ngã, về Khô 
Tập Diệt Đạo thì buông xả (Xả) sẽ xây ra một cách tự 
nhiên như nhiên như là đói ăn khát uống vậy. Ví như có 
một người đi đường nhìn thấy một bao ni lông đen bóng 
mượt, căng phông, buộc chặt đặt ở ven đường vắng vẻ 
không ai qua lại. Người này dừng lại tò mò tự hỏi: không 
biết là của ai, trong đó có gì nhỉ? Càng nhìn sự tò mò càng 
tăng thêm,muốn biết nó đựng cái gì cảng tăng trưởng và do 
không thấy có ai, anh ta mở ra xem thử. Hỏi hộp chờ đợi 
nhưng khi mở ra thấy chỉ là rác rưởi dơ thối người ta quăng 
bỏ thì anh ta mới bỏ đi không ngoái đầu nhìn lại. Cũng y 
như vậy khi Thấy biết như thật Duyên khởi, Thấy biết như 
thật Tứ Thánh Đề thi sự buông xả cũng xây ra như vậy, 
một cách tự nhiên như nhiên như đói ăn khát uống. 


- 131- 


Ai sẽ giải thoát? 


NĂM UẦN VÀ NĂM THỦ UẦN 
1- Năm uẫn 


Năm uân và Năm Thủ uân là những thuật ngữ Phật 
học nói về hai khái niệm phổ thông trong Phật học, nhưng 
phần đông hiểu nó một cách mơ hồ trừu tượng. Đa phần 
cho nó như năm thành tố kết hợp với nhau để tạo thành 
một chúng sinh giống như cột, kèo rui mè ngói... kết hợp 
với nhau để tạo thành một căn nhà. Năm uẫn là Thực tại 
của mỗi chúng sinh, cũng là tất cả pháp của một người 
(Danh và Sắc) được chia thành Năm nhóm: Sắc Thọ 
Tưởng Hành và Thức mà tiếng Hán gọi là Sắc uân, Thọ 
uấn, Tưởng uân, Hành uấn, Thức uẫn. Đối với một người 
ngũ say không mộng my, gây mê sâu khi mồ, ngất đi trong 
một tai nạn lúc đó vẫn có Sắc tức thân thể đang sống 
nhưng sáu căn không hoạt động và Danh là lượng thông tin 
tri thức, hiểu bết, kinh nghiệm học hỏi tích luỹ được lưu 
trong "kho chứa ”Trong các trường hợp này không có Thọ 
Tưởng Hành Thức. Khi một người thức tỉnh, sáu căn tiếp 
xúc sáu trần phát sinh sáu cảm thọ và sáu cái biết trực tiếp 
biết như thật sáu cảm thọ ẫy. Đó là: Cảm thọ hình ảnh, 
Cảm thọ âm thanh, Cảm thọ mùi, Cảm thọ vị, Cảm thọ xúc 
chạm, Cảm thọ pháp trần và Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, 
Thiệt thức, Thân thức và Tưởng thức. Sáu cái biết trực tiếp 
này chính là thấy nghe cảm nhận đối tượng (sáu cảm thọ) 
gọi là nhận thức cảm tính. Tiếp đến Tư duy khởi lên tìm 
hiểu đối tượng, tư duy sẽ phân tích so sánh đối chiếu thông 


- 132- 


Ai sẽ giải thoát? 


tin về đối tượng được nhận thức cảm tính cung cấp VỚI 
những thông tin về tri thức hiểu biết đã tích luỹ trong "kho 
chứa". Nhưng không thể nào đối chiếu với tất cả lượng 
thông tin không lồ này nên phải có Niệm kích hoạt, đò tìm 
thông tin cần thiết để đối chiếu (niệm nói nôm na là trí 
nhớ). Niệm và Tư duy như vậy sẽ phát sinh cái biết Ý thức 
biết đối tượng đó là cái gì, dễ chịu, khó chịu hay trung tính. 
Do có cái biết Ý thức như vậy mới phát sinh thái độ Thích 
hay Ghét (Tham hay Sân) đối với đối tượng Dễ chịu hay 
Khó chịu hoặc tìm kiếm một đối tượng Dễ chịu đề thay thế 
đối tượng trung tính (gọi là Si). Đối với trường hợp Tham 
và Sân sẽ tiếp tục phát sinh hành vi chú tâm vào đối tượng 
(gọi là Định)và khởi lên mong muốn có được đối tượng 
hoặc xa lánh đối tượng (gọi là Dục). Có Dục như vậy sẽ 
phát sinh nỗ lực cô săng để đạt được Dục (gọi là Tình 
Tần). Tiếp đến sẽ tác ý làm phát sinh lời nói, hành động đề 
đạt được Dục và do vậy mà phát sinh Khổ thân và Khô 
tâm. Lộ trình kết thúc tại đây nhưng một Xúc khác lại phát 
sinh và một lộ trình tương tự lại tiếp diễn... Đây là Thực 
tại của người Phàm và đây cũng là Tất Cả Pháp bao gồm 
Danh và Sắc. Sơ đồ của lộ trình này gọi là Bát Tà Đạo như 
sau: 


Căn 


Trần > Xúc — Thọ — Tưởng —> Tà Niệm — Tà Tư 
Duy — Tà Tri Kiến (Ý thức) —› Tham Sân Si — Tà Định 
—> Dục —> Tà Tinh Tân —› Phi Như Lý tác ý —> Tà ngữ Tà 
nghiệp Tà mạng —› Sầu bi khô ưu não Sinh Già Bệnh Chết. 


- 133- 


Ai sẽ giải thoát? 


Toàn bộ Thực tại hay toàn bộ Danh và Sắc này có 
thê được chia làm năm nhóm Săc Thọ Tưởng Hành Thức 
cho dê gọi, dê diễn tả và thuật ngữ Hán Việt gọi là Năm 
Uẩn. 


- Nhóm Sắc bao gôm: sáu căn và năm trần cụ thê là 
Mặt Tai Mũi Lưỡi Thân Y và Săc trân, Thanh trân, Hương 
trân, VỊ trần, Xúc trân. 


- Nhóm Thọ bao gồm sáu thọ: Cảm thọ hình ảnh, 
Cảm thọ âm thanh, Cảm thọ mùi, Cảm thọ vị, Cảm thọ 
xúc chạm và Cảm thọ pháp trân. 


- Nhóm Tưởng bao gồm sáu cái biết trực tiếp giác 
quan: 


Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, Thiệt thức, Thân thức 
và Tưởng thức. 


- Nhóm Hành bao gồm: Tà Niệm, Tà Tư duy, Tham 
Sân S1, Tà Định, Dục, Tà Tĩnh Tân, Phi hư lý tác ý, Tà ngữ 
Tà nghiệp, Tà mạng, Khô. 


- Nhóm thức chính là Ý thức (Tà Tri Kiến) 


a- Năm uẩn vô thường: Tất cả các pháp thuộc Năm 
uân do duyên Xúc mà phát sinh theo Lý Duyên Khởi: Hai 
nhân tiếp xúc với nhau cùng diệt mới phát sinh quả (nhân 
diệt quả sinh)ví như gói thuốc nhuộn đỏ và chậu nước 
trong tiếp xúc với nhau rồi cùng diệt đi mới phát sinh chậu 
thuốc nhuộn đỏ hay một bì thóc giống tiếp xúc với đám 


zI34- 


Ai sẽ giải thoát? 


ruộng được cày bừa kỹ, sau vài ba ngày phát sinh ruộng 
mạ, khi đó bao thóc và thửa ruộng được cày bừa kỹ đã diệt, 
cũng tại đó khi ruộng lúa có bông xuất hiện thì ruộng mạ 
diệt, khi bao thóc xuất hiện (gặt) thì ruộng lúa có bông diệt, 
khi bao thóc đó diệt (xay xát) thì bao gạo mới phát sinh... 


- Căn Trần tiếp xúc rồi cùng diệt sẽ phát sinh Thọ —> 
Tưởng (cùng Căn Trần mới), Thọ —› Tưởng diệt Tà Niệm 
sinh, Tà Niệm diệt Tà Tư Duy sinh, Tà tư Duy diệt Tà Tri 
Kiến sinh, Tà Tri Kiến diệt Tham Sân Sỉ sinh... Như vậy 
đây là lộ trình sinh diệt theo thứ lớp, tuần tự chứ không 
phải tất cả cùng sinh lên rồi cùng diệt đi. Và như vậy Tâm 
là một phạm trù bao gồm nhiều Danh pháp đang sinh lên 
rồi diệt đi liên tiếp nhau và tại một thời điểm chỉ có một 
Danh pháp duy nhất. Thí dụ như tại thời điểm có Tà Định 
thì những gì đẳng trước nó (như Tà Tri Kiến, Tham Sân Sỉ 
chắng hạn) đã diệt và những Danh pháp đăng sau nó chưa 
sinh nên chỉ có Tà Định là duy nhất không có một Danh 
pháp nào khác nữa và rồi Tà Định diệt, Dục sinh lên cũng 
duy nhất y như vậy. Như vậy Năm uân là một lộ trình sinh 
diệt theo tuần tự: Sắc Thọ Tưởng Hành Thức Hành chứ 
không phải là năm yếu tố cùng đồng thời tôn tại cấu thành 
một chúng sinh. Thấy Pháp sinh diệt là thấy sự sinh diệt 
của Năm uẫn. Pháp Cú có nói: 


Ai sống một trăm năm 
Không thấy Pháp sinh diệt 
Tốt hơn sống một ngày 
Thấy được Pháp sinh diệt. 


- 135- 


Ai sẽ giải thoát? 


- Lộ trình sinh diệt của Bát Tà Đạo cũng là lộ trình 
sinh diệt của Năm uân và nó không xây ra nhất nhất giống 
nhau mà nó có thê kết thúc ở một chỗ nào đó. Có những lộ 
trình kết thúc ở Tưởng, có lộ trình ở Ý thức, có lộ trình ở 
Dục... tuỳ theo Xúc tiếp theo như thế nào. 


- Trong ba trường hợp, ngủ say không mộng my, 
gây mê sâu khi mồ, ngất đi trong tai nạn thị không có lộ 
trình tâm nào hết, biểu hiện là không có cái biết nào hết, vì 
lúc đó các Căn ngưng hoạt đông nên không có Xúc. 


b- Năm uẫn vô ngã: Khi một Danh pháp trong Năm 
uấn sinh lên thì chỉ trơ trọi một mình nó nên nó độc 
lập,không có bất kỳ pháp nào sở hữu, chủ nhân nó. Vì vậy 
nó vô chủ cũng có nghĩa không có một cái Ta nào là chủ 
nhân của nó nên nó vô ngã 


2- Năm Thủ uẫn: Vì không biết như thật Năm uẫn 
vô thường, vô ngã nên kẻ Phàm chấp thủ một cái Ta là chủ 
nhân của Năm uân làm khởi lên Năm Thủ uân. Đó chính là 
Tà Tri Kiến là Ý thức vô minh trên lộ trình tâm Bát Tà Đạo 
khởi lên: 

- Sắc này là của Ta, là Ta: Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân 
Ý là của Ta, là Ta. Nhà của Ta, xe của Ta, con của Ta, đất 


nước của Ta, quả đất của Ta... Những tư tưởng đó chính là 
Sắc Thủ uân. 


- 136 - 


Ai sẽ giải thoát? 


- Thọ này là của Ta, là Ta như Ta đau, Ta ngứa, Ta 
đói, Ta hạnh phúc, Ta đau khô... Những tư tưởng đó là 
Thọ Thủ uân 


- Tưởng này là của Ta, là Ta như Ta thấy, Ta nghe, 
Ta ngửu, Ta nêm, Ta xúc chạm... Những tư tưởng đó 
chính là Tưởng Thủ uân 


- Hành này là của Ta, là Ta: Ta tư duy, Ta nhớ 
nghĩ,Ta nói, Ta làm, Ta muôn Ta nô lực... Những tư tưởng 
như vậy là Hành Thủ uân 


- Ta nhận thức, Ta hiểu biết, hiểu biết này là của Ta. 
Đây là Thức Thủ uân. 


Như vậy Năm Thủ uân chính là Tà kiến không có 
thật như lông rùa sừng thỏ, như hoa đốm hư không do mắt 
nhặm tạo ra. Tất cả kẻ Phàm đang sống với Năm Thủ uấn, 
sông với cái không có thật, sống với lông rùa sừng thỏ. 
Năm uân tuy vô thường, vô ngã nhưng nó có thật nên Năm 
uấn không thể là Không mà chính Năm Thủ uân mới 
không có thật mới là Không. Năm Thủ uân sẽ khởi lên Khô 
nên nói Năm Thủ uẩn là Khổ, Năm Thủ uân là gánh nặng. 
Quán đoạn diệt tức là đoạn diệt Năm Thủ uẫn, đoạn diệt 
chấp thủ một cái Ta (Bản Ngã) là chủ nhân, chủ sở hữu 
Năm Uẫn. 


- 137- 


Ai sẽ giải thoát? 


CHÁPNGÃ TỪ ĐẦU SANH? 


Các Pháp đều vô ngã, nghĩa là các Pháp vô hộ, vô 
chủ, vô sở hữu, nghĩa là không có bất kỳ một cái gì bảo hộ, 
chủ nhân, chủ sở hữu pháp đó, cũng có nghĩa là không có 
một cái Ta nào là chủ nhân, chủ sở hữu pháp đó nên gọi là 
Vô Ngã (tiếng Việt gọi là Ta, tiếng Hán gọi là Ngã). Đây là 
sự thật không phải Đức Phật sáng tạo ra mà là Đức Phật 
phát hiện ra. Sự thật vô ngã sẽ được mỗi người tự biết khi 
quán sát Lý Duyên Khởi: Hai nhân tiếp xúc với nhau rồi 
cùng diệt mới phát sinh quả. Quả ấy phát sinh do hai nhân 
tiếp xúc với nhau (duyên Xúc) mà phát sinh nên gọi là 
Pháp duyên khởi. Ví như gói thuốc nhuộm đỏ tiếp xúc với 
chậu nước trong rồi cả hai cùng diệt và phát sinh chậu 
thuốc nhuộm đỏ. Chậu thuốc nhuộm đỏ lúc này không có 
quan hệ gì với hai nhân đã diệt, nó độc lập, vô chủ, vô sở 
hữu. Tiếp đến chậu thuốc nhuộn đỏ tiếp xúc với cái áo 
trăng và cả hai cùng diệt phát sinh cái áo đỏ và một chậu 
thuốc nhuộn đỏ mới khác. Đối với lúc này, cái áo trắng và 
chậu thuốc nhuộm là hai nhân bình đăng nhau, không nhân 
nào là chính,không nhân nào là phụ và giữa chúng không 
có cai nảo là chủ nhân của cái nào,không cái nào sở hữu 
cái nào mà chỉ là chúng tương tác với nhau (Xúc) rồi cùng 
diệt. Như vậy quán sát theo thời gian và không gian chậu 
thuốc nhuộn đều vô chủ, vô sở hữu (vô ngã). Các Sắc pháp 
đều phát sinh theo Duyên khởi như vậy và các Danh pháp 
cũng phát sinh tương tự. Ví như có viên đường và lưỡi là 
hai nhân khi tiếp xúc với nhau thì cả hai cùng diệt và phát 


- 138- 


Ai sẽ giải thoát? 


sinh cảm giác vị ngọt (lưỡi cũ "diệt”lưỡi mới "sinh"). Cảm 
giác vị này là Danh pháp nó hoàn toàn vô chủ, vô sở hữu, 
không có cái Ta nào chủ nhân của nó, sở hữu nó, điều 
khiến nó, có thể kéo dài nó ra được nên nó Vô ngã. Tất cả 
các Sắc pháp và Danh pháp được chia làm năm nhóm Sắc 
Thọ Tưởng Hành Thức hay Năm Uấn đều là Pháp duyên 
khởi và đều có tính chất Vô Ngã. 


Đối với kẻ Phàm, hiểu biết của họ là có một cái Ta 
(Ngã) là chủ nhân, chủ sở hữu của Năm Uân và họ sống 
với hiểu biết: Ta thấy, Ta nghe, Ta cảm nhận, Ta nhận 
thức, Ta đói, Ta no, Ta nói năng, Ta hành động,Ta hạnh 
phúc, Ta khổ đau, Ta tạo nghiệp, Ta gặt hái quả của 
nghiệp, nhà của Ta, xe của Ta, đất nước của Ta, cuộc sông 
của Ta, quả đất của Ta... Hiểu biết đó gọi là Năm Thủ 
Uấn. Khi sống với hiểu biết có một cái Ta như vậy thì 
xung đột sẽ xây ra. Mẹ nghĩ con là của Ta thì mẹ sẽ thương 
yêu, săn sóc, lo lắng cho con nhưng Ta sẽ điều khiến con, 
con phải nghe và làm theo Ta. Nhưng con cũng nghĩ mẹ là 
của Ta, Ta sẽ chăm sóc, thương yêu, phục vụ mẹ nhưng mẹ 
phải nghe Ta, mẹ phải làm theo Ta, Ta điều khiển mẹ. Và 
như vậy hai cái Ta đó điều khiển nhau và xung đột phải 
xây ra. Nguyên nhân của sự xung đôt trong một gia đình, 
trong một gia tộc, trong một đất nước,ftrong một tôn giáo, 
hay giữa các gia đình, giữa các gia tộc, giai cấp, quốc gia, 
tôn giáo chính do chấp vào cái Ta, cái Bản Ngã này. Cuộc 
sống của con người xoay quanh cái Ta đó, vinh danh cái 
Ta đó, phục vụ, bảo vệ cái Ta đó, và đặc biệt là tìm cầu 
hạnh phúc cho cái Ta ấy. Chính sự khao khát tìm cầu hạnh 


- 139- 


Ai sẽ giải thoát? 


phúc (hỷ lạc) chỗ này chỗ kia như Dục Lạc (gọi là Dục hỷ 
Dục lạc), như ở sự sông, sự Hiện Hữu (Gọi là Dục hỷ 
Hữu), như ở Niết bản (gọi là Dục hỷ Niết bàn)chính là 
Nguyên nhân phát sinh Khổ nên kinh nói: Năm Thủ Uẫn là 
khổ, Năm Thủ Uẫn là gánh nặng. 


1- Năm Uẫn vốn vô nøã, vậy chấp ngã như vậy từ 
đâu sanh? Đức Phật đã giảng điều này trong bài Kinh Pháp 
Môn Căn Bản, bản kinh số một của Trung Bộ Kinh. Nội 
dung của Kinh đề cập đến cái biết của bốn hạng người là: 
Phàm phu, Hữu học, A La Hán và Như Lai. Đối với cái 
biết của Phàm phu Đức Phật đã giới thiệu cái biết với rất 
nhiều đối tượng nhưng xây ra theo cùng một kiểu: kẻ Phàm 
phu tưởng tri địa đại là địa đại, do tưởng tri địa đại là địa 
đại, người ấy nghĩ đến địa đại, người ấy đối chiếu tự ngã 
với địa đại, người ây nghĩ địa đại là của ta, người ây nghĩ 
ta là địa đại, dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói rằng người 
ấy không liễu tri địa đại. Ý nghĩa của đoạn kinh này như 
sau: Sau khi thấy, nghe, cảm nhận đối tượng (tức biết đối 
tượng với cái biết Trực tiếp giác quan hay Nhận thức cảm 
tính) thì tư duy tìm hiểu đối tượng khởi lên (nghĩ đến địa 
đại). Tư duy tìm hiểu sẽ phát sinh cái biết Ý thức có nội 
dung: Ta biết đối tượng (đối chiếu tự ngã với địa đại) đây 
là Ngã kiến, đối tượng là của Ta, là Ta (địa đại là ta,là của 
ta) đây là Ngã sở kiến và có một nội dung nữa là Ta hơn, 
kém hay bằng đối tượng (đối chiếu tự ngã với địa đại)gọi 
là Ngã mạn tuỳ miên. Đây là cái biết Ý thức nhị nguyên có 
chủ thể biết là một cái Ta có nội dung mà Kinh thường đề 
cập là Ngã kiến, Ngã sở kiến, Ngã mạn tuỳ miên. Cái Ta 


- 140 - 


Ai sẽ giải thoát? 


này xuất hiện khi Tư duy về các đối tượng được thấy, 
nghe, cảm nhận. Hãy quán sát tỉ mi hơn về lộ trình này. 
Trước tiên hãy hiểu về Pháp trần. Mỗi một người phải có 
một "kho chứa” lượng thông tin về những cái đã biết trong 
quá khứ vì nếu lượng thông tin đó không được lưu lại thì 
không thể nhớ gì về quá khứ được. Ví như một người chưa 
từng học đi xe đạp, chưa có kinh nghiệm ởi xe đạp thì nếu 
bây giờ đã §0 tuổi nhưng vẫn khoẻ mạnh ngồi lên xe đạp 
không thể nào điều khiến đạp xe đi được. Nếu một người 
lúc nhỏ đã đi xe đạp thành thạo bỏ đi 60 năm không đạp 
xe, bây giờ nêu còn khoẻ mạnh người đó vẫn đạp xe đi như 
thường. Điều này chứng tỏ kinh nghiệm đi xe đạp phải 
được lưu giữ trong kho chứa không hề mất. Một đứa trẻ lúc 
mới đẻ không biết to nhỏ xanh vàng đỏ trắng mặn ngọt 
chua cay, chưa biết nói, chưa biết chữ...nó phải học hỏi và 
những thông tin đó được lưu vào kho chứa. Những thông 
tin trong kho chứa bao gồm những tri thức, kinh ngiệm, 
thói quen, tính cách, đam mê...đặc biệt là những hiểu biết 
không đúng sự thật về vô thường, vô ngã, không đúng sự 
thật về Khổ Tập Diệt Đạo gọi là Vô Minh, những tư tưởng 
ta, của ta như thân này, tâm này, mắt tai mũi lưỡi thân ý 
này là của ta, là ta, nhà của ta, xe của ta, quê hương ta, đất 
nước ta, quả đất ta... Lượng thông tin này gọi là Pháp trần 
là đối tượng của Ý căn được lưu giữ trong một kho chứa 
tương tự như Ổ cứng máy vi tính. Những gì được thấy 
nghe, cảm nhận, nhận thức đều được lưu vào kho chứa. 


Khi sáu căn tiêp xúc sáu trân phát sinh sáu loại cảm 
giác (cảm thọ) và sáu cái biết trực tiệp, biệt như thật sáu 


¿dÌ 4Ï + 


Ai sẽ giải thoát? 


cảm thọ ấy. Đó là nhãn thức (thấy), nhĩ thức (nghe), tỉ 
thức, thiệt thức, thân thức,tưởng thức (cảm nhận) là cái biết 
không tri thức, khái niệm, không phân biệt đối đãi, không 
ngôn từ chế định. Cái biết này giống như một đứa trẻ mới 
đẻ tức thì nó vẫn thấy nghe, cảm nhận đối tượng nhưng 
không biết đó là cái gì nên sau đó tư duy khởi lên để tìm 
hiểu đối tượng. Tư duy là hành vi phân tích, so sánh, đối 
chiếu lượng thông tin do cái biết trực tiếp cung cấp với 
lượng thông tin trong kho chứa và sẽ phát sinh kết luận cái 
đó là cái gì, chính cái biết đó là Ý thức. Nhưng vì lượng 
thông tin trong kho chứa quá lớn không thê nào đối chiếu 
với tất cả được nên sẽ có một hành vi dò tìm, tìm kiếm 
lượng thông tin cần thiết cho tư duy. Hành vi đó theo từ 
Hán Việt là Niệm tương tự như trên mạng, lượng thông tin 
không lỗ được lưu gIỮ, trong các máy chủ khi một người 
cần tìm một thông tin ấn Tìm kiếm thì công cụ dò tìm sẽ 
làm việc và máy sẽ cung cấp thông tin đó. Lộ trình được 
diễn tả băng sơ đồ: 


Xúc —> Thọ (Cảm giác) -- Tưởng —> Niệm —> Tư 
Duy —› Ý Thức. 


Trong sơ đồ này Thọ là sáu cảm giác và Tưởng là 
sáu cái biết trực tiếp, biết như thật các cảm thọ đó. Ví như 
mắt tiếp xúc với Sắc trần (ti vi) phát sinh cảm giác hình 
ảnh và nhãn thức, nhãn thức thấy hình ảnh nhưng không 
biết đó là cái gì, Niệm sẽ kích hoạt các loại hình ảnh được 
lưu trong kho chứa, nếu trước đây đã từng thấy và biết hình 
ảnh tương tự, thì tư duy đối chiếu và kết luận, đây là cái ti 


s142- 


Ai sẽ giải thoát? 


vi. Nếu trước đó chưa từng thấy ti vi thì niệm và tư duy sẽ 
kêt luận không biết là cái gì 


Ý thức do Niệm và Tư duy mà phát sinh nên nội 
dung của nó phản ánh nội dung các thông tin trong kho 
chứa, là những hiểu biết được thu thập trong quá khứ. Nội 
dung của Ý thức có hai phần: phần chủ thể biết và phần đối 
tượng được biết nên gọi là Ý thức nhị nguyên. Chủ thê biết 
là một cái Ta bao gồm: Ta biết, của Ta, Ta hơn, kém hay 
bằng như ngôn ngữ Hán Việt là Ngã kiến, Ngã sở kiến, 
Ngã mạn tuỳ miên. Đối tượng được biết là thế giới trần 
cảnh bên ngoài (Sắc Thanh Hương VỊ Xúc Pháp trần) được 
xác định là dễ chịu, khó chịu hay trung tính (không dễ 
chịu, không khó chịu). Cả hai phần Chủ Thể và Đối Tượng 
đều sai sự thật vì các pháp là vô chủ, vô sở hữu nên không 
có cái Ta nào là chủ nhân, chủ sở hữu cái biết và đối tượng 
được biết là cảm thọ, là Tâm chứ không phải là Cảnh. Vậy 
cái biết Ý thức nhị nguyên sai sự thật, nó chính là Vô minh 
và trên lộ trình tâm này Vô minh đã xuất hiện còn lượng 
thông tin Vô minh trong kho chứa chỉ là nhân cho Vô minh 
hiện khởi ở đây. 


Cái Ta xuất hiện trong cái biết Ý thức là do Niệm và 
Tư Duy nghĩa là Niệm kích hoạt các thông tin Vô minh, 
Ta, của Ta như mắt thấy sắc trần, tai nghe thanh trần, mũi 
ngửi hương trần... mắt của Ta,tai của Ta... và Tư duy đối 
chiếu với những thông tin đó làm phát sinh Ý thức nhị 
nguyên có Ta biết, có của Ta, có Ta hơn kém bằng. Ý thức 
nhị nguyên này lại được lưu vào kho chứa và nó lại làm 
nhân cho Niệm và Tư duy ở các lộ trình tâm sau. Vì vậy 


`... 


Ai sẽ giải thoát? 


Niệm này là Tà Niệm, Tư Duy này là Tà Tư Duy và Ý thức 
nhị nguyên này là Tà Trị Kiên, 


Xúc — Thọ (Cảm giác) —> Tưởng —> Tà Niệm —> 
Tà Tư Duy — Tà Tri Kiến (Ý thức). Khi cái biết Ý thức 
nhi nguyên đã khởi lên như vậy sẽ phát sinh Thái độ và 
Phản ứng với đối tượng và sầu bi khổ ưu não sẽ khởi lên. 
Đây chính là lộ trình tâm Bát Tà Đạo. Cái Ta không có 
thực, nó do Tà Niệm, Tà Tư Duy tạo ra, nó là lông rùa 
sừng thỏ. Ví như có người chồng đang chửi mắng đánh đập 
vợ con ngay trong ngôi nhà của mình thì tại thời điểm đó 
Niệm chỉ kích hoạt thông tin Thân Tâm này là Ta còn vợ 
con, tài sản không phải là Ta nên Ý thức cũng biết như vậy 
mới phát sinh hành vi đánh đập chửi rủa vợ con, anh ta sẽ 
không tự tay tát vào mặt mình vì đó là Ta. Xong đó anh ta 
đi ra đường và nếu có ai đó xúc phạm vợ con hoặc tài sản 
của anh ta thì anh ta sẽ phản ứng rất quyết liệt bởi lúc đó 
Niệm sẽ kích hoạt thông tin vợ con tài sản là của Ta và Ý 
thức biết như vậy nên phản ứng không phải như ở trong 
nhà. Tối hôm đó anh ta xem một trận đấu chung kết bóng 
đá giữa Việt nam và Thái lan nếu Việt nam thắng, anh ta 
reo mừng hớn hở, bia rượu tơi bời và giả sử có gặp người 
mà anh ta to tiếng lúc chiều thì anh ta vẫn vui vẻ mời rượi 
bia bởi bây giờ Niệm kích hoat thông tin là từ Ải Nam 
quan tới mũi Cả mâu đều là của Ta. Cũng chính anh ta khi 
bay vào tàu vũ trụ, khi nhìn về quả đất thì tất cả quả đất 
này là Ta không còn phân biệt Việt nam hay Thái lan nữa. 
Một cái Ta thật sự vô lối như vậy chỉ là do Tà Niệm, Tà Tư 
Duy tạo ra mà thôi. 


-144 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Nhiều người cho rằng tu là sửa đôi tâm này, thay đôi 
tâm này, làm chủ tâm này vì họ coi tâm như một thực thể 
mà không biết tâm là các lộ trình sinh diệt. Bản chất các lộ 
trình ấy Vô ngã nghĩa là không có Thượng đề, Đại ngã,một 
cái Ta nào hay bất cứ một ai có thể làm chủ, có thê thay 
đối được nó, hễ lộ trình tâm Bát Tà Đạo khởi lên thì lập tức 
xuất hiện Cái Bản Ngã ảo tưởng. Nếu tu hành với tâm của 
Phàm phu với cái biết nhị nguyên này thì cho dù cố gắng 
gò ép, dùng một kỷ luật sắt đá để đàn áp bắt buộc nó bố 
thí, trì giới, tham thiền, làm việc từ thiện để trở thành 
người thánh thiện, một người hoàn hảo, một bậc thánh 
trước mặt người khác thì cũng đang tu để trở thành, trở 
thành một Bản ngã cao siêu, vĩ đại hơn, một Đại ngã. Bản 
chất tâm Bát Tà Đạo là chấp ngã nên càng thông thái bao 
nhiêu, càng thành tựu bao nhiêu, càng nổi tiếng bao nhiêu 
thì những thông tin ấy khi được lưu vào kho chứa là chất 
liệu cho Tà Niệm Tà Tư Duy vẽ ra một Bản ngã vĩ đại. 
Một người có Văn Tuệ và Tư Tuệ sâu sắc, đầy đủ về 
Duyên khởi, về vô thường, vô ngã, về Khổ Tập Diệt Đạo 
nhưng không thực hành, lộ trình tâm vẫn là Bát Tà Đạo thì 
cũng Ngã mạn hơn người. 


2- Con đường chấm dứt chấp ngã: không phải tu 
là sửa đôi BTĐ mà là đoạn diệt BTĐ, nghĩa là khi Tà Niệm 
diệt thì Tà Tư Duy diệt, lúc đó Tà Tri Kiến diệt, lúc đó 
chấp ngã diệt và cái Ta ảo tưởng diệt, Tham sân sĩ diệt và 
toàn khối đau khổ diệt. Muốn BTĐ diệt (Diệt với ý nghĩa 
không khởi lên) thì Bát Chánh Đạo phải khởi lên. Vậy 
BCPĐ khởi lên như thế nào?. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần 


-145- 


Ai sẽ giải thoát? 


xây ra lộ trình: Xúc — Thọ (Cảm giác) — Tưởng —› đến 
đây Niệm sẽ khởi lên, nếu Niệm là Tà Niệm thì toàn bộ 
BTĐ sẽ tự động khởi lên theo nguyên lý duyên khởi, nếu 
Niệm là Chánh Niệm thì toàn bộ BCĐ sẽ tự động khởi lên 
theo nguyên lý duyên khởi. BCĐ sẽ khởi lên như sau: 


Xúc —› Thọ — Tưởng —›> Chánh Niệm —› Chánh 
Tinh Tấn —› Chánh Định — (Tỉnh Giác) — Chánh Tư Duy 
— Chánh Kiến — Như Lý Tác Ý —> Chánh ngữ Chánh 
nghiệp Chánh mạng. 


a- Khi một Hành giả toạ thiền với Niệm Thân hay 
Niệm Thọ: Mỗi một cảm giác khởi lên với cái biết trực 
tiếp thì Chánh Niệm (nhớ đến chú tâm quán sát các cảm 
giác nơi thân đối với Niệm Thân, nhớ đến chú tâm quán sát 
các cảm giác đối với Niệm Thọ) khởi lên sẽ phát sinh 
Chánh Tinh Tấn. Chánh Tinh Tấn sẽ phát sinh sự chú tâm 
quán sát các đối tượng (gọi là Chánh Định). Nhờ có sự chú 
tâm như vậy nên lộ trình tâm kết thúc tại đó, nhưng sự chú 
tâm đó cũng là duyên cho lộ trình tâm sau y như vậy trên 
cùng đối tượng phát sinh. Diễn tiến tiếp tục như vậy cho 
đến khi có một Xúc khác phát sinh thì lộ trình tâm trên đối 
tượng đó kết thúc và lộ trình tâm tương tự sẽ khởi lên nơi 
đối tượng mới. Lộ trình như vậy được diễn tả như sau: 


Xúc —> Thọ (Cảm giác) —> Tưởng —> Chánh Niệm 
—> Chánh Tình Tân —> Chánh Định —› (Tỉnh Giác) 


Nhờ sự chú tâm nên nhiêu lộ trình tâm "nháy đi 
nháy lại trên cùng đôi tượng nên cảm thọ và cái biệt trực 


- 146 - 


Ai sẽ giải thoát? 


tiếp được "kéo dài”ra nên Hành giả kinh nghiệm được cái 
biết trực tiếp một cách minh bạch. Cái biết trực tiếp giác 
quan hay là nhận thức cảm tính này bây giờ có một tên gọi 
khác là Tỉnh Giác. Đa phân lộ trình tâm lúc toạ thiền với 
Niệm Thân và Niệm Thọ là như vậy nên lúc này chỉ có cái 
biết duy nhất là Tỉnh Giác, cái biết không tri thức khái 
niệm, không phân biệt đối đãi, không ngôn ngữ chế định 
nên Hành Giả kinh nghiệm được lúc đó không tôn tại một 
cái Ta nào hết, không có Ngã kiến, không có Ngã sở kiến, 
không có Ngã mạn tuỳ miên. 


b- Khi Hành Giả Niệm Tâm và Niệm Pháp: 


Sau khi thấy nghe, cảm nhận đối tượng, Chánh 
Niệm khởi lên (nhớ đến chú tâm quán sát tâm nơi tâm hoặc 
nhớ đến quán sát pháp nơi pháp) thì sẽ phát sinh Chánh 
Tinh Tân và CTT sẽ làm phát sinh Chánh Định và do vậy 
sẽ biết đối tượng với cái biết Tỉnh Giác sau đó Chánh Tư 
Duy khởi lên. Nhưng bây giờ kho chứa của một Hành giả 
có Văn tuệ và Tư tuệ đã lưu thông tin Minh, tức hiểu biết 
như thật về Duyên khởi, về Vô thường, Vô ngã, về Khổ 
Tập Diệt Đạo nên Chánh Niệm sẽ kích hoạt Minh chứ 
không kích hoạt Vô Minh, nên Chánh Tư Duy sẽ phân tích 
so sánh đối chiếu thông tin về đối tượng được Tỉnh giác 
cung cấp với Minh nên phát sinh cái biết Ý thức đúng như 
thật gọi là Chánh Kiến không còn Ta, của Ta, Ta hơn, kém, 
băng nữa. Phải quán sát thật kỹ để thấy Niệm kích hoạt 
thông tin gì thì nội dung của Ý thức thể hiện nội dung đó. 
Ví dụ như một người Mỹ da trắng không ăn thịt chó thì 
trong kho chứa của họ có thông tin: ăn thịt chó là hạ liệt, là 


-óÏ/4f72 


Ai sẽ giải thoát? 


đê tiện, là ghê tởm. Khi người đó đi du lịch khám phá ẩm 
thực Việt nam, có người chơi khăm nên dẫn anh ta vào một 
cửa hàng thịt chó nguy trang rất kỹ lưỡng và mời anh ăn 
món ăn đặc sản. Vì háo hức khám phá món ăn Việt nên 
anh ta ăn món thịt chó xong khen ngon đáo đề. Lúc đó mở 
hết ngụy trang đề cho anh biết là vừa ăn thịt chó thì anh ta 
ghê tởm và có thể nôn oe ra tại chỗ. Điều này cho thấy như 
sau: lúc đầu cảm nhận cảm giác vị xong, Niệm sẽ kích hoạt 
các thông tin ngon dở trong kho chứa và Tư duy so sánh 
đối chiếu sẽ đưa đến Ý thức món ăn rất ngon, lúc sau khi 
tưởng lại và cảm nhận cái cảm giác vị đó thì Tư duy sẽ đối 
chiếu với thông tin được Niệm kích hoạt lần sau là ăn thịt 
chó là hạ liệt là đê tiện...Cũng y như vậy nếu Tà Niệm kích 
hoạt Vô Minh sẽ phát sinh Tà Tư Duy, sẽ phát sinh Tà Tri 
Kiến và sẽ có Ngã kiến, Ngã sở kiến, Ngã mạn tuỳ miên. 
Nếu Chánh Niệm kích hoạt Minh sẽ phát sinh Chánh Tư 
Duy, sẽ phát sinh Chánh Kiến không có Ngã kiến,không có 
Ngã sở kiến, không có Ngã mạn tuỳ miên. Lộ trình khởi 
lên như sau: 


Xúc —› Thọ — Tưởng —› Chánh Niệm —› Chánh 
Tình Tân — Chánh Định — (Tỉnh Giác) — Chánh Tư Duy 
—> Chánh Kiên. 


Như vậy trên Bát Chánh Đạo, nhận thức cảm tính là 
cái biết Tỉnh Giác và nhận thức lý tính là Ý thức Chánh 
Kiến đều không có Ngã kiến, ngã sở kiến, Ngã mạn tuỳ 
miên tức không có sự Chấp Ngã. 


x4, 


Ai sẽ giải thoát? 


Vậy con đường chấm dứt chấp ngã là Bát Chánh 
Đạo cũng là con đường chấm dứt Khổ. Đề cho BCĐ khởi 
lên thì chỉ cần làm cho Chánh Niệm khởi lên nên các bài 
Kinh nói đến sự thực hành như Tứ Niệm Xứ, Niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra và Thân Hành Niệm đều là sự thực hành 
Chánh Niệm. Nhưng Chánh Niệm cũng vô ngã không ai 
điều khiến được, vậy phải làm cách nào? Khi lượng thông 
tin do cái biết trực tiếp giác quan được truyền đẫn về các tế 
bào thần kinh não bộ sẽ xẩy ra sự tương tác (Xúc) giữa nó 
với lượng thông tin Pháp trần (được lưu trong câu trúc 
ADN của các tế bào trong đó có tế bảo thần kinh não bộ) 
và do tương tác đó mà phát sinh Niệm. Nếu Vô Minh nỗi 
trội hơn Minh thì Niệm đó là Tà Niệm, nếu Minh nỗi trội 
hơn Vô Minh thì niệm đó là Chánh Niệm. Vậy duyên cho 
Chánh Niệm khởi lên là làm cho thông tin Minh nổi trội 
hơn Vô Minh bằng giữ giới, băng trau dồi Văn Tuệ và Tư 
Tuệ. 


Bát Chánh Đạo là con đường độc nhất chấm dứt 
chấp Ngã, chấm dứt Khô không có một con đường thứ hai 
nảo hết. Trong Kinh Kim Cương của Phật Giáo phát triển 
cũng bàn luận về Vô Tướng và Hữu Tướng. Kinh đó khẳng 
định: Bồ tát mà còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng 
sanh, tướng thọ giả thì không phải là Bồ tát. Ly tất cả 
tướng (đó) là Chư Phật tức không có tướng ngã, tướng 
nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Với lời văn này rất 
khó hiểu trọn vẹn ý nghĩa, nhưng có thể hiểu ý nghĩa đoạn 
văn trên như sau. Nếu thấy (biết) mà còn có tướng ngã, 
tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì cái thấy 


- 149 - 


Ai sẽ giải thoát? 


(biết) đó là hư vọng, đó chính là thấy biết hữu tướng. Thấy 
biết của Chư Phật ly tất cả tướng, tức không có tướng ngã, 
nhân, chúng sanh, thọ giả gọi là thấy biết vô tướng. Thấy 
biết Hữu tướng là gì và tại sao nó là hư vọng? Đó chính là 
Ý thức nhị nguyên trong lộ trình tâm Bát Tà Đạo, ví như: 
Ta thấy ngôi nhà của Ta, ngôi nhà hình chóp rất to, màu 
vàng, rất đẹp. Cái thấy này là hữu tướng, tức đối tượng 
được thấy có tướng: chóp, to, vàng, đẹp. Các tướng này là 
thuộc tính của ngôi nhà và nó là vật chất, là tướng trạng 
của ngôi nhà. Các tướng này thường trú nơi ngôi nhà, là 
của ngôi nhà. (thấy như vậy gọi là Thường kiến và Ngã 
kiến). Sự thực các tướng ấy không phải của đối tượng được 
thấy mà đó là các Khái Niệm thuộc tâm thức áp đặt cho cái 
được thấy. Khi mới đẻ ra đứa trẻ vẫn thấy hình ảnh đó 
nhưng trong cái thấy trực tiếp đó không có khái niệm: 
chóp, to, vàng, đẹp và đó là cái thấy như thật về đối tượng 
được thấy. Các khái niệm chóp, to, vàng, đẹp là các khái 
niệm được học hỏi, được lưu vào kho chứa, nó là tâm 
nhưng bị áp đặt cho hình ảnh được thấy và được chấp thủ 
là Cảnh, thường trú trong Cảnh, là của Cảnh.Với cái biết 
nhị nguyên như vậy thì sẽ chấp thủ cái được thấy là 
Cảnh,là Sắc pháp nên chấp thủ Sắc pháp đó là Ta (Đó là 
thấy tướng Ngã), chấp thủ Sắc pháp đó là Người khác (đó 
là thấy tướng Nhân) chấp thủ các Sắc pháp đó là Chúng 
Sanh (đó là thấy tướng Chúng Sanh) chấp thủ Sắc pháp và 
Danh pháp đó là Thọ Giả (Đó là thấy tướng Thọ Giả). Đây 
là cái biết có Tướng (tướng Ngã, tướng Nhân, tướng 
Chúng Sanh, tướng Thọ Giả) là Tà Tri Kiến trên lộ trình 
tâm Bát Tà Đạo, là hư vọng. Trên lộ trình tâm Bát Chánh 


- 150 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Đạo, Chánh Kiến khởi lên là cái biết Ý thức đúng như thật 
không có Ta, của Ta, Ta hơn, kém, bằng, biết các đối 
tượng đó là các cảm thọ,là Tâm,nó Vô thường, Vô ngã, nó 
được ly tham. Cái biết Chánh Kiến này được gọi là Vô 
Tướng bởi nội dung của cái biết này là các đối tượng được 
thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là Tâm 
nên không có tướng, không còn chấp thủ các đối tượng đó 
là Cảnh, nên không còn tướng Ngã, tướng Nhân, tướng 
Chúng sanh, tướng Thọ giả. An trú cái biết Vô Tướng là an 
trú Vô Tướng Giải Thoát hay Tuệ Giải Thoát. Nếu rời sự 
thực hành Bát Chánh Đạo, rời lời dạy "nguyên chất”?của 
Phật, tìm kiếm một phương pháp khác để chấm dứt chấp 
ngã thì cũng chỉ là Bát Tà Đạo và nó chỉ bành trướng ngã 
chấp mà thôi. 


- I51- 


Ai sẽ giải thoát? 


NĂNG KIÊN VÀ SỞ KIÊN 


Năng kiến và sở kiến hay nói tắt là Năng và Sở là 
những thuật ngữ Phật học bằng tiếng Hán nhưng nếu hiểu 
theo tiếng Việt thì Năng kiến là Cái biết và Sở kiến là Cái 
bị biết hay Đối tượng của Cái biết 


A— Cái biết không phải chỉ có một loại mà nó có 
hai loại: Cái biết trực tiếp giác quan và cái biết Ý thức mà 
trong Tâm lý học gọi là Nhận thức cảm tính và Nhận thức 
lý tính. Trong Cái biết trực tiếp giác quan lại có sáu cái 
tương ứng với các giác quan: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, 
Thiệt thức, Thân thức và Tưởng thức gọi là nhóm Tưởng 
hay Tưởng uấn. 


1- Cái biết trực tiếp giác quan phát sinh do sáu căn 
tiếp xúc với sáu trần (duyên). Mắt duyên Sắc trần phát sinh 
Nhãn thức, Tai duyên Thanh trần phát sinh Nhĩ thức, Mũi 
duyên Hương trần phát sinh Tĩ thức, Lưỡi duyên Vị trần 
phát sinh Thiệt thức, Thân duyên Xúc trần phát sinh Thân 
thức, Ý duyên pháp trần phát sinh Tưởng thức. Một cách 
khác gọi cái biết trực tiếp này là Thấy (nhãn thức), Nghe 
(nhĩ thức), Cảm nhận (tỉ thức, thiệt thức, thân thức, tưởng 
thức). Một cách nói khác là Tưởng tri đối tượng (cái biết 
Tưởng)như trong Một số Kinh định nghĩa Tưởng là nhận 
biết đối tượng tức cũng đồng nghĩa với thấy nghe cảm 
nhận đối tượng. 


- 152- 


Ai sẽ giải thoát? 


Đây là cái biết như thực đối tượng ở cấp độ cảm 
tính, một cái biết không tri thức khái niệm, không phân 
biệt đối đãi, không ngôn từ chế định, không do học hỏi mà 
có mà người hay súc vật đều có. Trong cái biết trực tiếp 
giác quan này không có khái niệm to nhỏ, vuông tròn, đài 
ngăn,xanh vàng đỏ trắng, mặn ngọt chua cay, cứng mên 
thô mịn... không có khái nệm mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc 
thanh hương vị xúc pháp,không có khái niệm nhãn giới 
cho đến ý thức giới, không có khái niệm vô minh cũng như 
hết vô minh, không có khái niệm khổ tập diệt đạo.. 
Có thể hình dung ra nó là cái Thấy, Nghe, Cảm nhận của 
một đứa trẻ mới đẻ ra tức thì, nó vẫn Thấy Nghe, Cảm 
nhận các đối tượng nhưng không có biết đó là cái gì. Đây 
chính là Nhận thức cảm tính hay Cái biết trực tiếp giác 
quan thuần tuý vì khi đó chưa có cái biết Ý thức xen vào. 
Đối với Nhận thức cảm tính này Thánh hay Phàm đều như 
nhau. Đối với người Phàm nó được gọi là Cái biết trực 
tiếp, Nhận thức cảm tính hay Tưởng tri còn đối với bậc 
Thánh thì gọi là Tỉnh Giác, là Thăng tri hay Không tánh. 


2- Cái biết Ý thức hay Nhận thức lý tính phát sinh 
do Tư duy tìm hiểu, xác định đối tượng được thấy, nghe, 
cảm nhận là gì, đối tượng đó dễ chịu, khó chịu hay trung 
tính. Hành vi Tư duy là: phân tích, tổng hợp, so sánh, phán 
đoán, kết luận, trừu tượng, khái quát, nhưng hiểu một cách 
cơ bản là phân tích so sánh lượng thông tin của Cái biết 
trực tiếp với lượng thông tin về các đối tượng đã được biết 
trong quá khứ được lưu giữ trong "kho chứa”. Hành vi Tư 
duy xây ra được, phải do một hành vi là Niệm được hiểu 


- 153- 


Ai sẽ giải thoát? 


như một công cụ đò tìm thông tin cần thiết vì lượng thông 
tin trong kho chứa quá lớn không thể nảo đối chiếu với tất 
cả được. Ví như trên mạng, lượng thông tin không lồ được 
lưu trong các máy chủ, khi cân tìm thông tin gì, người đó 
ấn Tìm kiếm thì lập tức "công cụ dò tìm"sẽ tìm kiếm trong 
các máy chủ và cung cấp thông tin đó. Như vậy Niệm và 
Tư duy sẽ làm phát sinh hiểu biết về đối tượng và đó là Cái 
biết Ý thức. Cái biết trực tiếp xây ra nơi các giác quan bên 
ngoài còn Niệm, Tư duy, Ý thức phát sinh do Ý tiếp xúc 
với Pháp trần (tức lượng thông tin trong kho chứa). Nội 
dung của Ý thức phản ánh nội dung của các thông tin trong 
kho chứa, tức là những hiểu biết,kinh nghiệm, thói quen, 
xu hướng của người đó trong quá khứ đã được lưu trong 
kho chứa (còn được gọi là nghiệp) và như vậy Ý thức của 
người này khác với người kia, Thánh khác với Phàm, loài 
người khác loài vật, giữa các loài vật cũng hoàn toàn khác 
nhau. Sự khác nhau của Ý thức do hai nguyên nhân: 
Thứ nhất do lượng thông tin trong kho chứa phản ánh hiểu 
biết, kinh nghiệm, xu hướng... của con người trong quá 
khứ khác nhau nên Ý thức trong hiện tại sẽ khác nhau. Ví 
như một người ăn măm tôm khen ngon, người khác thì 
xem là ghê tởm bởi những thông tin này đã lưu trong kho 
chứa từ trước. Ba anh thanh niên cùng thấy một cô gái 
nhưng một người cho là đẹp, người thứ hai cho là xấu còn 
người thứ ba cho là không đẹp không xấu vì lượng thông 
tin về lĩnh vực đó trong kho chứa của ba người khác nhau. 
Thứ hai do Niệm kích hoạt loại thông tin nào thì Tư duy sẽ 
đối chiếu với thông tin đó mà phát sinh Ý thức sai khác. Ví 
như một người đang thân thiết với một người khác thì lúc 


-154- 


Ai sẽ giải thoát? 


đó Niệm chỉ kích hoạt - các thông tin tốt đẹp của người này 
(tuy trong kho chứa vẫn đầy đủ cả thông tin tốt đẹp cũng 
như xấu xa của người đó) nên Ý thức xem là người tốt 
nhưng khi giận dữ người đó thì Niệm chỉ kích hoạt những 
thông tin xấu xa nên Ý thức xem là người xấu. 


a- Cái biết Ý thức hay Nhận thúc lý tính của người 
Phàm: hiểu biết của con người là hiểu biết không đúng 
như thật các sự vật, hiện tượng (các pháp) trong đó có hiểu 
biết không đúng như thật về Khổ, Nguyên nhân Khô, về 
Khổ Diệt và Con đường đưa đến Khổ Diệt gọi là Vô minh, 
chấp thủ một cái Ta là chủ nhân, chủ sở hữu của Danh và 
Sắc nên có các tư tưởng: cái này là của Ta, là Ta. Những 
thông tin Vô Minh, Ta của Ta này được cài đặt trong kho 
chứa và là thông tin nỗi trội nhất trong kho chứa nên khi 
Niệm khởi lên bao giờ cũng kích hoạt thông tin Vô Minh, 
Ta của Ta trước nhất và Tư Duy sẽ đối chiếu với các thông 
tin đó nên nội dung của cái biết Ý thức xuất hiện một cái 
Ta chủ nhân, chủ thê biết, xuất hiện nội dung của Ta, Ta 
hơn, Ta kém, Ta bằng. Nội dung này Kinh thường đề cập 
là Ngã kiến, Ngã sở kiến, Ngã mạn tuỳ miên. Vậy Ý thức 
hay Nhận thức lý tính của kẻ Phàm chấp Ngã, không đúng 
sự thật nên gọi là Vô Minh, Vọng tưởng. Kẻ Phàm sống 
với: Ta thấy, Ta nghe,Ta cảm nhận, Ta nhận thức, Ta nói, 
Ta làm, Ta ăn,Ta tạo nghiệp,Ta đi, Ta đứng... Chính do 
Niệm và Tư duy đưa đến Ý thức Vô Minh, Vọng tưởng 
này nên Niệm này là Tà Niệm, Tư duy này là Tà Tư Duy 
và Ý thức này là Tà Tri Kiến. Lộ trình tâm đưa đến Ý thức 
Vô Minh này là Bát Tà Đạo và nó là Vọng Tâm. 


- 155- 


Ai sẽ giải thoát? 


b- Cái biết Ý thức hay Nhận thức lý tỉnh của vị 
Hữu học (đang học và tu Đạo): Đôi với vị Hữu học đã có 
Văn Tuệ nghĩa là nghe giảng hoặc nghiên cứu lời dạy của 
Đức Phật mà có hiểu biết đúng như thật về Lý Duyên 
Khởi, hiểu biết đúng như thật về Vô Thường, Vô Ngã, về 
Khổ Tập Diệt Đạo và các thông tin đó được lưu vào kho 
chứa gọi là Minh. Như vậy trong kho chứa của vị Hữu học 
có cả hai loại thông tin Vô minh và Minh. Nếu vị Hữu học 
tu tập Tứ Niệm Xứ thì Niệm sẽ kích hoạt Minh và Niệm 
như vậy gọi là Chánh Niệm, do đó Tư Duy sẽ đối chiếu với 
Minh chứ không đối chiếu với Vô Minh nên đưa đến Cái 
biết Ý thức đúng như thật gọi là Chánh Tri Kiến không còn 
Ngã kiến, Ngã sở kiến, Ngã mạn tuỳ miên. Như vậy khởi 
lên Chánh Tri Kiến của vị Hữu học là phải có Chánh 
Niệm, Chánh Tư Duy. Nếu vị đó ngưng thực hành Tứ 
Niệm Xứ, lúc đó Chánh Niệm không có mặt thì Tà Niệm 
khởi lên sẽ kích hoạt Vô Minh và Tà Tư Duy sẽ so sánh, 
đối chiếu với Vô Minh đưa đến Ý Thức là Tà Tri Kiến. 


c- Cái biết Ý thức hay Nhận thức lý tính của vị Vô 
học tức vị A La Hán: Đỗi với một vị A La Hán, Minh hay 
Trí Tuệ đã được tu tập, đã được làm cho viên mãn nên 
Minh đã xoá bỏ hoàn toàn Vô Minh trong kho chứa nên 
Niệm chỉ có một nội dung duy nhất là Minh nên luôn luôn 
là Chánh Niệm nên Ý Thức luôn luôn là Chánh Tri Kiến. 
Đây chính là Chân Tâm. 

Như vậy Năng Kiến của người Phàm và bậc Thánh 
có sự giống nhau:. Cái biết trực tiếp giác quan hay Tưởng 


(sự nhận biết đối tượng) Thánh Phàm đều như nhau nhưng 


- 156 - 


Ai sẽ giải thoát? 


cái biết đó của bậc Thánh có tên gọi khác là Tỉnh Giác hay 
Thắng tri hay Không tánh. Nhưng Năng Kiến của Phàm và 
Thánh có sự khác nhau ở cái biết Ý thức: Ý thức của người 
Phàm thì chấp Ngã, nghĩa là có Ngã kiến, Ngã sở kiến, 
Ngã mạn tuỳ miên. Ý thức của bậc Thánh không có chấp 
Ngã nên không có Ngã kiến, Ngã sở kiến, Ngã mạn tuỳ 
T1I€H. 


B- Cái bị biết hay cái được biết hay đối tượng 
của cái biết đều đồng một nghĩa và cũng là Sở Kiến: đối 
tượng của cái biết có ba loại gồm: đối tượng của Cái biết 
trực tiếp, đối tượng của Ý thức Tà Tri Kiến và đối tượng 
của Ý thức Chánh Tri Kiến. 

1- Đối tượng của Nhận thức cảm tính: Cái biết và 
Cái được biết đều phát sinh do sáu Căn tiếp xúc với sáu 


Trân cụ thê: 


- Nhãn xúc phát sinh: Cảm giác hình ảnh — Nhãn 


thức 
- Nhĩ xúc phát sinh: Cảm giác âm thanh —> Nhĩ thức 
- Tỉ xúc phát sinh: Cảm giác mùi —> Tỉ thức 
- Thiệt xúc phát sinh: Cảm giác vị —› Thiệt thức 
- Thân xúc phát sinh: Cảm giác xúc chạm —> Thân 
thức 


- 157- 


Ai sẽ giải thoát? 


- Ý xúc phát sinh: Cảm giác pháp trần — Tưởng 
thức 


Nếu viết gộp thành một công thức tổng quát sẽ là: 
Xúc —> Thọ (Cảm giác) — Tưởng. 


Ở đây Tưởng là sự nhận biết đối tượng và đối tượng 
được nhận biết chính là Thọ (Cảm giác). Irong kinh Mật 
Hoàn thuộc Trung Bộ Kinh có khăng định: Những gì có 
Thọ thời có Tưởng tức Thọ và Tưởng là hai quả đồng thời 
khi Căn Trần tiếp xúc. Cụ thê đối tượng của nhãn thức là 
Cảm giác hình ảnh tức Nhãn thức thấy Cảm giác hình ảnh 
chứ không phải Nhãn thức thấy Sắc trần. Đối tượng của 
nhĩ thức là Cảm giác âm thanh tức Nhĩ thức nghe Cảm giác 
âm thanh chứ không phải Nhĩ thức nghe Thanh trần. Đối 
tượng của TT thức là Cảm giác mùi tức Tỉ thức cảm nhận 
Cảm giác mùi chứ không phải Tỉ thức nhận biết Hương 
trần. Đối tượng của Thiệt thức là Cảm giác vị tức Thiệt 
thức nhận biết Cảm giác vị chứ không phải Thiệt thức biết 
Vị trần. Đối tượng của Thân thức là Cảm giác xúc chạm 
tức Thân thức nhận biết Cảm giác xúc chạm chứ không 
phải Thân thức biết Xúc trần. Đối tượng của Tưởng thức là 
Cảm giác pháp trần nghĩa là Tưởng thức nhận biết Cảm 
giác pháp trần chứ không phải biết Pháp trần. Quán sát sự 
thật để biết rõ đối tượng của nhận thức cảm tính,của cái 
biết trực tiếp giác quan hay Tưởng (sự nhận biết đối tượng) 
là các Cảm giác (hay Cảm thọ gọi tắt là Thọ) là Tâm chứ 
không phải là Cảnh (Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần). 
Quán sát sự thật này đề thấy hiểu biết của nhân loại là Tâm 


- 158- 


Ai sẽ giải thoát? 


biết Cảnh tức Nhãn thức thấy Sắc trần, Nhỉ thức nghe 
Thanh trần, Tỉ thức nhận biết Hương trằn,Thiệt thức nhận 
biết Vị trần, Thân thức nhận biết Xúc trần,Tưởng thức 
nhận biết Pháp trần là không đúng sự thật, là Vô minh. Vô 
minh căn bản hay Vô Minh gốc là không biết như thật về 
sáu xúc xứ nên trong Kinh Năm Ba thuộc Trung Bộ Kinh 
đức Phật đã khẳng định: Vô thượng tịch Tỉnh,tối thắng đạo 
được Như Lai chánh đẳng giác sau khi như thật Tuệ tri Sáu 
Xúc Xứ. 


2- Đối tượng của Nhận thức lý tỉnh hay Ý thức: là 
những hiệu biệt (nhận thức)vê các đôi tượng của Nhận 
thức cảm tính, xác định nó là cái gì, tính chât như thê nào... 


Những hiểu biết này được gọi là Pháp trần. Ở đây có 
một sự vi tế cần phải quán sát để thấy rõ. Năm Căn (Mắt 
Tai Mũi Lưỡi Thân) tiếp xúc Năm Trần phát sinh năm 
Cảm thọ và năm cái biết trực tiếp nhận biết năm Cảm thọ, 
rồi lượng thông tin đó được truyền dẫn vào các tế bào thần 
kinh não bộ. Tại đấy sẽ xây ra sự tiếp xúc (Xúc) giữa các 
lượng thông tin mà phát sinh Niệm, Tư Duy và sẽ phát sinh 
Ý thức. Ý thức là cái biết, biết các thông tin về đối tượng 
do Tư duy phát sinh ra,tức hiểu biết về đối tượng gọi là Ý 
thức biết Pháp trần. Đây là quá trình xử lý các thông tin từ 
năm giác quan từ bên ngoài vào, và quá trình này phát sinh 
Ý thức và Pháp trần. Ngoài năm Căn tiếp xúc Năm Trần 
thì bên trong, nội trong tế bào thần kinh não bộ xấy ra Ý 
tiếp xúc với Pháp trần, thực chất là Ý tiếp xúc với lượng 
thông tin Pháp trần được lưu trong ADN của tế bào thần 
kinh não bộ. Nội xúc này sẽ phát sinh Cảm giác pháp trần 


- 159- 


Ai sẽ giải thoát? 


và Tưởng thức (Cảm giác pháp trần là đối tượng nhận biết 
của Tưởng thức) và quá trình xử lý các thông tin này tiếp 
tục tương tự như lượng thông tin từ các giác quan bên 
ngoài đưa vào. Như vậy Ý tiếp xúc với Pháp phát sinh 
Cảm giác pháp trần và Tưởng thức cũng phát sinh Pháp 
trần và Ý thức. Các lộ trình này được diễn tả: 


Xúc — Thọ (Cảm giác) —› Tưởng —> Niệm — Tư 
duy — Y thức. 


Như vậy Niệm và Tư duy khởi lên là để tìm hiểu về 
Cảm giác hay Thọ nên nội dung của hiểu biết đó là về Thọ 
chứ không phải là về Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần, 
không phải là một thế giới khách quan bên ngoài. 


a- Sở kiến hay đối tượng nhận thức lý tính của 
người Phàm: Hiêu biết của người Phàm là cái biết của các 
Căn và cái được biết là Cảnh (cái biết Thiệt thức là của 
Lưỡi biết vị ngon dở của Thức ăn) nghĩa là Mắt thấy Sắc 
trần, Tai nghe Thanh trần, Mũi ngửi Hương trần, Lưỡi nếm 
Vị trần, Thân biết Xúc trần, vì vậy Sở kiến hay đối tượng 
của Nhận thức Lý tính là Thế giới. Điều này có nghĩa là 
con người chủ quan nhận thức về một Thế giới khách quan 
hay Thế giới khách quan được phản ánh trong Ý thức chủ 
quan của con người. Với Sở kiến này thì tất cả các sự vật 
hiện tượng mà thuật ngữ Phật học gọi là các Pháp đều 
thuộc về Thế giới khách quan tách biệt, đối lập với Chủ thê 
nhận thức. Đây gọi là Nhị Nguyên, Tâm và Cảnh hay Tâm 
và Vật. Tất cả các pháp như to nhỏ, vuông tròn, dài ngắn, 
xanh vàng đỏ trăng, cứng mền, thô mịn,mặn ngọt chua cay, 


- 160 - 


Ai sẽ giải thoát? 


đất nước gió lửa, không gian thời gian... đều là Thế giới 
khách quan. 


Từ Sở kiến này sẽ phát sinh hai quan điểm: Một là 
các Pháp là thường hằng, thường có, không tự nhiên sinh 
ra cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ biến đổi từ vật này 
thành vật khác, từ trạng thái này sang trạng thái khác. Hai 
là các Pháp là không có thật mà chỉ do một năng lực Tâm 
Linh tuyệt đối sáng tạo ra, các Pháp do Tâm tạo. Ví dụ: khi 
mắt tiếp xúc với cây mía phát sinh cảm giác hình ảnh và 
nhãn thức, sau khi nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh Ý 
thức khởi lên biết cây mía này ngọt. Với hiểu biết này ngọt 
là một pháp là Vật chất, ngọt thường trú trong cây mía, 
ngọt là của cây mía (ngọt Hữu Chủ). Khi cây mía bị ép ra 
nước mía thì ngọt lại thường trú trong nước mía, khi nước 
mía được nấu thành đường thì ngọt thường trú trong 
đường, đưa đường làm ra kẹo bánh thì ngọt thường trú 
trong kẹo bánh, khi nước mía lên men thành giấm thì ngọt 
không mắt đi mà nó biến đổi thành chua mà thôi... Như 
vậy ngọt không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi mà 
chỉ thay đôi từ vật này sang vật khác, từ trạng thái này sang 
trạng thái khác, nó không sinh không diệt và luôn luôn có 
chủ sở hữu nó. Đây gọi là Thường Kiến và Ngã Kiến (Hữu 
Chủ). Nhưng tại đây cũng có một số người quan sát sự 
thật, họ thấy nếu một người khoẻ mạnh khi lưỡi của họ tiếp 
xúc với cây mía thì cảm nhận vị ngọt nhưng khi người đó 
đau bệnh nhiều ngày thì cũng cây mía đó họ cảm nhận vị 
đăng. Sự thật này chứng tỏ ngọt không thường trú trong 
cây mía và những người đó phát sinh một quan điểm khác: 


- l6] - 


Ai sẽ giải thoát? 


ngọt ở nơi Tâm, ngọt do Tâm sinh. Từ nhận xét này mà họ 
trừu tượng và khái quát lên, trở thành một quan điểm Duy 
Tâm: các Pháp Duy Tâm tạo nghĩa là tất cả các sự vật hiện 
tượng do một Thượng để toàn năng, một Chân Tâm 
Thường Trụ, một Đại Ngã sáng tạo ra. Đây là Đoạn Kiến 
và Ngã Kiến. 


Với Sở kiến đối tượng được thấy,được nghe, được 
cảm nhận, được nhận thức là Cảnh thì Khổ Tập Diệt Đạo 
là Cảnh, thường hằng, thường trú nơi Cảnh và Hữu Chủ 
(Hữu Ngã) nghĩa là Khổ và Nguyên nhân Khổ là những 
hoàn cảnh khó chịu.tồi tệ. Sự chấm dứt Khổ là các hoàn 
cảnh dễ chịu, tốt đẹp. Con đường chấm dứt Khổ là thay đôi 
hoàn cảnh sống. Có một cái Ta là chủ nhân, chủ sở hữu của 
các pháp đó. 


Thường Kiến và Ngã Kiến hoặc Đoạn Kiến và Ngã 
Kiến là các hiểu biết không đúng sự thật về các Pháp, 
không liễu tri các Pháp gọi là Vô Minh. Lộ trình phát sinh 
Vô Minh diễn ra như sau: 


Vô Minh, Ta của ta, 
Trị thức, kinh nghiệm, 


thói quen 


Xúc —> Thọ — Tưởng — Tà Niệm —>› Tà Tư Duy —>› Tà 
Trị Kiên 


b- Sở kiến hay đối tượng nhận thức lý tính bậc 
Thánh: Bậc Thánh Tuệ trị Lý Duyên Khởi nên biết răng: 


- l62- 


Ai sẽ giải thoát? 


đối tượng của nhận thức cảm tính là các cảm giác nghĩa là 
nhãn thức thấy Cảm giác hình ảnh chứ không phải thấy Sắc 
trần, Nhĩ thức nghe Cảm giác âm thanh chứ không phải 
nghe Thanh trần, Tỉ thức nhận biết Cảm giác hương trần 
chứ không phải Hương trần, Thiệt thức nhận biết Cảm giác 
vị chứ không phải Vị trần, Thân thức nhận biết Cảm giác 
xúc chạm chứ không phải Xúc trần, Tưởng thức nhận biết 
Cảm giác pháp trần chứ không phải Pháp trần. Chính vì 
vậy mà Ý thức là sự nhận thức, sự hiểu biết về các Cảm 
giác hay các Cảm thọ chứ không phải là thế giới Sắc 
Thanh Hương Vị Xúc Pháp. Với Sở kiến như vậy thì tất cả 
pháp như to nhỏ, vuông tròn, dài ngắn, xanh vàng đỏ trắng, 
mặn ngọt chua cay, đất nước gió lửa, không gian thời 
gian... đều là Các Cảm thọ hoặc tính chất của Cảm thọ. 
Các Danh pháp khác như Niệm, Tư duy tìm hiểu đối 
tượng, Thái độ, Phản ứng với đối tượng cũng là đối với 
Thọ. Khi tư duy tìm hiểu đối tượng (Thọ) đưa đến cái biết 
Ý thức, là hiểu biết về Thọ sẽ có nhu cầu phân biệt Thọ 
này với Thọ kia, sẽ có nhu cầu truyền thông về các hiểu 
biết đó nên các ngôn từ đặt tên các Thọ và đặt tên các tính 
chất của Thọ phát sinh. Ví như để truyền thông và để phân 
biệt Cảm giác hình ảnh này với Cảm giác hình ảnh kia mà 
xuất hiện các ngôn từ khái niệm to nhỏ, vuông tròn, xanh 
vàng đỏ trắng... Các khái niệm không gian, thời gian phát 
sinh trong quá trình tư duy để phân biệt cảm thọ này với 
cảm thọ kia theo chiều không gian và thời gian. Tất cả 
những ngôn từ, khái niệm, tri thức, hiểu biết là về Thọ và 
các Danh pháp khác là về Tâm, chính những cái đó là Tâm 
chứ không phải là Thế giới sắc pháp hay thuộc tính của sắc 


- 163- 


Ai sẽ giải thoát? 


pháp. Vì hiểu biết của người Phàm là Vô minh không biết 
rõ sự thật nên áp đặt cho cái đó là Cảnh là Thế giới. Có con 
người chủ quan và Thế giới khách quan tiếp xúc (tương 
tác) với nhau mà phát sinh ra Thế giới cảm giác và những 
gì được thấy nghe cảm nhận, nhận thức là Thế giới cảm thọ 
chứ không phải là Thế giới khách quan. Khoa học ngày 
nay với những phương tiện đo đếm rất tỉnh xảo nên cũng 
phát hiện ra rằng: kết quả quan sát được không chỉ phụ 
thuộc đối tượng được quan sát mà còn phụ thuộc cả vào 
người quan sát. Như vậy khoa học đã phần nào tiễn đến 
sần sự thật tức kết quả quan sát được là về Cảm thọ chứ 
không phải về Thế giới. Với Sở kiến này thì các pháp là 
Tâm và nó Vô thường, Vô chủ (Vô ngã). Ví như ngọt và 
cây mía: Có cây mía là một nhân và lưỡi là nhân thứ hai 
nhưng chưa tiếp xúc với nhau thì chưa có cái ngọt nào cả. 
Khi Lưỡi tiếp xúc với Mía (đã được chẻ ra) thì phát sinh 
Cảm giác vị ngọt mà Thánh hay Phàm đều cảm nhận được. 
Đây mới là cái ngọt thực và nó là Cảm giác, là Tâm chứ 
không phải Vật. Xúc sinh cảm giác vị ngọt sinh, Xúc diệt 
cảm giác vị ngọt diệt. Vậy cảm giác vị ngọt Vô thường, 
cảm giác vị ngọt không thường trú, không thường hăng 
trong cây mía. Cảm giác vị ngọt cũng Vô chủ nghĩa là 
Lưỡi không là chủ nhân, chủ sở hữu, Mía cũng không là 
chủ nhân, chủ sở hữu của Cảm giác vị ngọt. Như vậy ngọt 
là Tâm và nó Vô thường, Vô chủ (Vô ngã). Phải lưu ý rằng 
vị ngọt là một từ ám chỉ một pháp là Cảm giác vị ngọt, là 
Tâm nhưng là do Căn Trần tiếp xúc phát sinh ra chứ không 
phải là do Tâm tuyệt đối nào tạo ra cả. 


- 164 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Với Sở kiến như vậy thì Khô Tập Đạo là Tâm chứ 
không phải Cảnh. Khổ, Nguyên nhân Khổ là các Danh 
pháp trên lộ trình Tâm Bát Tà Đạo, Con đường chấm dứt 
Khô là lộ trình Tâm Bát Chánh Đạo và những pháp này 
đêu Vô thường, Vô ngã. Riêng Khổ Diệt hay Niết bàn là sự 
vắng mặt của cả Danh và Sắc, sự trống không cả Tâm và 
Cảnh chỉ có Chánh Kiến trên Bát Chánh Đạo tuệ tr1 được, 
và điều này nói lên sự kiện chứng ngộ Niết bàn chỉ xây ra 
trên lộ trình Tâm Bát Chánh Đạo. Lộ trình này xây ra như 
sau: 


Xúc —> Thọ — Tưởng —> Chánh Niệm —> Chánh Tĩnh Tấn —› Chánh 
Định —› (Tỉnh Giác) —› Chánh Tư Duy —> Chánh Tri Kiến. 


ụ 


Minh, 
Tri thức, kinh nghiệm, 


Vô minh, Ta của Ta 


C- Kết luận: Năng kiến của người Phàm có Ngã 
kiến, Ngã sở kiến, Ngã mạn tuỳ miên và Sở kiến là về Thế 
giới Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần nên người Phàm 
chấp thủ về Bản ngã và Thế giới với 62 luận chấp mà Kinh 
Phạm Võng (Bản kinh đầu tiên của Trường Bộ Kinh) đã 
liệt kê. Thế giới là thường hay vô thường, hay một phân là 
thường,phần còn lại là vô thường, thế giới là hữu biên hay 
vô biên, thế giới là có thật hay không có thật, thế giới chỉ là 
vật chất hay thế giới chỉ là tinh thần, thế giới (vũ trụ) là trời 
tròn đất vuông, hay thế giới là Cửu Sơn Bát Hải có một 


- 165- 


Ai sẽ giải thoát? 


trục là núi Tu Di ở giữa, hay thế giới là tam thiên đại thiên, 
thế gIỚI có bao nhiêu tầng trời, bao nhiêu tầng địa ngục, 
hay thế giới phát sinh từ vụ nổ lớn Big Bang... Tất cả 
những quan điểm ấy là sự duy diễn từ các luận chấp mà 
kinh Phạm Võng đã liệt kê: Thường trú luận, một phần 
thường trú luận một phần vô thường luận, hữu biên hoặc 
vô biên luận, ngụy biện luận, vô nhân luận hoặc đoạn diệt 
luận. Với Sở kiến đó họ cho rằng chúng sinh biết Thế giới 
với cái biết hữu hạn còn Chư Phật thì biết Thế giới với cái 
biết vô hạn. Ngài biết Thế giới theo không gian là toàn thể 
tam thiên đại thiên thế giới, theo thời gian là từ vô thuỷ đến 
vô chung, Ngài thấu triệt mọi cảnh giới, mọi tầng trời, 
Thấy Biết của Ngài luôn luôn hiện hữu khi đi đứng nằm 
ngồi cả khi thức cũng như khi ngủ. Những hiểu biết như 
vậy không đúng sự thật, nó là Tà Kiến, là Thường Kiến 
hoặc Đoạn Kiến và Ngã Kiến. Trong Kinh Phạm Võng 
Ngài đã khẳng định: Những chủ trương ấy là kinh nghiệm 
(hiểu biết) cá nhân là sự không thấy không biết các cảm 
thọ của các Sa môn, Bà la môn, là sự kích thích,dao động, 
xuyên tạc sự thật của những vị bị tham ái chi phối. Ngài 
khăng định: Những sở kiến ấy, những chấp trước như vậy, 
sẽ đưa đến các cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mạng như vậy. Như Lai Tuệ tri như vậy và Ngài Tuệ tr 
hơn thế nữa và Ngài không chấp trước Sở tri ấy, nội tâm 
được tịch tịnh. Ngài Như Thật Tuệ Tri sự tập khởi, sự đoạn 
diệt của các Thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly 
của chúng. Nhờ Tuệ tri như vậy, này các Tỷ kheo, Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Như vậy 
Như Lai giác ngộ là giác ngộ các Cảm Thọ chứ không phải 


- ló6 - 


Ai sẽ giải thoát? 


là giác ngộ về Thế Giới, không phải là giác ngộ Thế giới là 
thế này hay như thế kia. Và như vậy Sở kiến của Như Lai 
là về Thọ chứ không phải là Thế Giới Sắc Thanh Hương 
Vị Xúc Pháp trần. 


Sở kiến như vậy đưa đến sự hiểu biết như thật về 
Khổ Tập Diệt Đạo, đưa đến sự Giác Ngộ Tứ Thánh Đế. 
Cũng trong kinh Phạm Võng Ngài khăng định rằng: Các Sa 
môn, Bà la môn luận bàn về quá: khứ tối sơ,luận bàn về 
tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ 
vào quá khứ tối sơ và tương lai đề xướng nhiều sở kiến sai 
khác với 62 luận chấp. Tất cả những vị có chủ trương như 
trên là do sự xúc chạm (Xúc) của sáu xúc xứ. Do duyên 
Xúc mà Thọ phát khởi, Do duyên với các Cảm thọ mà 
Tham ái phát khởi, do duyên tham ái mà thủ phát khởi, do 
duyên thủ mà hữu phát khởi, do duyên hữu sanh phát khởi, 
do duyên sanh mà già chết sầu bi khổ ưu não phát khởi. 
Này các Tỷ kheo, khi Tỷ kheo như thật biết sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của sáu 
chỗ xúc xứ, vị ấy sẽ có sự hiểu biết vượt ra ngoài những 
điều trên. 


- lỐ7 - 


Ai sẽ giải thoát? 


KINH PHẠM VÕNG VÀ SỰ GIÁC NGỘ 
CỦA ĐỨC PHẬT 


Kinh Phạm võng là bản kinh đầu tiên thuộc Trường 
Bô kinh, một bộ kinh gồm những bản kinh dài mà như cố 
Hoà thượng Minh Châu đã nhận xét là dùng đối ngoại với 
Bà la môn giáo và các ngoại đạo khác. Đây là bản kinh 
được xếp số 1 của Trường Bộ, là bản kinh đặc biệt và quan 
trọng nhất của Trường Bộ, giống như bản kinh Pháp Môn 
Căn Bản được xêp sô l của Trung Bộ là bản kinh đặc biệt 
và quan trọng nhất của Trung Bộ kinh. Kinh Phạm võng có 
một cấu trúc đặc biệt nhằm làm sáng tỏ sự giác ngộ của 
Đức Phật, là bản tuyên ngôn về sự giác ngộ của Đức Phật. 
Có ba chủ đề được đề cập trong Kinh: 


- Một là Đức Phật giác ngộ không phải là giác ngộ 
về Giới Luật. 


- Hai là Đức Phật giác ngộ không phải là giác ngộ 
vê Bản Ngã và Thê Giới. 


- Ba là Đức Phật giác ngộ là giác ngộ về các Cảm 
thọ. 


1- Sự Giác ngộ của Đức Phật không phải là giác 
ngộ về giới luật: Phần đầu của bản kinh mô tả về Tiểu 
giới, Trung giớI,Đại giới mà Đức Phật đã thành tựu không 
ai có thể sánh bằng. Sau mỗi tiêu tiết thuộc Tiểu giới,Trung 
giới, Đại giới Ngài đều nhắc đi, nhắc lại rằng những ai tán 


- ló8- 


Ai sẽ giải thoát? 


thán Như Lai về những điều đó là kẻ phàm phu tán thán 
Như Lai. Và Ngài luôn luôn khẳng định: Này các Tỷ kheo, 
đấy là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc 
giới luật mà kẻ phàm phu dùng để tán thán Như Lai. Và 
Ngài nói tiếp: Này các Tỷ kheo, lại có những pháp khác, 
sâu kín, khó thấy,khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu,vượt ngoài 
tầm của lý luận suông, tế nhị chỉ những người trí mới nhận 
hiểu. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và 
tuyên thuyết. Và chính những pháp ấy những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


Như vậy chính tại phần đầu của bản kinh Đức Phật 
đã khăng định sự giác ngộ không phải là giác ngộ Giới 
Luật. Đối với người trí thì giới luật là điều nhỏ nhặt không 
quan trọng mà quan trọng là Trí Tuệ, bởi vậy hai mươi 
năm đầu của lịch sử Tăng đoàn không có một giới điều nào 
được chế định. Sau hai mươi năm khi Tăng đoàn đã phát 
triển thì trong số đó có nhiều người không phải là người trí 
nên có nhiều tệ nạn phát sinh và Đức Phật đã chế định giới 
luật để ngăn chặn. Bản thân sự thành tựu giới luật không 
thể đoạn tận Tham Sân Si mà sự thành tựu giới luật là 
duyên cho Chánh Niệm khởi lên, khi Chánh Niệm khởi lên 
thì Bát Chánh Đạo sẽ tự động khởi lên theo Lý Duyên khởi 
và chỉ có Bát Chánh Đạo mới đoạn tận Tham Sân S1. 


2- Sự Giác Ngộ của Đức Phật không phải là sự 
giác ngộ về Bản Ngã và Thê Giới: 


Kinh liệt kê có 62 loại lý luận,tư tưởng chấp thủ về 
Bản Ngã và Thê G1ới tức những nhận thức vê một cái Ta là 


- 169- 


Ai sẽ giải thoát? 


chủ nhân,chủ thể của nhận thức,tức Bản Ngã và Thế giới 
được nhận thức bao gồm Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp 
trần. Sáu mươi hai lý luận chấp thủ đó đều xuất phát từ các 
quan điểm sau: 


- Thường trú luận: Bản ngã và Thế giới là thường 
hăng (không sinh ra cũng không mât đi mà chỉ biên đôi từ 
vật này sang vật khác, từ trạng thái này sang trạng thái 
khác) 


- Vừa Thường trú luận vừa Vô thường luận: Bản ngã 
và Thế giới một số thường hằng một số khác thì vô thường. 
Ví như quan niệm Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân là vô thường 
còn Tâm, Ý,Thức là thường hăng nên cho răng khi chết 
Thân này tan rã (vô thường) còn Tâm, Ý Thức thoát ra đầu 
thai vào thân thể khác. Tâm, Ý, Thức đó luân chuyển từ 
thân xác này sang thân xác khác nhưng bản thân nó thì 
thường hằng, không đổi khác. 


- Hữu biên luận hoặc Vô biên luận: cho rằng Thế 
giới (vũ trụ) hoặc hữu biên hoặc là vô biên không giới hạn. 

- Nguy biện luận: Giải thích Bản ngã và Thế giới 
theo lối nguy biện trườn uốn như lươn ví như khi được hỏi 
về cây cam lại trả lời về con chó... 


- Vô nhân luận: cho răng Bản ngã và Thê giới vô 
nhân sanh. 


- Hữu tưởng luận: cho rằng sau khi chết Bản ngã có 
Tưởng 


- 170- 


Ai sẽ giải thoát? 


- Vô tưởng luận: cho rằng Bản ngã sau khi chết 
không có Tưởng. 


- Hữu biên và vô biên, Phi hữu biên và Phi Vô biên: 
cho răng Bãn ngã sau khi chêt là hữu biên, là vô biên, là 
phi hữu biên, là phi vô biên. 


- Đoạn diệt luận: cho rằng sau khi chết Bản ngã 
đoạn diệt không có tái sinh. 


- Niết bàn hiện tại luận: cho rằng Bản ngã đạt đến 
tối thượng khi được thọ hưởng đầy đủ, sung mãn năm món 
dục lạc hoặc khi an trú Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền hoặc 
Tứ thiền. 


Sau mỗi một chủ trương, mỗi một lý luận được nêu 
ra Đức Phật thường xuyên lặp đi, lặp lại khắng định: Này 
các Tỷ kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: "Những sở kiến 
ấy, chấp trước như vậy sẽ đưa đến các cõi thú như vậy, sẽ 
tác thành những định mạng như vậy "Như Lai tuệ tri như 
vậy, Ngài tuệ tri hơn thế nữa và Ngài không chấp trước sở 
tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch 
tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt của các 
Thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của Thọ. Nhờ 
tuệ tri như vậy,này các Tỷ Kheo, Như Lai được giải thoát 
hoàn toàn không có chấp thủ. Như vậy Ngài khẳng định 
những tư tưởng về Bản ngã và Thế giới như vậy, những 
nhận thức như vậy là Tà Kiến, nó sẽ đưa đến tái sinh, đưa 
đến khổ trong luân hồi sinh tử. Hơn thế nữa Ngài chỉ ra 
nguồn gốc của những hiểu biết sai lầm ấy là do không 


- 171- 


Ai sẽ giải thoát? 


thấy, không biết về Cảm thọ. "Chủ trương ấy là kinh 
nghiệm cá nhân (không phải là sự thật phổ quát) là sự 
không thấy, không biết các Cảm thọ của các Sa môn, Bà la 
môn, là sự kích thích dao động, xuyên tạc (sự thật) của 
những vị bị tham ái chi phối”Ngài còn chỉ rõ những Chủ 
trương ấy khởi lên là do sự tiếp xúc giữa sáu Căn và Sáu 
Trần. Điều này được hiểu như sau: khi sáu Căn tiếp xúc 
sáu Trần phát sinh sáu Cảm thọ và sáu Tưởng đó là: 


Nhãn xúc phát sinh Cảm giác hình ảnh và Nhãn thức 
Nhĩ xúc phát sinh Cảm giác âm thanh và Nhĩ thức 

Tỉ xúc phát sinh Cảm giác mùi và Tỉ thức 

Thiệt xúc phát sinh Cảm giác vị và Thiệt thức 

Thân xúc phát sinh Cảm giác xúc chạm và Thân thức 
Ý xúc phát sinh Cảm giác pháp trần và Tưởng thức 


Viết chung lại thành: Xúc —› Thọ — Tưởng. Tưởng 
là sáu cái biết trực tiếp giác quan nhận biết đối tượng là các 
Cảm giác còn gọi là Nhận thức cảm tính và cái biết này 
được hình dung như một đứa trẻ vừa đẻ ra, khi Căn Trần 
tiếp xúc nó vẫn nhận biết đối tượng tức thấy, nghe, cảm 
nhận đối tượng nhưng không biết đó là cái gì, tính chất ra 
sao. Sau Tưởng, Niệm và Tư duy sẽ khởi lên để tìm hiểu 
đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Do có Niệm và Tư 
duy mà phát sinh cái biết Ý thức hiểu biết về đối tượng 
được thấy, được nghe, được nhận biết đó 


Lộ trình được diễn tả như sau: Xúc —> Thọ -- Tưởng 
—> Niệm — Tư duy —› Y thức 


- 172 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Như vậy Niệm,Tư duy và Ý thức là hiểu biết về các 
Cảm thọ chứ không phải hiểu biết về Thế giới Sắc Thanh 
Hương Vị Xúc Pháp trần bên ngoài. Nhưng vì không 
thấy,không biết các đối tượng được nhận biết và được nhận 
thức là các Cảm thọ,loài người từ vô thủy đã nhận thức: 
Mắt thấy Sắc trần,Tai nghe Thanh trần, Mũi ngửi Hương 
trần,Lưỡi nếm Vị trằn,Thân biết Xúc trần,Ý biết Pháp trần 
(Tâm biết Cảnh) và có các tư tưởng Mắt Tai Mũi Lưỡi 
Thân Ý là của Ta...nên những nhận thức,những tư tưởng 
này được lưu giữ trong "kho chứa ". Khi Niệm khởi lên sẽ 
dò tìm và kích hoạt các thông tin ấy trong kho chứa và Tư 
duy khởi lên sẽ so sánh đối chiếu thông tin về đối tượng 
được Tưởng nhận biết với các thông tin trong kho chứa đã 
được Niệm kích hoạt. Niệm và Tư duy như vậy sẽ phát 
sinh cái biết Ý thức và nội dung cái biết Ý thức sẽ có: Ta 
thấy, Ta nghe,Ta cảm nhận, Ta nhận thức...và đối tượng 
được thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức là Thế giới Sắc 
Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần. Trong cái biết Ý thức đã 
xuất hiện một cái Ta hay là một Bản ngã chủ nhân,chủ sở 
hữu của cái biết và Ý thức có hai phần: Chủ thể nhận thức 
là Bản ngã, phân biệt, đối đãi với đối tượng nhận thức là 
Thế giới. Loài người vì không thấy, không biết về các Cảm 
thọ nên tin chắc vào Bản ngã và tin chắc vào mình đang 
nhận thức Thế giới nên hiểu biết của loài người xoay 
quanh Bản ngã và Thế giới. Chính vì tin chắc vào Bản ngã 
và Thế giới mà một số bộ phái Phật giáo cũng chủ trương 
Hữu Ngã như Độc tử bộ, Hoá địa bộ, hoặc một số đông 
khác băn khoăn rằng không có Bản ngã thì cái gì luân hồi, 
cái gì tạo nghiệp, cái gì thọ lãnh quả của nghiệp, cái gì 


- J73- 


Ai sẽ giải thoát? 


thừa tự nghiệp...? Cũng nơi Ý thức nhị nguyên Hữu ngã 
này mà suy diên ra hai cách tu hành: 


- Một là trở về với Bản ngã không còn quan tâm, tìm 
hiểu,dính mắc,ràng buộc với Thế giới bởi Thế giới là vô 
thường, huyễn hoá, không thật. Bản ngã ấy được quan 
niệm là Chân Tâm thường trụ, được quan niệm là Phật tánh 
không sinh không diệt nơi mỗi người, được quan niệm là 
Tánh thấy,Tánh nghe không sinh không diệt, được quan 
niệm là Tánh Không, được quan niệm là Tự Tánh, là Tánh 
Giác... Các quan điểm đó tuy tên gọi có khác nhau nhưng 
nội dung đều giống nhau đều mang màu sắc của chủ nghĩa 
Duy tâm, đều tin tưởng một Năng Lực Tinh Thần tuyệt 
đối, như một Thượng Đế Toàn Năng của tôn giáo Tây 
phương, một Đại Ngã của Bà la môn giáo. Những quan 
điểm này cũng đã được liệt kê trong kinh Phạm võng với 
luận chấp một phần Thường trú luận một phần Vô thường 
luận: Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân là Vô thường còn Tâm, 
Ý,Thức là Thường hằng. 


- Hai là hoà nhập Bản ngã với Thế giới để không 
còn Nhị nguyên, không còn phân biệt đối đãi như kiểu 
"hoà quang đồng trằn”nghĩa là hoà cùng ánh sáng đồng 
cùng bụi bậm của Lão giáo. Hay Ta là cây cỏ, cây có này 
chính là Ta, Ta là con cóc đang bị con rắn nuốt, con rắn 
đang nuốt con cóc cũng chính là Ta, Ta là vũ trụ này, vũ 
trụ này cũng chính là Ta, hay chứng ngộ Tánh Không của 
vũ trụ vạn hữu dung chứa cả Bản ngã và Thế giới...Đây 
cũng là Đại Ngã. Hai cách tu hành này là nội dung của các 
tôn giáo dựa trên Ý thức nhị nguyên về Bản ngã và Thế 


si 7 


Ai sẽ giải thoát? 


giới cho nên thực chât các tôn giáo đêu giông nhau, chỉ 
khác nhau vê tên gọi. 


3- Sự Giác Ngộ của Đức Phật là giác ngộ về các 
Cảm thọ: Trong phần kết luận Đức Phật nêu lên: Những 
Sa môn, Bà la môn luận bàn vẻ quá khứ tối sơ, những Sa 
môn, Bà la môn luận bàn về tương lai, chấp kiến quá khứ 
tối sơ và tương lai, sỹ cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai đề 
xướng nhiều sở kiến sai khác với sáu mươi hai luận chấp. 
Tất cả những vị này có những chủ trương trên do sự xúc 
chạm qua sáu xúc xứ. Do duyên với các Cảm thọ mà Tham 
ái phát khởi, do duyên Tham ái mà Thủ phát khởi, do 
duyên Thủ mà Hữu phát khởi, do duyên Hữu mà S¡nh phát 
khởi, do duyên Sinh mà Già Chết Sâu Bi Khổ Ưu Não phát 
khởi. Lộ trình này được diễn tả theo sơ đồ: 


Xúc -- Thọ -- Ái -- Thủ -- Hữu -- Sinh -- Già Chết 
Sâu Bi Khô Ưu Não. 


Lộ trình này Đức Phật trình bày một cách tóm tắt 
nên làm nhiều người khó hiểu vì giữa Thọ và Ái còn có 
Niệm,Tư duy và Ý thức nhị nguyên và chính Ý thức nhị 
nguyên này là Vô Minh, không tuệ tri Thọ nên mới là nhân 
duyên cho Ái phát khởi. Lộ trình đã được thuyết minh ở 
phần trước: 


Xúc —> Thọ — Tưởng —> Niệm —> Tư duy —> Ý 
Thức 


- J75- 


Ai sẽ giải thoát? 


Ý thức này có nội dung là Bản ngã biết Thế giới 
nghĩa là đối tương được biết là Sắc Thanh Hương VỊ Xúc 
Pháp trần chứ không phải Thọ và đối tượng đó được xác 
định là Dễ chịu, Khó chịu hay Trung tính (mà thực chất là 
Lạc thọ, Khổ thọ hay Bất khổ bất lạc thọ .T[rong hiểu biết 
này còn có nội dung: đối tượng dễ chịu chính là hạnh 
phúc,là sự chấm dứt Khổ, đối tượng khó chịu chính là Khổ 
và nguyên nhân Khổ, đối tượng trung tính cũng là nguyên 
nhân Khổ nên sẽ phát sinh thích thú (Tham) đối với đối 
tượng dễ chịu, chán ghét (Sân) đối với đối tượng khó chịu 
và Tìm kiếm một đối tượng dễ chịu đề thay thế đối tượng 
trung tính (gọi là S1) Lộ trình chi tiết sẽ là: 


Xúc —› Thọ — Tưởng —> Niệm —› Tư duy —> Ý 
thức — Tham Sân S1 —› Thủ —› Hữu — Sinh — Già Chêt 
Sầu Bi Khổ Ưu Não. 


Rõ ràng vì cái biết Ý thức là Vô minh là Tà Tri kiến, 
biết về Bản ngã và Thế giới, không đúng sự thật, không 
tuệ tri Thọ và đó là nhân cho Tham ái, cho sầu bi khổ ưu 
não khởi lên. Khi tuệ tri Thọ, tuệ tri sự sinh diệt của Thọ, 
vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của Thọ thì Tham 
ái không thể khởi lên và vì vậy Sầu bi khổ ưu não không 
thể khởi lên. Chính vì điều này nên Đức Phật tuyên bố: 
Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt của Thọ, vị 
ngọt,những nguy hiểm và sự xuất ly của Thọ. Nhờ tuệ tri 
như vậy, này các Tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn không có chấp thủ. Và tại sao khi tuệ tri sự sinh diệt 
của Thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của Thọ 
lại được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ? 


- l76 - 


Ai sẽ giải thoát? 


q- Tuệ tri sự tập khởi (sinh), sự đoạn diệt (diệt 
của Thọ: V1 như có một cục nước đá và bàn tay xúc chạm 
với nhau thì Thánh hay Phàm đều cảm nhận được 
lạnh.Lạnh là một hiện tượng hay nói theo thuật ngữ Phât 
học là một pháp, tuy rằng Thánh hay Phàm đều sống với 
thực tại này nhưng hiểu biết về lạnh thì Thánh và Phàm lại 
khác nhau. Phàm hiểu biết: Ta biết cục nước đá này lạnh. 
Đây là Ý thức nhị nguyên bao gồm: Ta biết là Bản ngã và 
cái được biết cục nước đá là Thế giới. Đương nhiên cái 
hiểu biết này cho rằng: lạnh là vật chất, là sắc pháp, lạnh 
thường trú, thường hằng trong cục nước đá, cục nước đá 
này mất đi thì vẫn còn những cục nước đá khác,khi một 
cục nước đá được nấu chảy thì nó biến đổi thành nước 
nóng, và vì lạnh là vật chất nên nó chỉ biến đổi thành nóng 
chứ nó không hề mất đi, nó không sinh không diệt mà chỉ 
biến đổi từ vật này thành vật khác, từ trạng thái này sang 
trạng thái khác. Lạnh của cục nước đá nghĩa là cục nước đá 
là chủ nhân, chủ sở hữu của lạnh.Như vậy Phàm phu với Ý 
thức nhị nguyên (Tâm biết Cảnh) biết về Bản ngã và Thế 
giới tin rằng: Lạnh là vật chất, là thuộc tính vật chất, lạnh 
thường hằng,thường trú, lạnh Hữu chủ. 


Bậc Thánh giác ngộ Lý Duyên khởi thấy rằng: Tay 
là một nhân tố, Cục nước đá là nhân tổ thứ hai. Có hai 
nhân này nhưng chưa có sự tiếp xúc thì chưa có cái lạnh 
nào cả. Khi có Xúc (tay tiếp xúc cục nước đá) thì lập tức 
phát sinh lạnh, đây mới là lạnh thực mà Phàm hay Thánh 
đều cảm nhận được. Ngoài xúc này không thể cảm nhận 
được lạnh ở bất kỳ đâu, và lạnh này là Cảm giác (hay Cảm 


- 17/7/- 


Ai sẽ giải thoát? 


thọ), nó là Tâm chứ không phải Cảnh. Xúc sinh Cảm thọ 
lạnh sinh, Xúc diệt Cảm thọ lạnh diệt, Cảm thọ lạnh sinh 
lên rồi diệt đi, trước khi sinh nó chưa có nên nó không 
thường trú trong cục nước đá, khi diệt nó không có nữa nên 
không trở về đâu, nó không thường hằng, không thường trú 
đâu cả, nên nó Vô thường. Cảm giác lạnh cũng Vô chủ vì 
khi quán sát cũng biết ngay rằng: cục nước đá và bàn tay 
đều không phải là chủ nhân, chủ sở hữu Cảm giác lạnh, 
cũng có nghĩa Vô ngã, nghĩa là không có Ta (Bản ngã) chủ 
nhân, chủ sở hữu Cảm giác lạnh. Như vậy lạnh là Cảm thọ, 
là Tâm chứ không phải Cảnh và nó Vô thường, Vô chủ 
(hay Vô ngã). Khi quán sát sự tiếp xúc giữa sáu Căn và sáu 
Trần với Lý Duyên khởi: Hai nhân tiếp xúc với nhau rồi 
cùng diệt và phát sinh hai quả đồng thời là Thọ (Cảm giác) 
và Tưởng (cái biết trực tiếp nhận biết Cảm thọ) thì sẽ có 
được hiểu biết: những gì được thấy, được nghe, được cảm 
nhận,được nhận thức là các Cảm thọ, nó là Tâm,nó Vô 
thường,Vô chủ (Vô ngã) chứ không phải là Cảnh, Thường 
hằng và Hữu chủ. Đây là hiểu biết đúng như thật về các 
pháp và gọi là liễu tri, là Minh hay Trí Tuệ. Đây là Tuệ tri 
sự tập khỏi,sự đoạn diệt của Thọ 


Như vậy các pháp được thấy, được nghe, được cảm 
nhận, được nhận thức là do duyên sáu Căn và sáu Trần mà 
khởi lên,nó Là Tâm, nó Vô thường, Vô ngã và nó có thật 
chứ không phải nó không có thật như nhiều người hiểu,chỉ 
có cái hiểu biết không đúng như thật không liễu tri các 
pháp, tin rằng các pháp đó là Cảnh (Thế giới), Thường 
hăng, Hữu chủ mới là không thật. 


- 178 - 


Ai sẽ giải thoát? 


b- Tuệ tri vị ngọt: Thọ có sáu loại,nhưng theo tính 
chất có ba: Lạc thọ, khô thọ và bất khổ bắt lạc thọ. Lạc thọ 
chính là vị ngọt của Thọ. Ý chính về vị ngọt muốn đề cập 
là Hạnh phúc, nó có thật của Thế gian chứ không phải là 
không có thật. Vì nó có thật chúng sanh mới tham đắm 
Hạnh phúc. Nhưng tuệ tri vị ngọt là biết như thật Hạnh 
phúc là Cảm thọ, nó là Tâm, nó Vô thường, Vô chủ (Vô 
ngã) còn kẻ phàm phu thì tin rằng Hạnh phúc là những 
hoàn cảnh tốt đẹp như giàu có,sắc đẹp,danh tiếng...thường 
trú,thường hằng nơi hoàn cảnh tốt đẹp và Hữu chủ (hạnh 
phúc của Ta) 


c- Tuệ tri sự nguy hiểm: Lạc thọ vô thường và vô 
chủ (nghĩa là không có một cái gì, một cái Ta nào sở hữu, 
điều khiển được nó) vì vậy nếu yêu thích (Tham) thì sẽ 
năm giữ nó nên khi nó biến hoại,biến diệt sầu bi khổ ưu 
não sẽ khởi lên. Nếu không yêu thích thì sẽ không nắm 
giữ, do vậy khi nó biến hoại, biến diệt sâu bi khổ ưu nảo 
không thể khởi lên. Đây chính là sự nguy hiểm. Kẻ phàm 
phu vì không tuệ tri sự nguy hiểm nên tham đắm Hạnh 
phúc (Lạc thọ) nên mới nắm giữ và khao khát tìm cầu 
Hạnh phúc chỗ này chỗ kia như Dục ái, Hữu ái, Phi hữu ái. 
Đây chính là Nguyên nhân Khô. 


d- Tuệ tri sự xuất ly của Thọ: khi thực hành Bát 
Chánh Đạo các chi phân sẽ tuân tự khởi lên theo Lý duyên 
khởi: 


- J79- 


Ai sẽ giải thoát? 


Xúc —› Thọ — Tưởng —› Chánh Niệm —› Chánh 
Tinh Tân —> Chánh Định — (Tỉnh Giác) —> Chánh Tư Duy 
—> Chánh Tri Kiên 


Chánh Tri Kiến sẽ có nội dung: tuệ tri sự sinh diệt,VỊ 
ngọt, sự nguy hiểm của Thọ và do cái biết Ý thức là Chánh 
Tri Kiến như vậy mà Tham không khởi lên đối với Lạc 
thọ, Sân không có với Khô thọ và S¡ không có với Bất khổ 
bắt lạc thọ.Đây gọi là Tuệ tri sự xuất ly của Thọ. Tuệ tr1 sự 
xuất ly của Thọ là biết như thật không có Tham Sân Sỉ đối 
với Thọ cũng có nghĩa là Tuệ tri Khổ diệt hay Niết bàn. 
Khi Tuệ tri Khổ diệt thì Chánh Tri kến cũng tuệ tri Con 
đường đưa đến Khổ diệt là Bát Chánh Đạo. Như vậy Tuệ 
tri sự sinh diệt của Thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất 
ly của Thọ cũng có nghĩa là Tuệ tri Khổ Tập Diệt Đạo. 


Kết luận: sự giác ngộ của Đức Thế Tôn không phải 
là sự chứng ngộ về Bản ngã, chứng ngộ một Chân Tâm hay 
một Tánh Giác không sinh không diệt nào đó, cũng không 
phải giác ngộ Thế giới là như thế này hay như thế kia mà 
sự giác ngộ của Ngài là giác ngộ về Cảm Thọ, nghĩa là Tuệ 
tri sự tập khởi,sự đoạn diệt của Thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của Thọ cũng đồng nghĩa giác ngộ Tứ Thánh 
Đề nghĩa là Tuệ tri Khổ Tập Diệt Đạo. Chính vì vậy để 
đoạn tận Khổ, đoạn tận luân hồi sinh tử phải tu tập Bát 
Chánh Đạo. Đây là con đường độc nhất, pháp môn độc 
nhất đoạn tận Tham Sân Si, không có một pháp môn thứ 
hai nào khác,không thể đi tìm một Chân Tâm hay một 
Tánh Giác không sinh không diệt, một Tánh Không của vũ 
trụ vạn hữu mà có thể đoạn trừ được Tham Sân Sỉ vì nó là 


- I80- 


Ai sẽ giải thoát? 


các Tà kiến mà kinh Phạm võng đã liệt kê. Trong Đại Kinh 
Khô Uấn thuộc Trung Bộ kinh Đức Phật đã khẳng định: 
Này các Tỷ kheo, những Sa môn, Bà la môn nào không 
như thật tuệ tri vị ngọt là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là 
sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là xuất ly như vậy, 
những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các cảm 
thọ của họ, họ sẽ không đặt người khác trong địa vị tương 
tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ, sự kiện ây không 
xây ra. Này các Tỷ kheo, những Sa môn, Bà la môn nào 
như thật tuệ tri vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự 
nguy hiểm là nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là xuất ly như 
vậy, những vị này nhất định như thật tuệ tri các cảm thọ 
của họ, họ có thê đặt người khác trong địa vị tương tự, 
nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ, sự kiện như vậy có 
xây ra. Những ai muốn chấm dứt Khổ, muốn giúp đỡ 
người khác hay muốn độ thoát chúng sanh hãy suy ngắm 
và thuộc lòng những điều này. 


- I81- 


Ai sẽ giải thoát? 


HỮU TƯỚNG VÀ VÔ TƯỚNG 


Hữu tướng và Vô tướng là những thuật ngữ Phật học 
có nguồn gốc Hán ngữ đã được Việt hoá nhưng đa phần 
người Việt hiểu rất mơ hồ các khái niệm này. Và đặc biệt 
tại sao Hữu tướng là hư vọng và Vô tướng là không hư 
vọng, Vô tướng là Chư Phật thì lại càng khó hiểu. Ở đây có 
thê xây ra sự phán đoán: Hữu tướng thuộc về chúng sanh 
nên là hư vọng còn Vô tướng thuộc về Chư Phật nên là 
chân thật. Phán đoán đó tuy đúng với sự thật nhưng không 
nên vội tin do phán đoán mà hãy khảo sát sự thật để biết 
như thật hữu tướng là gì và tại sao hữu tướng lại hư vọng? 
Cũng như khảo sát sự thật để biết như thật Vô tướng là gì 
và tại sao vô tướng là chân thật.? 


1- Hữu tướng là như thế nào? Khi một người ngủ 
say không mộng my, hoặc bị gây mê sâu khi mồ,hoặc bị 
ngất đi trong một tai nạn thì lúc đó không có Thực 
tạinghĩa là không có Cái Biết và cũng không có Đối 
Tượng được biết. Lúc người đó thức tỉnh, có sáu Căn tiếp 
xúc sáu Trân, lúc đó mới có Thực Tại bao gồm Cái Biết và 
Đối Tượng được biết. Cái Biết có hai cấp độ gồm: Cái biết 
trực tiếp giác quan và Cái biết Ý thức mà Tâm Lý học gọi 
là Nhận thức cảm tính và Nhận thức lý tính. Cái biết trực 
tiếp giác quan là sự nhận biết đối tượng, đó là thấy,nghe, 
cảm nhận đối tượng, nhưng chưa phân biệt đó là cái gì, 
tính chất ra sao, còn được gọi là Tưởng hay tưởng tri đối 
tượng. Hãy hình dung Cái biết trực tiếp là cái biết của đứa 


- 182 - 


Ai sẽ giải thoát? 


trẻ vừa đẻ ra, nó vẫn thấy, nghe, cảm nhận các đối tượng 
nhưng nó không có biết đó là cái gì. Tiếp theo cái biết trực 
tiếp, cái biết Ý thức sẽ khởi lên. Ví như giơ một một chiếc 
đồng hồ lên, mắt đứa trẻ mới đẻ thấy cái hình ảnh đó 
nhưng nó không biết đó là cái đồng hồ vì cái biết Ý thức 
của nó chưa khởi lên được, còn người lớn sau khi thấy hình 
ảnh thì Ý thức khởi lên: Ta biết đó là cái đồng hồ, không 
những thế mà còn biết đồng hỗ này to hay nhỏ, đẹp hay 
xấu, trắng hay vàng... Trong cái biết Ý thức của con người 
có hai phân riêng biệt: Chủ thê biết và đối tượng được biết. 
Chủ thể biết là Ta (tiếng Tàu gọi là Ngã) hay còn gọi là 
Bản Ngã là chủ nhân, chủ sở hữu cái biết. Đối tượng được 
biết là Thế giới Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần. Cái 
biết là Tâm và Cái được biết là Cảnh nghĩa là Nhãn thức 
thấy Sắc trần, Nhĩ thức nghe Thanh trần, Tỉ thức cảm nhận 
Hương trần, Thiệt thức cảm nhận Vị trần, Thân thức biết 
Xúc trần và Tưởng thức biết Pháp trần. Cái biết Ý thức này 
gọi là nhị nguyên Tâm và Cảnh hay Bản ngã và Thế giới. 
Với cái biết này thì những gì được thấy, được nghe, được 
cảm nhận, được nhận thức là Thế giới nên các pháp đó có 
tướng: to nhỏ, vuông tròn, dài ngăn, xanh vàng đỏ trắng, 
mặn ngọt chua cay, nặng nhẹ cứng mền... Với cái biết này 
thì hòn đá có các tướng như nặng hay nhẹ, to hay nhỏ, 
cứng hay mềm, thô hay mịn, tròn hay dẹt. Ngôi nhà cũng 
có tướng vuông hay tròn, to hay nhỏ, nâu hay trăng... Như 
vậy tất cả những gì được thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức 
đều có tướng. Đối tượng được biết là Thế giới như vậy nên 
nó là Hữu tướng. Đây là cái biết của toàn thê nhân loại cho 


- 183- 


Ai sẽ giải thoát? 


dù thuộc dân tộc hay tôn giáo nào, ngoại trừ các bậc 
Thánh. 


Với cái biết Hữu tướng này thì các pháp là Cảnh 
trần, các pháp Thường hằng,thường trú và các pháp Hữu 
chủ (hay Hữu ngã). Ví như một người khởi lên Ý thức Ta 
biết cái bánh đa này giòn. Với hiểu biết này "giòn" là một 
hiện tượng hay còn gọi là một pháp thuộc về vật chất (Vị 
trần), giòn thường hằng thường trú nơi bánh đa, cái bánh 
đa đó có mất đi thì giòn vẫn còn tổn tại trong những cái 
bánh đa khác, cái bánh đa có bị âm thì giòn biến đối thành 
mền, giòn không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi 
mà nó chỉ biến đổi từ vật này sang vật khác, từ trạng thái 
này sang trạng thái khác, giòn không sinh không diệt.Giòn 
Hữu chủ vì giòn là một thuộc tính của một vật gì đó,nên 
vật đó là chủ nhân, chủ sở hữu của giòn. Như vậy giòn 
Hữu tướng, giòn là Cảnh (Vị trần), giòn Thường hằng, 
giòn Hữu chủ. Khi một người khởi lên: Ta thấy ngôi nhà to 
và đẹp nghĩa là ngôi nhà có tướng to, đẹp.Các tướng to,đẹp 
cũng là Cảnh (Sắc trần), nó Thường hằng, nó Hữu chủ (hay 
Hữu ngã) 


Khi một người thấy thân thể của mình với tướng cao 
hay thấp,trăng hay đen,đẹp hay xấu...và hiểu biết những 
tướng đó là Ta, thì đó là thấy tướng Ngã, thấy người khác 
với các tướng tương tự vả hiểu biết những tướng đó không 
phải Ta mà là người khác thì đó là thấy tướng Nhân, thấy 
con người và các loài vật có tướng như thế này, hay như 
thế kia, và hiểu biết những tướng đó không phải là Ta mà 
là chúng sanh,thì đó là thấy tướng Chúng sanh, khi một 


-184- 


Ai sẽ giải thoát? 


người có tư tưởng Ta là vũ trụ vạn hữu này, vũ trụ vạn hữu 
này là Ta, thì đó là thây tướng Thọ giả 


Những gì Hữu tướng thì đều là hư vọng. Hư vọng là 
không có thật, nó được ví như "lông rùa sừng thỏ”, như 
hoa đồm hư không do mắt bị nhặm (bị bệnh) mà sinh ra. 
Cái thế giới mà kẻ phàm phu thấy và biết có tướng như vậy 
là lông rùa sừng thỏ,là hoa đốm hư không do bệnh Vô 
Minh của phàm phu mà phát sinh ra. Nhưng tại sao những 
øì Hữu tướng đều hư vọng? Vì rằng những gì được 
thấy,nghe, cảm nhận, nhận thức không phải là Thế giới, 
không phải là Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần mà là 
các Cảm Thọ. Phải theo dõi Vô tướng là Chân thật, không 
Hư vọng thì mới hiểu được Hữu tướng là Hư vọng. 

2- Vô Tướng là như thế nào? Thực tại phát sinh 
khi sáu Căn tiếp xúc sáu Trần phát sinh sáu Cảm thọ và sáu 
cái biết trực tiếp nhận biết sáu Cảm thọ, cụ thê: 


Nhãn xúc phát sinh: Cảm giác hình ảnh —> Nhãn 
thức 


Nhĩ xúc phát sinh: Cảm giác âm thanh —› Nhĩ thức 
Tỉ xúc phát sinh: Cảm giác mùi —> Tỉ thức 
Thiệt xúc phát sinh: Cảm giác vị — Thiệt thức 


Thân xúc phát sinh: Cảm giác xúc chạm —> Thân 
thức 


- 185- 


Ai sẽ giải thoát? 
Ý xúc phát sinh: Cảm giác pháp trần —> Tưởng thức 


Sự thật là Nhãn thức thấy Cảm giác hình ảnh chứ 
không phải Nhãn thức thây Săc trân 


Nhĩ thức nghe Cảm giác âm thanh chứ không phải 
Nhĩ thức nghe Thanh trân 


T¡ thức nhận biết Cảm giác mùi chứ không phải Tỉ 
thức nhận biêt Hương trân 


Thiệt thức nhận biết Cảm giác vị chứ không phải 
Thiệt thức nhận biệt VỊ trân 


Thân thức nhận biết Cảm giác xúc chạm chứ không 
phải Thân thức nhận biệt Xúc trân 


Tưởng thức nhận biết Cảm giác pháp trần chứ 
không phải Tưởng thức nhận biệt Pháp trân 


Thấy, nghe, cảm nhận đối tượng là Tâm, nhưng đối 
tượng được thấy nghe, cảm nhận là các Cảm thọ,cũng là 
Tâm chứ không phải là Cảnh, không phải là Thế giới. Sau 
khi thấy, nghe, nhận biết đối tượng gọi là Tưởng tri, hay 
Nhận thức cảm tính đối tượng, Niệm và Tư duy sẽ khởi lên 
để tìm hiểu đối tượng là cái gì, tính chất ra sao,và phát sinh 
Ý thức hiểu biết về đối tượng. Đối tượng của Niệm, Tư 
duy và Ý thức cũng là các Cảm thọ. Tiếp đến với hiểu biết 
Ý thức sẽ phát sinh Thái độ và Phản ứng với đối tượng 
cũng là với các Cảm thọ đó. Như vậy Thực tại của con 
người bao gồm các Cảm thọ và các Danh pháp khác phát 


- 186 - 


Ai sẽ giải thoát? 


sinh tiếp theo, Thực Tại này là Tâm chứ không phải 
Cảnh,không phải là Thế giới. Khi Tư duy để tìm hiểu các 
Cảm thọ,một nhu cầu đặt ra là phải phân biệt Cảm thọ này 
với Cảm thọ kia mà ngôn ngữ ra đời.Ngôn ngữ vừa là 
phương tiện truyền thông vừa là phương tiện của Tư duy 
nên những ngôn từ như to nhỏ, vuông tròn,dài ngăn, cứng 
mên, nặng nhẹ, xanh vàng đỏ trắng,mặn ngọt chua cay, tốt 
xấu, sang hèn, không gian, thời gian...là tên đặt cho các 
Cảm thọ, để phân biệt cảm thọ này với Cảm thọ kia. Vì 
không hiểu biết Sự Thật này nên kẻ Phàm phu mới áp đặt 
cho các ngôn từ này là Sắc pháp hay thuộc tính của Sắc 
pháp. Ví như khi thấy một hòn đá kẻ phàm phu cho rằng 
hòn đá có tướng nặng hay nhẹ, cứng hay mềm, thô hay 
mịn,tròn hay vuông... Nếu quán sát sự thật thì thấy rằng: 
hòn đá là một nhân và bàn tay là nhân thứ hai, nhưng hai 
nhân này chưa tiếp xúc thì chưa có nặng hay nhẹ, cứng hay 
mền, thô hay mịn,tròn hay vuông nào có mặt cả, chưa có 
pháp nào phát sinh cả. Khi tay và hòn đá tiếp xúc thì lập 
tức phát sinh Cảm giác nặng hay nhẹ, cứng hay mễn, thô 
hay mm, vuông hay tròn. Đây mới là các pháp thực, nó là 
các Cảm giác,là Tâm chứ không phải Cảnh. Xúc sinh các 
Cảm giác này sinh, Xúc diệt các Cảm giác này diệt nên nó 
Vô thường không thường hằng, không thường trú trong 
hòn đá. Các Cảm giác này Vô chủ (Vô ngã) vì hòn đá và 
bàn tay đều không phải chủ nhân, chủ sở hữu của Cảm giác 
và như vậy không có cái gì là chủ nhân,chủ sở hữu của 
Cảm giác.Như vậy các pháp nặng nhẹ, cứng mên, thô mm, 
vuông tròn...là cảm thọ, là Tâm nên nó không có tướng 
trạng, vì vậy nó là Vô Tướng. 


- l87- 


Ai sẽ giải thoát? 


Tương tự như vậy có thê quán sát tất cả các pháp,tất 
cả Thực Tại, tức tất cả những gì được thấy,nghe, cảm 
nhận,nhận thức đều là Tâm, đều Vô thường,đều Vô chủ 
hay Vô ngã. Các pháp đó là Tâm nên nó hoàn toàn không 
có tướng trạng, đây là cái biết Vô Tướng. Đây là hiểu biết 
đúng sự thật về Thực Tại,về các pháp tức Vô Tướng. Còn 
cái biết Hữu tướng của phàm phu không biết như thật Thực 
Tại này là Tâm mà cho rằng Thực Tại mà con người đang 
thấy,nghe,cảm nhận, nhận thức là Thế Giới,là Sắc pháp 
nên là Hữu Tướng. Hiểu biết như vậy không phải là sự 
thật,nên nó là Hư vọng. Với cái biết Hữu tướng thì các 
pháp là Cảnh,Hữu tướng, Thường hằng, Hữu chủ (Hữu 
ngã). Cần phải lưu ý rằng với cái biết Vô tướng thì tất cả 
các pháp được thấy, nghe, cảm nhận,nhận thức đều là Tâm, 
nhưng các Danh pháp hay các Tâm đó đều do Căn Trần 
(Các Sắc pháp) tiếp xúc mà phát sinh ra, nó sinh lên rồi 
diệt liền, nó Vô thường,Vô ngã chứ không phải các pháp 
do một Chân Tâm tuyệt đối sinh ra, không phải các pháp 
do Tâm tạo. 


3- Chấm dứt Hữu tướng và đạt được Vô tướng 
băng cách nào? 


Câu nói: Những gì có tướng đều hư vọng, ly tất cả 
tướng là Chư Phật. Nếu chỉ có như vậy thì chỉ là hiểu biết 
sơ sài về Hữu tướng hư vọng.Ví như rất nhiều người nói 
được: Còn ham muốn là còn khổ. Đó là do những người đó 
thấy được một phần sự thật hoặc nghe được từ người khác 
chứ không phải người đó giác ngộ sự thật đó. Một người 
giác ngộ, không những họ chứng ngộ và an trú sự thật mà 


- I88- 


Ai sẽ giải thoát? 


họ có thể phân tích,chỉ dân rành mạch: ham muốn là khô là 
như thế nào? Duyên khởi của ham muốn hay do cái gì có 
mặt mà ham muốn có mặt? Sự chấm dứt ham muốn, chấm 
dứt khổ là như thế nào? Con đường hay phương pháp chấm 
dứt ham muốn là như thế nào? Đặc biệt con đường chấm 
dứt ham muốn, chấm dứt khổ mới là điều cần thuyết giảng 
nhiều nhất. Cũng y như vậy một người giác ngộ Hữu tướng 
là hư vọng thì không dừng lại câu nhận xét suông mà sẽ 
phân tích,chỉ dân,giảng nói rành mạch những điều sau: 


- Hữu tướng hư vọng là như thế nào? 


- Duyên khởi lên Hữu tướng hư vọng hay do cái gì 
có mặt mà Hữu tướng hư vọng có mặt? 


- Sự chấm dứt Hữu tướng hư vọng là như thế nao? 


- Con đường hay phương pháp chấm dứt Hữu tướng 
hư vọng là như thê nào? 


Câu nói: Sanh tâm vô sở trụ, nghĩa là không trụ vào 
Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp mà sanh tâm. Câu này có 
nghĩa là sinh tâm không dính mắc,không ràng buộc,không 
nương tựa vào Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp, cũng có 
nghĩa là sanh tâm không có Tham ái đối với Sắc Thanh 
Hương VỊ Xúc Pháp. Câu nói này với ngôn từ khác có vẻ 
cao siêu nhưng lại gây khó hiểu cho người đọc, tuy vậy nó 
cũng đồng nghĩa với cách nói Sắc ái,Thanh ái,Hương ái, Vị 
ái, Xúc ái Pháp ái và sự chấm dứt Tham ái đối với Sắc 
Thanh Hương Vị Xúc Pháp. Hai cách nói này đều xuất 


- J89- 


Ai sẽ giải thoát? 


phát từ cùng một hiểu biết Hữu tướng hư vọng nghĩa là 
Tâm biết Cảnh,nghĩa là những gì được thấy,nghe, cảm 
nhận, nhận thức là Thế giới Sắc Thanh Hương Vị Xúc 
Pháp trần, cho nên đối tượng của Ái là Sắc Thanh Hương 
Vị Xúc Pháp. Chính vì không biết Vô Tướng là như thế 
nào,không biết sự thật về Cảm thọ, không biết sự thật đối 
tượng của Ái là các Cảm thọ nên những người này hiểu 
như vậy và giải thích sai lạc lời dạy của Phật. Đức Phật đã 
thuyết giảng: Do có Xúc mà có Thọ, do có Thọ mà có Ái, 
do có Ái mà có Thủ... Rõ ràng Ngài đã giảng sự thật: đối 
tượng của Ái là Thọ chứ không phải đối tượng của Ái là 
Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp. Đây là những pháp khó 
thấy, khó chứng, sâu kín, tịch tịnh, mỹ diệu vượt qua mọi 
tư duy lý luận suông, chỉ người trí mới có khả năng nhận 
hiệu. 


q- Duyên khởi lên Hữu tướng hưự vọng: Khi sáu 
Căn tiếp xúc sáu trần phát sinh sáu Cảm thọ và sáu cái biết 
trực tiếp (gọi chung là Tưởng) nhận biết sáu Cảm thọ 
đó.Xúc 


- Thọ (Cảm giác) —> Tưởng. Sự kiện này Thánh hay 
Phàm đều xây ra như nhau. Tiếp đến Niệm,Tư duy sẽ khởi 
lên,tìm hiểu đối tượng đó là cái gì,tính chất ra sao,dễ 
chịu,khó chịu hay trung tính.Niệm và Tư duy sẽ phải sử 
dụng các thông tin trong "kho chứa thông tin". Mỗi một 
người đều có một "kho chứa thông tin" bao gồm những tri 
thức,hiêu biết đã được học hỏi và được lưu vào, những thói 
quen,kinh nghiệm đã được luyện tập, đặc biệt là những 
hiểu biết không đúng sự thật với tên gọi là Vô Minh như 


- 190 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Tâm biết Cảnh (Mắt thấy Sắc trần,Tai nghe Thanh trần, 
Mũi ngửu Hương trần...) như Khổ Tập Diệt Đạo là Cảnh 
và những tư tưởng: cái này là của Ta, là Ta như Mắt Tai 
Mũi Lưỡi Thân Ý là của Ta, là Ta, nhà của Ta, xe của Ta... 
Tất cả những thông tin đó bao gồm các Thân hành, Khẩu 
hành, Ý hành được lưu vào kho chứa thông tin với tên gọi 
là Nghiệp hay Pháp trần. Đặc biệt Vô Minh và Ta, của Ta 
là những thông tin nổi bật nhất trong "kho chứa thông tin" 
đó. Tiếp theo sự nhận biết đối tượng (Tưởng), Niệm khởi 
lên tìm kiếm và kích hoạt thông tin trong kho chứa cho Tư 
duy sinh khởi và Tư duy sẽ phân tích so sánh,đối chiếu 
thông tin về đối tượng được nhận biết với thông tin trong 
kho chứa do Niệm kích hoạt. Hành vi Tư duy sẽ làm phát 
sinh cái biết Ý thức,hiểu biết về đối tượng. 


Xúc —> Thọ — Tưởng —> Niệm —> Tư duy — Ý 
thức 


Như vậy nội dung của Ý thức tuỳ thuộc vào Niệm 
và Tư duy,tuỳ thuộc vào thông tin trong kho chứa,tức tuỳ 
thuộc vào tri thức,hiểu biết,kinh nghiệm quá khứ. Trong 
những thông tin này thì "Vô Minh, Ta,của Ta" là nội trội 
nhất nên Niệm bao giờ cũng kích hoạt nó lên và Tư duy sẽ 
đối chiếu với "Vô Minh, Ta, của Ta" nên nội dung của Ý 
thức sẽ có mặt các thông tin này.Vì vậy nội dung của Ý 
thức sẽ xuất một cái Ta (Bản ngã) chủ thê biết và đối tượng 
được biết là Thế Giới. Đây chính là Ý thức nhị nguyên, 
cũng chính là Vô Minh, cũng là Vọng Tưởng, cũng là Tà 
Tri Kiến, cũng là Hữu tướng hư vọng. Tuy tên gọi có khác 
nhau nhưng đều cùng chỉ Ý thức Tà Tri kiến của kẻ phảm 


- 19]- 


Ai sẽ giải thoát? 


phu. Do vậy Niệm này là Tà Niệm,Tư duy này là Tà Tư 
duy và Y thức này là Tà Tri kiên 


Xúc —> Thọ —> Tưởng —> Tà Niệm —> Tà Tư duy —> 
Tà Tri kiến 


Đây chính là đoạn đầu của lộ trình tâm Bát Tà Đạo, 
lộ trình tâm của phàm phu. Như vậy nguyên nhân của Hữu 
tướng hư vọng là do Tà Niệm kích hoạt "Vô Minh, Ta, của 
Ta" trong kho chứa và Tà Tư duy làm phát sinh Tà Tri kiến 
chính là Hữu Tướng hư vọng. Khi đã có Hữu tướng hư 
vọng (Tà Tri kiến) thì Tham Sân Si,Ràng buộc,Sâu bi khổ 
ưu não sẽ khởi lên. 


b- Sự chấm dứt Hữu tướng hư vọng và Con đường 
chấm dứt Hữu tướng hư vọng: Một vị hữu học có Văn tuệ 
tức được nghe giảng hoặc tự mình nghiên cứu kinh điển 
mà hiểu biết như thật về Lý Duyên khởi, biết như thật Vô 
thường,Vô ngã, biết như thật Khổ Tập Diệt Đạo. Những 
thông tin này sẽ được lưu vào “kho chứa thông tin"với tên 
gọi là Minh. Vị đó Tư duy về Minh để hiểu sâu và rộng 
hơn điều đã học,đồng thời kích hoạt thông tin đó làm cho 
nó trở nên nôi trội nhất trong kho chứa, nôi trội hơn cả "Vô 
Minh, Ta, của Ta". Khi vị đó tu tập Tứ Niệm Xứ thì khi 
sáu Căn tiếp xúc sáu Trần: Xúc —> Thọ —> Tưởng khởi lên 
tiếp đến Niệm khởi lên sẽ kích hoạt Minh chứ không kích 
hoạt Vô Minh,Ta, của Ta nên Tư duy sẽ đối chiếu với 
Minh làm phát sinh cái biết Ý thức đúng với sự thật.Niệm 
này bây giờ là Chánh Niệm,Tư duy là Chánh Tư duy, Ý 


- 192- 


Ai sẽ giải thoát? 


thức là Chánh Tri kiến. Lộ trình tâm này gọi là Bát Chánh 
Đạo như sau: 


Xúc — Thọ —› Tưởng — Chánh Niệm —> Chánh 
Tình Tân — Chánh Định — (Tĩnh Giác) — Chánh Tư Duy 
—› Chánh Tri Kiến 


Trong lộ trình tâm Bát Chánh Đạo, sau khi nhận biết 
đối tượng với cái biết Tĩnh Giác (trực tiếp) nếu Chánh 
Niệm là nhớ đến chú tâm quán sát đối tượng đó là tâm (đối 
với Niệm Tâm), nhớ đến chú tâm quán sát đối tượng đó Vô 
thường,Vô ngã, Ly tham (đối với Niệm Pháp) thì Chánh 
Tư Duy khởi lên đối chiếu thông tin về đối tượng do Tĩnh 
Giác cung cấp với các thông tin do Chánh Niệm kích hoạt 
và sẽ phát sinh Ý thức Chánh Tri Kiến biết như thật đối 
tượng đó là Tâm, nó Vô thường,Vô ngã,Ly tham. Chánh 
Tri Kiến này chính là cái biết Vô Tướng cũng là Minh, là 
Trí Tuệ và cũng chính là Vô Tướng Giải Thoát trong Tam 
Giải Thoát: Không Giải Thoát — Vô Tướng Giải Thoát — 
Vô Tác Giải Thoát. 


Với Chánh Tri Kiến là Vô Tướng này Hành Giả 
cũng kinh nghiệm được Sự chấm dứt Hữu tướng hư 
vọng.,cũng kinh nghiệm được Sự chấm dứt Tham Sân Sĩ, 
cũng có nghĩa kinh nghiệm được Sự chấm dứt Khổ. Hành 
Giả cũng kinh nghiệm được Con đương chấm dứt Hữu 
tướng hư vọng chính là Bát Chánh Đạo. 


Khi Chánh Tri Kiến hay Vô Tướng được tu tập cho 
đên viên mãn thì thông tin Minh được lưu vào kho chứa 


- 193- 


Ai sẽ giải thoát? 


xoá bỏ hoàn toàn thông tin"Vô Minh,Ta, của Ta” và đây là 
thời điểm chứng đạt đạo quả A La Hán. Sự xoá bỏ hoàn 
toàn thông tin "Vô minh, Ta, của Ta” trong kho chứa thông 
tin chính là sự đoạn tận Tà Niệm, đoạn tận Vô Minh, đoạn 
tận Tà Tri Kiến, đoạn tận Hữu tướng hư vọng,đoạn tận 
Tham Sân Si,đoạn tận Khổ đau. Sự kiện này xây ra nơi lộ 
trình tâm Bát Chánh Đạo do sáu Căn tiếp xúc sáu Trần mà 
phát sinh ra, nó là những lộ trình tâm sinh diệt,vô thường, 
vô ngã chứ không phải nơi một Chân Tâm không sinh 
không diệt hay một Tánh giác nào đó. Sự kiện xoá bỏ hoàn 
toàn thông tin "Vô Minh, Ta, của Ta" xây ra ngay trong 
cấu trúc ADN của các tế bảo cơ thê vì kho chứa thông tin 
chính là câu trúc ADN của tế bào. Chính vì vậy mà Đức 
Phật tuyên bố: Thế gian, Nguồn gốc Thế gian, Sự chấm dứt 
Thế gian và Con đường chấm dứt Thế gian đều nằm trong 
tắm thân dài độ thước mấy này cùng với Tưởng và Thức. 


- 194 - 


Ai sẽ giải thoát? 


CHÁP CÓ CHÁP KHÔNG VÀ 
LÝ DUYÊN KHỞI 


Ai với Chánh trí tuệ thấy như chơn các pháp tập 
khởi thì không cho rằng các pháp là không có. Ai với 
Chánh trí tuệ thấy như chơn các pháp đoạn diệt thì không 
cho các pháp là có. Chấp Có, chấp Không có là những biên 
kiến. Như Lai xa lìa hai cực đoan mà thuyết pháp ở Trung 
Đạo: cái này có do cái kia có, cái này sinh do cái kia sinh, 
cái này không có do cái kia không có,cái này diệt do cái 
kia diệt. 


- Trước tiên phải hiểu thế nào là chấp Các pháp là 
Có, thế nào là chấp các pháp là Không có. Ví như một 
người thấy một khúc mía,liền khởi lên hiểu biết: khúc mía 
nảy ngọt. Với hiểu biết này ngọt là một pháp,ngọt là vật 
chất, ngọt thường trú nơi cây mía, cây mía có bị ép ra 
thành nước thì ngọt thường trú nơi nước mía, nước mía 
được nấu thành đường thì ngọt ở nơi đường,đường được 
chế biến thành kẹo bánh thì ngot ở nơi kẹo bánh, đường đó 
có chế biến thành giãm thì ngọt không mất đi mà chỉ biến 
đối thành chua mà thôi. Như vậy ngọt là một pháp, thường 
hăng,thường trú,không sinh ra cũng không mất đi mà chỉ 
biến đổi từ vật này sang vật khác,từ trạng thái này sang 
trạng thái khác mà thôi. Như vậy theo hiểu biết này ngọt là 
thường có, sẵn có không từ đâu sanh, không bao giờ diệt. 
Tất cả các pháp khác như đất nước gió lửa, vuông tròn,to 


- 195- 


Ai sẽ giải thoát? 


nhỏ, đẹp xấu,xanh vàng đỏ trăng,mặn ngọt chua cay,cứng 
mền,thô mịn... cũng đều như vậy nghĩa là các pháp thường 
còn, sẵn có, luôn luôn có, thường trú nơi Cảnh, nên gọi là 
chấp các pháp là Thường Có. Quan niệm này gọi là 
Thường Kiến, thuộc về chủ nghĩa Duy Vật. 


Khi một người khoẻ mạnh cảm nhận được cây mía 
ngọt, nhưng khi người đó ốm nặng cũng cây mía đó lại 
cảm nhận nhạt nhẽo hoặc đắng, không còn ngọt nữa. 
Người này kết luận ngọt không năm trong cây mía, mà 
ngọt là do Tâm tạo, ngọt do Tâm sanh. Từ những nhận xét 
tương tự như vậy mà khái quát lên, trừu tượng lên đưa đến 
chủ trương các pháp do Tâm tạo, các pháp do Tâm sanh. 
Tâm sanh ra các pháp (các sự vật hiện tượng) là một Năng 
Lực Tinh Thần tuyệt đối, một Thượng Đề Toàn Năng, một 
Đại Ngã, một Chân Tâm Thường Trụ... Tên gọi Tâm đó thì 
tuỳ thuộc vào từng trường phái, từng tôn giáo nhưng quan 
niệm thì đều giống nhau nghĩa là các pháp không có thật, 
chỉ do Tâm tạo ra. Đây chính là chấp các pháp là Không 
Có, chỉ do Tâm hoá hiện ra và quan điểm này là Đoạn 
Kiến, thuộc về chủ nghĩa Duy Tâm. 


- Thấy như chơn các pháp tập khởi, thấy như chơn 
các pháp đoạn diệt thì ly hai cực đoan Thường Có và 
Không Có. Một người nếu quán sát sự thật sẽ thấy rằng: 
Có khúc mía và có Lưỡi,tức có hai nhân nhưng chưa tiếp 
xúc nhau thì chưa có vị ngọt nào phát sinh cả. Khi Lưỡi 
tiếp xúc với Khúc mía,lập tức phát sinh cảm giác vị ngọt. 
Đây là "ngọt “thực,dù là Phàm hay Thánh đều cảm nhận 
được. Ngọt là cảm giác nó là Tâm chứ không phải Cảnh 


- 196 - 


Ai sẽ giải thoát? 


(vật chất). Xúc sinh cảm giác vị ngọt sinh, Xúc diệt cảm 
giác vị ngọt diệt vì vậy cảm giác vị ngọt Vô thường, không 
luôn luôn có, không Thường Có. Cảm giác vị ngọt do 
duyên Căn Trần tiếp xúc mà sinh ra, Thánh hay Phàm đều 
cảm nhận được, Xúc sinh nó sinh,Xúc diệt nó diệt,tuy nó 
chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng nó 
có thật chứ không phải do Tâm hoá hiện ra nên không phải 
là Không Có. Như vậy thấy như chơn ngọt tập khởi, thấy 
như chơn ngọt đoạn diệt là như vậy, cũng có nghĩa là Liễu 
tri "ngọt”thì chấm dứt được cái thấy sai lạc gọi là hai cực 
đoan Thường Có và Không Có hay Thường Kiến và Đoạn 
Kiến theo chủ nghĩa Duy Vật và Duy Tâm. 


Lý Duyên Khởi được Đức Phật giới thiệu rất ngắn 
gọn: do cái này có,cái kia có, do cái này sinh, cái kia sinh, 
do cái này không có, cái kia không có, do cái này diệt cái 
kia diệt. Cái này là Nhân và Cái kia là Quả, nhưng không 
phải là một nhân sinh quả,hay nhân chính biến đổi thành 
quả có nhân phụ trợ giúp, hay nhân chính biến đổi thành 
quả có duyên trợ giúp. Quán sát sự thật để thấy cụ thê: Cái 
nảy là nhân bao gồm Lưỡi là nhân thứ nhất (Căn)và Khúc 
mía là nhân thứ hai (Trần). Hai nhân này bình đăng,không 
nhân nào là chính, không nhân nào là phụ. Có đủ hai nhân 
nhưng chưa có sự tiếp xúc thì chưa có Cảm giác vị ngọt 
nào phát sinh.Khi Lưỡi và Khúc mía tiếp xúc với nhau thì 
lập tức phát sinh Cảm giác vị ngọt. Như vậy Nhân là Cái 
nảy bao gồm hai nhân Căn Trần duyên nhau, tức tiếp xúc 
với nhau hay còn gọi là duyên Xúc. Đây gọi là Nhân duyên 
hay duyên khởi lên các pháp. Cái kia chính là Quả, nhưng 


- 197 - 


Ai sẽ giải thoát? 


không phải hai nhân tiếp xúc phát sinh một quả mà phát 
sinh nhiều quả. Khi Lưỡi tiếp xúc với Khúc mía không 
những phát sinh Cảm giác vị ngọt, mà còn đồng thời phát 
sinh một cái biết,nhận biết Cảm giác vị ngọt đó. Cái biết 
này là cái biết trực tiếp giác quan, hay còn gọi là Nhận 
thức cảm tính có tên gọi là Thiệt thức. Như vậy Cái kia hay 
Quả bao gồm Cảm giác vị ngọt và Thiệt thức. Quán sát sự 
thật như vậy đề thấy được lời dạy của Đức Thế Tôn, rất 
ngăn gọn, rất đơn giản,không thừa, không thiếu một chỉ tiết 
nào. Cần phải quán sát một chi tiết cũng hết sức quan trọng 
là Nhân diệt thì Quả sanh, Nhân và Quả không bao giờ 
cùng đồng thời tồn tại. Khi Lưỡi và Khúc mía tiếp xúc với 
nhau phát sinh Cảm giác vị ngọt và Thiệt thức thì Lưỡi 
không còn y nguyên như ban đầu,mà nó đã đổi khác,nghĩa 
là Lưỡi củ diệt,Lưỡi mới phát sinh, Khúc mía cũng tương 
tự như vậy. Sự sinh diệt này rất vi tế nên có thể lấy một thí 
dụ khác để thấy Nhân diệt Quả sanh dễ hơn. Ví như chậu 
nước trong và gói thuốc nhuộn đỏ tiếp xúc với nhau và cả 
hai cùng diệt mới phát sinh chậu thuốc nhuộn đỏ. Căn Trần 
tiếp xúc nhau gọi tắt là Xúc. Xúc sinh Cảm giác vị ngọt và 
Thiệt thức sinh, Xúc diệt Cảm giác vị ngọt và Thiệt thức 
diệt nên Cảm giác vị ngọt và Thiệt thức Vô thường. Khi 
Cảm giác vị ngọt và Thiệt thức sinh lên thì Căn Trần (Lưỡi 
cũ và Khúc mía cũ) đã diệt nên nó hoàn toàn độc lập hay 
nó Vô chủ nghĩa là Lưỡi và Khúc mía không có quan hệ 
chủ nhân hay chủ sở hữu cảm giác vị ngọt. Như vậy thấy 
được Duyên khởi lên Cảm giác vị ngọt và Thiệt thức cũng 
thấy luôn Cảm giác vị ngọt và Thiệt thức đều Vô 
thường, Vô chủ (Vô ngã). Mỗi người phải tự mình quán sát 


- 198- 


Ai sẽ giải thoát? 


tỉ mỉ sáu căn tiếp xúc sáu trần đề tự mình thấy, tự mình biết 
như thật quy luật Duyên khởi nghĩa là: Hai nhân Căn và 
Trần tiếp xúc nhau rồi cùng diệt mà phát sinh hai quả đồng 
thời là Cảm giác và Cái biết trực tiếp giác quan (còn gọi là 
Thọ và Tưởng),các pháp này đều Vô thường, Vô chủ (Vô 
ngã) 


Nhãn xúc phát sinh: Cảm giác hình ảnh — Nhãn 
thức 

Nhĩ xúc phát sinh: Cảm giác âm thanh —› Nhĩ thức 

Tỉ xúc phát sinh: Cảm giác mùi —> Tỉ thức 

Thiệt xúc phát sinh: Cảm giác vị —> Thiệt thức 

Thân xúc phát sinh: Cảm giác xúc chạm —> Thân 
thức 

Ý xúc phát sinh: Cảm giác pháp trần — Tưởng thức 

Viết tóm tắt là: Xúc —> Cảm giác (Thọ) — Tưởng 

Khi sáu Căn tiếp xúc sáu Trần phát sinh sáu Cảm 
thọ và sáu Tưởng tức sáu cái biệt trực tiệp nhận biệt sáu 
Cảm thọ, sự việc này xây ra nơi các giác quan.Sau đó 
lượng thông tin của cái biết trực tiếp được truyền dẫn vào 
trong tế bào thân kinh não bộ. Tại tế bào thần kinh não bộ 
phát sinh sự tiếp xúc (tương tác) giữa lượng thông tin được 


truyền vào với lượng thông tin Pháp trần được lưu giữ 
trong cấu trúc ADN của tế bào. Đây cũng là Ý tiếp xúc với 


- 199- 


Ai sẽ giải thoát? 


Pháp và gọi là Nội xúc. Sự tiếp xúc hay tương tác này sẽ 
phát sinh Niệm,tiếp đến lượng thông tin do Niệm kích hoạt 
sẽ tương tác với lượng thông tin được truyền vào phát sinh 
Tư duy. Lộ trình cứ thế tiếp diễn làm phát sinh Ý thức, rồi 
từ Ý thức phát sinh Thái độ và Phản ứng với đối tượng và 
cuối cùng là kết quả.Từ Niệm trở đi, các Danh pháp này 
đều do Ý tiếp xúc với Pháp trần mà phát sinh,cụ thể là sự 
tương tác giữa hai tượng thông tin ngay trong bản thân tế 
bào thần kinh não bộ, hoặc các tế bào chức năng khác 
(phát sinh ra lời nói, hành động) nên gọi là Nội xúc. Các 
Danh pháp này đều Vô thường, Vô ngã. Lý Duyên khởi này 
được đề cập trong Thập nhị nhân duyên: Do duyên Vô 
minh mà có Hành, do duyên Hành mà có Thức (tái 
sinh),do duyên Thức (tái sanh) mà có Danh Sắc, do duyên 
Danh Sắc mà có Lục nhập, do duyên Lục nhập mà có Xúc, 
do duyên Xúc mà có Thọ, do duyên Thọ mà có Ái, do 
duyên Ái mà có Thủ, do duyên Thủ mà có Hữu, do duyên 
Hữu mà có Sinh, do duyên Sinh mà có Già chết sầu bi khổ 
ưu não không thể kế xiết. Lý Duyên khởi này phải được 
quán sát theo hai phân đoạn: Một là Vô minh — Hành —> 
Thức (tái sanh) —> Danh Sắc đề thấy rõ Nguyên lý luân hồi 
tái sanh, để thấy được sự xuất hiện,sự phát sinh của Danh 
Sắc. Hai là Lục nhập —> Xúc —> Thọ —› Ái —> Thủ —› Hữu 
— Sinh — Già chết sầu bi khổ ưu não để biết Về Bát Tà 
Đạo, để tuệ tri Khổ Đề và Tập Đề. Quán sát một cách tỉ mỷ 
sẽ là: 


Xúc —> Thọ —> Tưởng —> Tà Niệm —> Tả Tư duy —> 
Tà Tri kiên — Tham Sân S1 — Tà Định — Dục —› Tà Tĩnh 


- 200 - 


Ai sẽ giải thoát? 


tấn —> Phi Như Lý tác ý — Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng — 
Sinh già bệnh chêt sâu bi khô ưu não 


Đây là lộ trình Duyên khởi lên Thực tại của Phàm 
phu, nó chính là lộ trình tâm Bát Tà Đạo. 


Lộ trình duyên khởi lên Thực tại của bậc Thánh 
cũng do duyên sáu Căn và sáu Trân mà phát sinh, nó là lộ 
trình Bát Chánh Đạo trên đó có Diệt Đê và Đạo Đê như 
SaU: 


Xúc — Thọ —› Tưởng — Chánh Niệm —> Chánh 
Tinh tấn —> Chánh Định —› (Tỉnh Giác) — Chánh Tư duy 
—> Chánh Tri kiến — Như Lý tác ý —> Chánh ngữ Chánh 
nghiệp Chánh mạng 


Quán sát Lý Duyên Khởi đề thấy biết như thật Thực 
tại đang là của Phàm và Thánh, đề thấy biết như thật Khổ 
Tập Diệt Đạo chứ không phải để có được sự hiểu biết về 
Thế giới, hiểu biết về nguồn gốc Thế giới, hiểu biết về các 
giai đoạn Thành Trụ Hoại Không của Thế giới,hiểu biết về 
các bí ấn của Thế giới, hiểu biết sự thật tuyệt đối của Thế 
ĐIỜI. 


Như vậy quán sát Lý Duyên khởi là quán sát sự tiếp 
xúc giữa sáu Căn và sáu Trần, đề thấy biết như thật sự phát 
sinh các pháp,đề thấy biết như thật Thực tại của mỗi người 
bao gồm Cái biết (Tâm biết) và Cái được biết đều do sáu 
Căn và sáu Trần tiếp xúc mà phát sinh ra. Cái biết (Tâm 
biết) và Cái được biết đều là Tâm,đều Vô thường,Vô ngã 


- 201 - 


Ai sẽ giải thoát? 


chứ không phải là Cảnh,không phải là Sắc Thanh Hương vị 
Xúc Pháp trần bên ngoài, không phải là Thế giới. Vì không 
giác ngộ Lý Duyên khởi nơi sáu Căn tiếp xúc sáu Trần nên 
kẻ phàm phu lầm chấp Thực tại là Thế giới Sắc Thanh 
Hương Vị Xúc Pháp trần bên ngoài, không phân biệt được 
Thực tại của mỗi người với Thế gới, nên lầm chấp các 
pháp là Thường hằng và Hữu ngã rồi trôi lăn theo vọng 
tưởng đó. Chừng nào chưa giác ngộ Lý Duyên khởi thì 
chừng đó còn xoay quanh Bản ngã và Thế giới nghĩa là 
Tâm biết là Bản ngã và Đối tượng được biết là Thế giới thì 
các pháp là Thường hằng và Hữu ngã và như vậy sẽ lầm 
chấp các pháp là Thường Có hoặc Không Có(chấp Có, 
chấp Không), chứ không thể nào liễu tri các pháp, thấy biết 
như thật các pháp Vô thường, Vô ngã được. Chính vì lý do 
này mà Đức Phật khẳng định: Ai thấy Duyên khởi là thấy 
Pháp, ai thấy Pháp là thấy Ta. 


- 202 - 


Ai sẽ giải thoát? 


CHÂN ĐÉ VÀ TỤC ĐÉ 


Chân đề và Tục đề là những khái niệm xuất hiện về 
sau, nó không có trong các bộ kinh Nikaya, nghĩa là không 
do Phật nói. Kinh điển có nói đến Đề, nói đến Chân Lý hay 
Sự Thật phổ quát mà các bậc Thánh đã giác ngộ, đó là Tứ 
Thánh Đề bao gồm Khổ Đé, Tập Đé, Đạo Đề và Diệt Đế. 
Như vậy Kinh điển nói đến Tứ Đề chứ không phải là Nhị 
Đề. Nhị Đề bao gồm Tục đề và Chân để là quan niệm của 
người đời sau và các quan niệm đó không ăn nhập gì với 
Tứ Đề. 


Tục để được hiểu là Sự thật tương đối, Chân để 
được hiểu là sự thật tuyệt đối. Trong cách hiểu như vậy đã 
có sự mâu thuần. Nếu đã là sự thật, là chân lý thì chỉ duy 
nhất có một sự thật,chứ không thể nào có hai sự thật tương 
đối và tuyệt đối được. Nếu hiểu sự thật tương đối là gần 
với sự thật, thì nó đâu phải là sự thật, cho dù nó gần sự thật 
bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn không phải là sự thật. Hiểu Tục 
đế và Chân đề như vậy là do sự đồng nhất giữa Thực tại và 
Thế giới, bắt nguồn từ Y thức nhị nguyên của loài người có 
nội dung là Bản ngã và Thế giới. Chủ thể biết là Bản ngã 
và Đối tượng được biết là Thế giới, vì thế mới phát sinh 
khái niệm: Tục để là biết về sự thật tương đối về Thế giới 
và Chân đề là biết sự thật tuyệt đối về Thế giới. Tục đề là 
thấy biết sự thật tương đối về Thế giới của Phàm phu, với 
những khái niệm,ngôn ngữ chế định, có Ta, có nĐØười, có to 
nhỏ, nặng nhẹ, cứng mền, thô mịn, xanh vàng đỏ 


- 203 - 


Ai sẽ giải thoát? 


trăng,mặn ngọt chua cay, có Phật có chúng sanh... Chân đề 
là sự thật tuyệt đối về Thế giới, không có khái niệm,không 
có ngôn ngữ chế định. Những ai giác ngộ Chân đề là giác 
ngộ sự thật tuyệt đối về thế giới thì không thể nào có thể 
diễn giảng, giảng nói về cái sự thật tuyệt đối vô ngôn, vô 
niệm, vô phân biệt ấy. Đây là một sự nhằm lân rất lớn, 
nhằm lần cơ bản về sự giác ngộ của Đức Phật. Sự giác ngộ 
của Đức Phật là giác ngộ Tứ Thánh Đế, chứ không phải 
giác ngộ về Thế giới và sau khi giác ngộ Tứ Thánh 
Đề,Ngài đã thuyết giảng, xác chứng, hiến thị, phân tích, 
chỉ dân rành mạch về Bốn Sự Thật đó. Tục để và Chân đề 
theo cách hiểu là sự thật tương đối và tuyệt đối của Thế 
giới là Căn bản Vô minh,Tâm biết Cảnh, Tâm biết các Sắc 
pháp, nghĩa là Nhãn thức thấy Sắc trần, Nhỉ thức nghe 
Thanh trần, Tỉ thức biết Hương trần, Thiệt thức biết Vị 
trần, Thân thức biết Xúc trần, Tưởng thức biết Pháp trần. 
Chính Căn bản Vô minh này là màn che, ngăn không cho 
kẻ phàm phu thấy như thật Thực tại, không phân biệt được 
Thực tại và Thế giới là hai phạm trù hoàn toản khác nhau. 
Thực tại của Phàm hay Thánh bao gồm Cái biết và Cái 
được biết đều do sáu Căn và sáu Trần tiếp xúc mà phát 
sanh ra và Cái được biết (đối tượng) là sáu Cảm thọ chứ 
không phải là Thế giới Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp 
trần. Thực tại còn bao gồm: Niệm, Tư duy, Ý thức, Thái 
độ, Phản ứng với đối tượng cũng là đối với Cảm thọ, kết 
quả của Thái độ và Phản ứng ấy cũng là với Cảm thọ. Như 
vậy có một Con người chủ quan và một Thế giới khách 
quan tiếp xúc với nhau phát sinh một Thế giới cảm thọ "và 
những gì được Thấy, được Nghe, được Cảm nhận, được 


- 204 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Nhận thức là "thế gới Cảm thọ”chứ không phải là Thế giới 
khách quan (Thế giới). Thực tại cũng được phân chia thành 
hai loai: Thực tại của kẻ Phàm phu và Thực tại của bậc 
Thánh nhưng không phải Thực tại của Phàm phu là Thực 
tại tương đối còn Thực tại của bậc Thánh là Thực tại tuyệt 
đối, mà kẽ Phàm phu không thấy biết như thật hay không 
giác ngộ Thực tại chỉ có bậc Thánh mới thấy biết như thật, 
mới giác ngộ cả hai Thực tại này. 


- Thực tại của Phàm phu: Khi sáu Căn tiếp xúc sáu 
Trần,phát sinh sáu Thọ và sáu Tưởng, tức sáu cái biết trực 
tiếp giác quan nhận biết sáu Thọ (Xúc —› Thọ —› Tưởng) 
tiếp đến Tà Niệm, Tà Tư duy khởi lên làm phát sinh Tà Tri 
kiến, là cái biết Ý thức nhị nguyên có nội dung Bản ngã và 
Thế giới (Cái biết là Bản ngã, Đối tượng được biết là Thế 
gới)không đúng sự thật, không liễu tri đối tượng nên gọi là 
Vô Minh. Do có Vô Minh mà sẽ phát sinh Thái độ là Thâm 
Sân S¡ và Ràng buộc vào đối tượng (gọi là Thủ), do có Thủ 
mà sẽ có Phản ứng với đối tượng, do có Phản ứng (gọi là 
Nghiệp Hữu)mà có sâu bi khổ ưu não sinh già bệnh chết... 
Trong Duyên Khởi có thuyết minh một cách tóm tắt: 


Xúc — Thọ —> Ái — Thủ — Hữu — Sinh — Già 
chêt sâu bi khô ưu não... 


Nếu Thực tại này thuyết minh một cách đây đủ thì 


đó là những lộ trình tâm Bát Tà Đạo, do sáu Căn tiếp xúc 
sáu Trân phát sinh ra: 


- 205 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Xúc — Thọ — Tưởng — Tà Niệm —> Tà Tư duy —> 
Tà Tri kiến —› Tham, Sân, S¡ (Ái) —> Tà Định — Dục — 
Tà Tinh tấn —› Phi như lý tác ý —> Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà 
mạng —> Sâu bi khổ ưu não Sinh già bệnh chết... 


Trong Thực tại của Phàm phu có Vô minh, có Tham 
Sân Si, có sầu bi khổ ưu não, Sinh già bệnh chết nghĩa là 
có Sự thật Khổ và Sự thật Nguyên nhân Khô. Kẽ Phàm phu 
tuy sống trong Thực tại có Sự thật Khổ và Sự thật Nguyên 
nhân Khổ nhưng vì bị Vô Minh che đậy nên không giác 
ngộ hai sự thật này. Bậc Thánh giác ngộ Lý Duyên khởi 
nên thấy biết như thật Khổ khởi lên theo lộ trình tâm Bát 
Tà Đạo, Khổ là Tâm chứ không phải Cảnh, Khổ vô 
thường,vô ngã. Năm Thủ Uấn là khổ chứ không phải Năm 
Uẩn là khổ. Nguyên nhân Khổ là Tham Sân Si cũng là 
Tâm chứ không phải Cảnh và Nguyên nhân Khổ cũng vô 
thường, vô ngã. Thấy biết như thật về Khổ và Nguyên 
nhân Khổ của bậc Thánh gọi là Giác ngộ Khổ Đề và Tập 
Đề. Hai chân lý hay hai sự thật này thuộc về Thực tại của 
Phàm phu nhưng chỉ có bậc Thánh mới giác ngộ,có thê nói 
gộp lại là Tục Đề, sự thật của Thể tục. 


- Thực tại của bậc Thánh: Thực tại của bậc Thánh 
cũng do sáu Căn tiêp xúc sáu Trân phát sinh và đó là lộ 
trình tâm Bát Chánh Đạo được diên tả như sau: 


Xúc —› Thọ — Tưởng —› Chánh Niệm —› Chánh 
Tinh tấn —> Chánh Định — (Tĩnh Giác) —> Chánh Tư duy 
—> Chánh Tri kiến — Như Lý tác ý —> Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng 


- 206 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Trong Thực tại của bậc Thánh không còn Tà Tri 
kiến,không còn Vô Minh ,không còn thấy biết về Bản ngã 
và Thế giới mà có Chánh Tri kiến,là thấy biết như thật về 
Duyên Khởi, về Vô thường, Vô ngã, là Tuệ tri sự sinh diệt 
của Thọ, vị ngọt, sư nguy hiểm và sự xuất ly của Thọ. Do 
thấy như vậy, biết như vậy mà các lậu hoặc được đoạn tận, 
chư vị tuệ tri được Khổ Diệt (Niết Bàn), tuệ tri được Con 
đường đưa đến Khổ Diệt là Bát Chánh Đạo. Đây gọi là 
giác ngộ Diệt để và Đạo đề. Nếu nói gộp thì hai sự thật hay 
hai chân lý này là Chân Đế, thuộc về bậc Thánh, thuộc về 
Xuất thê. 


Như vậy sự chứng ngộ và thuyết giảng của Đức Phật 
là Bốn Sự Thật, Bốn Chân Lý hay là Bốn Đề bao gồm: 
Khổ Đé, Tập Đề, Diệt Đế, Đạo Đề và nếu nói gộp lại là 
Tục đề và Chân để thì phải hiểu một cách chính xác: Tục 
đế bao gồm Khổ đề và Tập đề là hai sự thật thuộc về Thế 
gian (Thế tục), Chân đề bao gồm Diệt đề và Đạo đề là hai 
sự thật thuộc về bậc Thánh, Siêu thế. 


Hãy ghi nhớ rằng Đối tượng mà Đức Phật và chư vị 
A La Hán giác ngộ là Cảm thọ, là Khổ Tập Diệt Đạo chứ 
không phải là Bản ngã hoặc Thế giới. Đó là Tuệ tri (thấy 
biết như thật) Sự sinh diệt của Thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của Thọ, Tuệ tri Khô Tập Diệt Đạo, chứ 
không phải là giác ngộ về Bản ngã, giác ngộ một Chân 
Tâm không sinh không diệt, hay giác ngộ về Thế giới là 
như thế này hay như thế kia. Nhưng sự giác ngộ này xây ra 
nơi cái Tâm nào? Đương nhiên sự giác ngộ ấy, sự tuệ tri ấy 
xây ra trên lộ trình tâm Bát Chánh Đạo, và cụ thể là Chánh 


- 207 - 


Ai sẽ giải thoát? 


Tri kiến, là cái biết Ý thức, chứ không phải là cái biết trực 
tiêp, cái biệt Tĩnh giác. 


Cái biết hay Tâm biết còn được gọi là Năng kiến có 
hai cấp độ: Cái biết trực tiếp giác quan và cái biết Ý thức 
mà khoa học gọi là Nhận thức cảm tính và Nhận thức lý 
tính đối tượng. Thánh hay Phàm đều cùng có Nhận thức 
cảm tính và Nhận thức lý tính. 


- Nhận thức cảm tính đối tượng: Khi sáu Căn tiếp 
xúc sáu Trần, phát sinh sáu Cảm thọ và đồng thời phát sinh 
cái biết trực tiếp, nhận biết sáu Cảm thọ đó. Đó là Nhãn 
thức nhận biết Cảm giác hình ảnh, Nhĩ thức nhận biết Cảm 
giác âm thanh, Tỉ thức nhận biết Cảm giác mùi, Thiệt thức 
nhận biết Cảm giác vị, Thân thức nhận biết Cảm giác xúc 
chạm, Tưởng thức nhận biết Cảm giác pháp trần. Đây là 
sáu cái biết trực tiếp giác quan do sáu Căn tiếp xúc sáu 
Trần phát sinh ra, cái biết không tri thức, khái niệm, không 
ngôn ngữ chế định, cái biết không do học hỏi mà có. Đã là 
động vật,không phân biệt lớn nhỏ, tiễn hoá ở mức độ nào, 
động vật sơ đẳng hay bậc cao đều có cái biết trực tiếp này 
để nhận biết các Cảm giác của chúng. Nó là cái biết như 
thật đối tượng ở cấp độ nhận thức cảm tính. Hãy hình dung 
cái biết này khi một đứa trẻ được sinh ra, tức thì sáu Căn 
nó tiếp xúc sáu Trần, nó vẫn nhận biết các đối tượng, nó 
vẫn thấy, nghe, cảm nhận các Cảm giác nhưng không biết 
là đó là cái gì. Đây là cái biết trực tiếp thuần tuý chưa có Ý 
thức khởi lên. Trong cái biết trực tiếp hay Nhận thức cảm 
tính này không có tri thức, khái niệm,không có ngôn ngữ 
chế định, không có khái niệm không gian thời gian, không 


- 208 - 


Ai sẽ giải thoát? 


có khái niệm to nhỏ, vuông tròn, dài ngắn, cứng 
mền,không có xanh vàng đỏ trắng, không có mặn ngọt 
chua,không có khái niệm sinh,không có khái niệm diệt, 
không có khái niệm nhơ sạch, tăng giảm, không có khái 
niệm sắc thọ tưởng hành thức, không có khái niệm mắt tai 
mũi lưỡi thân ý, không có khái niệm sắc thanh hương vị 
xúc pháp,không có khái niệm nhãn giới cho đến ý thức 
giới, không có khái niệm Minh và Vô minh, không có khái 
niệm khổ tập diệt đạo, không có khái niệm chứng đắc... 
Tóm lại đây là cái biết vô ngôn, vô niệm, vô phân biệt mà 
Phàm hay Thánh hay bất cứ một động vật cấp cao, cấp 
thấp nảo cũng có. Cái biết trực tiếp này nơi người Phàm thì 
gọi là Tưởng tri và sau khi Tưởng tri đối tượng,cái biết Ý 
thức nhị nguyên khởi lên ngay, nên kẽ Phàm phu không 
kinh nghiệm và an trú được cái biết trực tiếp này. Bậc 
Thánh hữu học hoặc vô học, sau cái biết trực tiếp khởi lên 
nhận biết đối tượng thì Chánh Niệm, Chánh Tinh tấn, 
Chánh Định liên tiếp khởi lên nên tách bạch được cái biết 
trực tiếp ra khỏi cái biết Ý thức và nhờ vậy mà kinh 
nghiệm và an trú thuần tuý cái biết trực tiếp. Đối với bậc 
Thánh cái biết trực tiếp có tên gọi là Tĩnh Giác hoặc Thắng 
tri hoặc là Không tánh. Đa sỐ người học Phật có một sự 
nhằm lân rất lớn là xem cái Nhận thức cảm tính vô ngôn, 
vô niệm, vô phân biệt này là Chân đế, là Thực tánh pháp,là 
Niết bàn, là sự thật tuyệt đối, là Trí tuệ Bát nhã, là Chân 
Tâm. 


- Nhận thức lý tính đối tượng: Đây là cái biết Ý thức 
do Niệm,Tư duy mà phát sinh. Nó là cái biệt có tri thức, 


- 209 - 


Ai sẽ giải thoát? 


khái niệm, có ngôn từ,có phân biệt đối đãi cái nảy với cái 
kia. Nó là cái biết do học hỏi, đo tích luỹ kinh nghiệm 
trong quá khứ, nó phụ thuộc lượng thông tin trong kho 
chứa thông tin của mỗi loài.Cái biết Ý thức của loài người 
có được như ngày nay phải trải qua một quá trình dài lâu, 
khám phá,học hỏi,tích luỹ trao truyền kinh nghiệm. Chính 
cái biết Ý thức hay Nhận thức lý tính này là thước đo trình 
độ tiền hoá của các loài đông vật, phân biệt giữa người nảy 
và người kia, giữa Phàm và Thánh. Ví như khi mắt tiếp xúc 
với đồng lửa thì sự nhận biết đối tượng hay Nhận thức cảm 
tính đối tượng của con người và con thiêu thân tương tự 
như nhau, nhưng Nhận thức lý tính hay hiểu biết Ý thức về 
đối tượng thì hoàn toàn khác nhau, vì vậy con thiêu thân 
lao vào lửa và tự thiêu xác còn con người thì không như 
vậy. Cùng một đống lửa, khi mắt các loài vật tiếp xúc thì 
sự nhận biết đối tượng hay Nhận thức cảm tính về đối 
tượng giống nhau nhưng hiểu biết của các loài đó về đối 
tương (lửa) lại hoàn toàn khác nhau và vì vậy đưa đến Thái 
độ và Phản ứng với đối tượng đó khác nhau. Nhận thức 
cảm tính của Phàm và Thánh đều giống nhau nhưng Nhận 
thức lý tính của Phàm và Thánh lại khác nhau. 


Nhận thức lý tính hay Ý thức của Phàm phu do Tà 
Niệm và Tà Tư duy mà khởi lên, nó là cái hiểu biết không 
đúng như thật đối tượng nên gọi là Tà Tri kiến hay Vô 
minh. Nội dung Vô Minh là Tâm biết Cảnh, là Thường 
kiến và Ngã kiến, là không biết như thật Khổ Tập Diệt Đạo 
nên nó là nhân cho Tham ái sinh khởi và Tham ái lại là 
nhân cho toàn bộ Khô uân sinh khởi. 


- 210- 


Ai sẽ giải thoát? 


Nhận thức lý tính hay Ý thức của bậc Thánh do 
Chánh Niệm, Chánh Tư duy mà khởi lên, nó là Chánh Tri 
kiến là hiểu biết như thật đối tượng: đó là Cảm thọ, nó Vô 
thường, Vô ngã, Tuệ tri sự sinh diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và Sự xuất ly của Thọ, Tuệ tri Khổ Tập Diệt Đạo. Chính 
nhờ Chánh Tri kiến mà không còn nhân duyên cho Tham 
ái khởi lên. Chánh Tri kiến là cái biết Ý thức do Chánh Tư 
duy khởi lên nên vẫn là cái biết có tri thức, khái niệm, có 
ngôn ngữ chế định,có phân biệt pháp này với pháp kia, vẫn 
sử dụng các thông tin trong kho chứa nhưng đã được thanh 
lọc khỏi Vô Minh và phải do học hỏi mà có được, vì vậy lộ 
trình tu tập Chánh Tri kiến là Văn Tư Tu. Chánh Tri kiến 
được tu tập, được làm cho viên mãn sẽ đưa đến xoá bỏ 
hoàn toàn nguyên nhân phát sinh Tà Tri kiến và thời điểm 
đó chính là giác ngộ Tứ Thánh Đé. Vì vậy sự giác ngộ xây 
ra nơi Nhận thức lý tính, nơi Ý thức Chánh Tri kiến chứ 
không phải nơi Nhận thức cảm tính,nơi cái biết Tĩnh giác. 


Tác giả của tập truyện Tây Du Ký cũng hiểu rõ vấn 
để này khi mô tả chương Tôn Ngộ không thật và Tôn Ngộ 
không giả đánh nhau bắt phân thắng bại. Trận chiến xây ra 
ác liệt nhưng loài người, loài trời và cả bồ tát cũng không 
ai phân biệt được đâu là Ngộ không thật, đâu là Ngộ không 
giả. Chỉ khi Như Lai xuất hiện thì Ngộ không giả mới hiện 
nguyên hình và Ngộ không thật mới phang một gậy kết 
liễu Ngộ không giả. Ý nghĩa của truyện này được hiểu như 
sau: Tôn Ngộ không là nhân cách hoá của cái biết Ý thức. 
Ngộ không thật là Ý thức Chánh Tri kiến, Ngộ không giả 
là Ý thức Tà Tri kiến. Một vị hữu học đang tu tập, đang 


-2I11- 


Ai sẽ giải thoát? 


thực hành hướng đến vô thượng an ồn thoát khỏi mọi khổ 
ách nhưng không phải mọi lúc, mọi nơi Chánh Niệm đều 
khởi lên liên tục mà Tà Niệm vẫn đan xen vào. Nếu có 
Chánh Niệm thì Chánh Tri kiến khởi lên (Ngộ không thật) 
nếu Tà Niệm có mặt thì Tà Tri kiến có mặt (Ngộ không 
giả) và cứ đắp đôi cho nhau như vậy. Cho đến khi Như Lai 
xuất hiện với ấn dụ là đắc quả A La Hán thì Chánh Tri kiến 
mới đoạn diệt hoàn toàn Tà Tri kiến với ẩn dụ Ngộ không 
thật phang chết Ngộ không giả. 


- 212- 


Ai sẽ giải thoát? 


THIÊN NÓI 


Thiền nói là gì? Là thiền băng lời nói, là thiền nơi 
đầu môi chóp lưỡi. Tác giả của Tây Du Ký đã có quan 
điểm về loại thiền này bằng ân dụ trong chương Tôn Ngộ 
Không đánh nhau với Hồng Hài Nhi. Tôn Ngộ Không võ 
nghệ cao cường áp đảo được Hồng Hài Nhi, nhưng Hồng 
Hài Nhi có một loại vũ khí lợi hại là súng bắn ra Lửa Khói 
Tam Muội làm cho Tôn Ngộ Không mê man bắt tĩnh, suýt 
bỏ mạng. Tôn Ngộ Không phải nhờ Bồ tát cứu viện. Bồ tát 
sai Mộc xoa Huệ ngạn lên Thiên đình mượn bộ đao thiên 
cung của Thác tháp Lý thiên vương, sai đệ tử rùa múc đầy 
một hồ lô nước biển Nam hải. Lại sai một con chim màu 
trăng bay ngang tầm mắt dân đường. Đến nơi Bồ tát sai 
sơn thần, thô địa đuôi các loài thú ra ngoài 800 dặm, sau đó 
sai rùa đồ nước biển Nam Hải trong hồ lô ra khoảng trống 
kia. Tiếp đến Bồ tát dùng đao Thiên cung làm thành đài 
sen và an toạ trên đó. Tiếp đến bảo Tôn Ngộ Không nhử 
Hồng Hài Nhi đến. Hồng Hài Nhi dùng giáo đâm vào Bồ 
tát, khiến Bồ tát phải rời đài sen và đánh nhau với Hồng 
Hài Nhi. Bồ tát ném ra năm vòng kim cô còn lại (tất cả có 
tám vòng kim cô, một vòng trên đầu Tôn Ngộ Không, hai 
vòng đã được sử dụng nhưng người viết không nhớ rõ). 
Năm vòng kim cô mà Bồ tát ném ra trói chặt hai tay, hai 
chân và cỗ của Hồng Hài Nhi buộc y phải quy hàng và 
chấp nhận cạo đầu quy y với Bồ tát. Vừa cạo đầu quy y 
xong,Hồng Hài Nhi lại cầm giáo đâm Bồ tát và nhảy lên 
chiếm đài sen, nhưng đài sen hoá hiện nguyên hình các đao 


- 213- 


Ai sẽ giải thoát? 


Thiên cung đâm xoáy vào đùi Hồng Hài Nhi, làm cho y vô 
cùng đau đớn. Hồng Hài Nhi cố gắng rút các mũi đao ra 
khỏi đùi, nhưng càng rút thì đao càng xoắn lại và kết quả là 
V phải hàng phục Bồ tát. Tử đây Hồng Hài Nhi đi theo Bồ 
tát về biên Nam Hải,cứ mỗi bước đi lạy xuống một lạy và 
đúng năm mươi hai bước chân thì về đến Nam Hải. 


Ấn dụ này được hiểu như sau: Tôn Ngộ Không là 
nhân cách hoá của Ý Thức con người, là cái biết do tư duy 
(suy nghỉ)tạo thành, nói nôm na là cái biết của trí óc. Tam 
Muội theo nghĩa của Tiếng Hán là Định. Hình ảnh Tôn 
Ngộ Không bị khói lửa Tam Muội làm cho ngất đi, suýt 
mất mạng khắng định rằng: không thê nào có thê đắc được 
các bậc Thiền bằng trí óc,bằng hiểu biết,bằng lời nói, bằng 
thuyết giảng về Thiền. Cho dù một người suốt đời nghiên 
cứu về Thiên định, thuộc làu làu những kinh điển, những 
chú giải nói về Thiên, thuộc lòng quyền Thiền Luận của 
SuzukI hay những thiền luận hay hơn thế nữa, có thê thuyết 
giảng tự tại vô ngại về Thiền,và nếu chỉ có như vậy thì 
chắc chắn người đó không thể chứng ngộ và an trú các bậc 
Thiền. Vậy muốn đắc các bậc Thiền phải làm thế nào? 
Muốn đắc các bậc Thiền phải thực hành tuần tự. Trước tiên 
phải giữ giới theo tinh thần: không làm các điều ác, thực 
hiện các hạnh lành ân dụ là đuôi các con thú ra ngoài 800 
dặm trước khi tưới nước biển Nam Hải (nước từ bi). Tiếp 
đến là tư thế ngồi: hai chân gài chặt vào nhau theo tư thế 
kiết già, ân dụ là hai vòng kim cô trói chặt hai chân, hai tay 
gài vào nhau theo kiểu Định Ân, nghĩa là ngón trỏ và ngón 
giữa của hai bàn tay cài vào nhau, ngón út và ngón áp út 


J5II4- 


Ai sẽ giải thoát? 


đặt lên nhau, hai đầu ngón cái chạm nhau mà ấn dụ là hai 
tay bị trói chặt, hai hàm răng chạm khít, đầu lưỡi chạm vào 
răng hoặc nóc họng mà ấn dụ là cổ bị trói chặt. Người toạ 
thiền cần phải lưu ý ba điểm chạm như trên. Đầu thăng, cổ 
thăng, lưng thắng mà ấn dụ là con chim màu trắng dân 
đường bay ngang dưới tầm mắt. Tiếp đến phải hàng phục 
được cái đau, đặc biệt là cái đau nơi hai chân. Phải hàng 
phục để cái đau nơi chân không còn chi phối được tâm ân 
dụ là Hồng Hài Nhi hàng phục Bồ tát. Từ đây trở đi mới có 
thể sử dụng Định như một phương tiện tu tập Trí Tuệ, để 
đắc các quả vị, mà ấn dụ là Hồng Hài Nhi đi về Nam Hải 
bằng cách vừa đi vừa lạy. Năm mươi hai bước mới về đến 
Nam Hải ẩn dụ cho 52 quả chứng từ: Thập tín, thập hạnh, 
thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác bô tát và Phật 
quả (theo quan điểm tu chứng của Phật Giáo Bắc tông). 


Con đường của Giác ngộ và Giải thoát là con đường 
Giới Định Tuệ, là sự thực hành Tăng thượng Giới học, 
Tăng thượng Định học, Tăng thượng Tuệ học chứ không 
phải là con đường tư duy lý luận suông, không phải là 
Thiền nói, không phải tu nơi đầu môi chóp lưỡi. Đức Phật 
đã Giải thoát,không những Ngài tuyên thuyết về sự giải 
thoát mà Ngài còn thuyết giảng, phân tích, hiển thị, chỉ dân 
rành mạch về Con đường đưa đến Giải thoát. Ngài là bậc 
Huấn Luyện Sư tối thượng, huấn luyện kẻ phàm phu thành 
bậc Thánh giải thoát. Sự huấn luyện của Ngài xây ra tuần 
tự: VỊ Tỷ kheo giữ giới hạnh, chế ngự với sự chế ngự của 
giỚI bồn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh,thấy nguy hiểm trong 
mỗi lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học giới. Tiếp đến 


- 215- 


Ai sẽ giải thoát? 


hộ trì sáu căn, nghĩa là khi mắt tiếp xúc với sắc, không năm 
giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự khiến 
tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị Tỷ kheo 
chế ngự nguyên nhân ấy...Tiếp đến vị Tỷ kheo tiết độ trong 
ăn uống, tức là chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn không 
phải để vui đùa, không phải để thưởng thức, không phải để 
làm đẹp thân thể, mà chỉ để thân này được bảo trì, khỏi bị 
gia hại, để chấp trì Phạm hạnh... Vị Tỷ kheo thực hành 
Chánh Niệm Tĩnh Giác trong mọi tư thể, đi đứng ngồi 
nằm, mọi công việc, mọi lúc,mọi nơi. Tiếp đến ngồi kiết 
già lưng thắng an trú Chánh Niệm trước mặt, vị Tỷ kheo ly 
dục, ly bất thiện pháp chứng và trú Sơ thiền...Nhị 
thiền...Tam thiên....Tứ thiền. Với tâm định tĩnh, nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản không cấu nhiễm 
như vậy, vị ấy hướng tâm quán sát và biết như thật: Đây là 
Khổ, đây là Nguyên nhân Khô, đây là Sự chấm dứt Khổ, 
đây là Con đường chấm dứt Khổ. Do thấy như vậy, biết 
như vậy các lậu hoặc được đoạn tận. VỊ ây biết: Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, 
không còn trở lui đời này nữa. Đây là con đường tuần tự, 
được thiết kế rất “chuyên nghiệp”do cái biết rốt ráo của 
bậc Chánh Đăng Giác. Bốn mươi lăm năm thuyết pháp, 
Ngài chỉ thuyết giảng có hai điều: Khô và Sự chấm dứt khổ 
mà cụ thê là Tứ Thánh Đề và điều Ngài thuyết giảng nhiều 
nhất là Con đường chấm dứt Khổ, đó là Bát Chánh Đạo 
bao gồm Giới - Định - Tuệ. Giới đã được Ngài chế định 
cho Phật tử tại gia và cho người xuất gia. Định được Ngài 
giảng bằng ba bản kinh chính là: Tứ Niệm Xứ, Niệm hơi 


- 216- 


Ai sẽ giải thoát? 


thở vô, hơi thở ra và Thân hành niệm. Tuệ được Ngài 
giảng giải xuyên suôt kinh điên theo tiên trình Văn —> Tư 
—> Tu. 


Đức Phật là bậc Chánh Đăng Giác, nghĩa là Ngài tự 
mình giác ngộ Tứ Thánh Đề không thầy chỉ dạy, sự thuyết 
giảng của Ngài là toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn 
giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, không bao giờ chống trái 
nhau, không bao giờ mâu thuần nhau. Lời dạy nhất quán 
này chỉ còn tồn tại trong năm bộ kinh Nikaya của Phật giáo 
nguyên thuỷ. Tuy răng năm bộ kinh Nikaya được xem là 
gần với Nguyên thuỷ nhất, chứ không phải là Nguyên thuỷ 
(lời dạy của Phật) vì nó chứa đựng rất nhiều yếu tổ tôn 
giáo được thêm vào sau này, nhưng lời dạy cao quý này 
vẫn còn lấp lánh xuyên suốt toàn bộ bộ kinh. Lời dạy của 
Đức Phật về Tứ Thánh Đề không phải là kinh nghiệm cá 
nhân do tư duy tác thành mà nó là Chân Lý, là Sự Thật phổ 
quát, nơi Đức Phật cũng như vậy, nơi người khác cũng như 
vậy. Ngài đã giảng dạy Chân Lý, giảng dạy cái Sự Thật 
phổ quát mà Ngài đã chứng ngộ. Đó là:. 


- Đối với kẻ Phàm phu, do nhân như vậy, duyên như 
vậy nên hễ sáu Căn tiếp xúc sáu Trần, lộ trình tâm Bát Tà 
Đạo khởi lên và trên Thực tại đó sẽ có Vô Minh, sẽ có 
Tham Sân Sĩ, sẽ có sầu bi khổ ưu não. 


- Đối với bậc Thánh do nhân như vậy, duyên như 
vậy nên khi sáu Căn tiếp xúc sáu Trần, lộ trình tâm Bát 
Chánh Đạo khởi lên và nơi Thực tại đó sẽ có Tâm Giải 
thoát, Tuệ Giải thoát. Để chấm dứt Khô, phải tu tập để 


- 217- 


Ai sẽ giải thoát? 


khởi lên lộ trình tâm Bát Chánh Đạo mới nhiếp phục và 
đoạn tận lộ trình tâm Bát Tà Đạo, mới đoạn tận Tham Sân 
S1, đoạn tận Khô. 


Có rất nhiều người, có thể là nhà tu hành, nhà văn, 
thi sĩ, nhà triết học... họ cũng nói được về Giải thoát, thậm 
chí với những lời văn hoa mỹ, câu văn hoa mỹ, những hình 
dung từ hoa mỹ làm say đăm người đời, nhưng họ đã Giải 
thoát hay chưa thì hãy thận trọng, hãy khoan vội tin mà 
hãy xem xét thận trọng trong một khoảng thời gian đủ dài, 
họ có còn Tham Sân Si hay không? Nếu không có điều 
kiện để xem xét như vậy thì hãy xem xét những điều họ 
thuyết giảng. Một người thực sự giải thoát thì không những 
họ nói được về Giải thoát mà họ còn giảng nói, phân tích, 
chỉ đẫn rành mạch về cách thức, phương pháp hay con 
đường thực hành để đạt được sự giải thoát ấy, bởi họ đã 
thực chứng giải thoát bằng cách thức đó và cách thức ấy 
hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Phật. Một người nói 
hay, nói giỏi, nói hấp dẫn bao nhiêu đi nữa về Giải thoát 
nhưng không nói rõ được về sự thực hành, hoặc lời dạy 
thực hành ấy không phù hợp với lời dạy của Phật, hoặc 
không đề cập đến phương pháp thực hành, thì chỉ là lý luận 
suông do tư duy tác thành đó chỉ là Thiền nói. Đức Phật 
chỉ có một, lời dạy của Đức Phật cũng chỉ có một, nhưng 
hiện nay kinh điển thì nhiều vô số kể, một lượng thông tin 
không lồ, thậm chí là trái ngược nhau, cãi lộn nhau. Đức 
Phật giác ngộ Chân Lý, giác ngộ cái Sự thật phô quát đó là: 
Tuê tri sự tập khởi, sự đoạn diệt của Thọ, vị ngọt, những 
nguy hiểm và sự xuất ly của Thọ cũng có nghĩa là giác ngộ 


- 218- 


Ai sẽ giải thoát? 


Tứ Thánh Đề chứ không phải giác ngộ về Bản ngã, giác 
ngộ một Bản Tâm, một Tánh biết, một Phật tánh, một Tánh 
không, không sinh không diệt nào đó, hay giác ngộ Thế 
giới là thế này hay thế kia, tương đối hay tuyệt đối. Những 
bậc Thánh Alahan đã giác ngộ Tứ Thánh Đề do Phật chỉ 
dạy cũng như vậy, những vị đó sẽ không hề thêm bớt, 
không hề chú giải về lời dạy của Ngài, do chư vị quán sát, 
đối chiếu lời dạy với sự thật của Thực tại, chư vị cảm nhận 
được sự giản dị, dễ hiểu, đầy đủ, minh bạch đâu còn cần 
đến lời giải thích rông dài. Đa phần nhân loại, khi nghe lời 
dạy của Đức Phật, theo quy luật nhận thức,họ đối chiếu lời 
dạy đó với kho "tri thức hiểu biết đã được học hỏi, tích luỹ 
từ quá khứ của họ. Những tri thức hiểu biết của nhân loại 
đó nhuốm màu Vô minh, Thường kiến, Ngã kiến, ví như 
ngọt năm trong đường và của đường, mặn năm trong muối 
và của muôi, ngon dở nằm trong thức ăn và của thức ăn, 
nóng nằm trong lửa, lạnh năm trong nước đá, đất đá thì 
cứng, bánh đa thì giòn...Hiểu biết này là Ý thức nhị nguyên 
Tâm Vật hay Tâm biết Cảnh, trong đó Chủ thể biết là Tâm, 
là Bản ngã, đối tượng được biết là Cảnh, là Thế giới. Khi 
đối chiếu lời Phật dạy với kho “tri thức hiểu biết “Vô minh 
Bản ngã và Thế giới đó, thì sẽ biến lời dạy của Phật ra 
thành Vô minh, giải thích sự giác ngộ của Phật là giác ngộ 
về Bản ngã (Bản Tâm) và Thế giới. Kho “ trì thức hiểu 
biết ?của con người mỗi mỗi khác nhau, mỗi mỗi tông phái 
đều khác nhau nên mới phát sinh ra kho tàng kinh điển, 
chú giải, luận giải đồ sộ, mênh mông,không lồ và đều gắn 
cho Phật nói. Trên thế gian này, không có một ai chịu 
nhiều sự xuyên tạc như Đức Phật. Lý do cũng thật dễ hiểu: 


- 219- 


Ai sẽ giải thoát? 


chỉ duy nhất một mình Ngài, độc nhất vô nhị, không có 
người thứ hai, quán sát và tư duy trên Sự Thật mà chứng 
ngộ Chân lý. Còn nhân loại này cho dù có quán sát nhưng 
lại tư duy trên kho tri thức hiểu biết Vô minh, không đúng 
với sự thật và họ suy diễn sự giác ngộ của Ngài theo cái 
kho tri thức hiểu biết của họ. Họ có thê thao thao bất tuyệt 
về những điều cao siêu, kỳ diệu, về Thiển,về Định, về 
Chân không diệu hữu, về Thế giới tương đối hay tuyệt 
đối...được người mê khoái trí, nhưng cái Sự thật trước mắt 
như: ngọt không nằm trong đường, mặn không nằm trong 
muối, ngon dở không nằm trong thức ăn, nóng không có 
trong lửa, lạnh không có trong nước đá... thì họ hoàn toàn 
không biết. Những điều cao siêu kỳ diệu, hoành tráng đó là 
do Vô minh mà tư duy,suy diễn, tưởng tượng ra, người 
nghe không bao giờ "đến để mà thấy” được, không thê 
kiểm chứng được, mà chỉ có "đến để mà tin”theo đức tin 
Tôn giáo, nó không phải là Chân lý, không phải là sự thật 
phổ quát, nhưng lại phù hợp với tâm Tham ái của con 
người, kích thích được Tham ái của nhân loại.Đặc biệt 
những tư tưởng đó, những thao thao bất tuyệt đó là do tư 
duy suy diễn tác thành, là lý luận suông, là ảo tưởng do Vô 
minh mà phát sinh, là lông rùa sừng thỏ, nên họ không có 
thể trình bày được cách thức,không thể trình bày được 
phương pháp thực hành để chứng ngộ và an trú được 
những điều “cao siêu kỳ diệu” đó, họ chỉ dừng lại ở Thiền 
nói. Bốn mươi lăm năm thuyết pháp Đức Phật chỉ xoay 
quanh Khô và Sự chấm dứt Khô, hay chỉ xoay quanh Tham 
- Dục và Sự chấm đứt Tham - Dục (Dục hỷ Dục lạc - Dục 
hỷ Hữu - Dục hÿ Niết bàn) hay chỉ xoay quanh vấn đề Nội 


- 220- 


Ai sẽ giải thoát? 


tâm, tức lộ trình tâm Bát Tà Đạo của Phàm phu và lộ trình 
tâm Bát Chánh Đạo của bậc Thánh, đều Vô thường, Vô 
ngã chứ không thuyết giảng về Chân Tâm không sinh 
không diệt hoặc Thế giới, hoặc những gì kỳ diệu, mầu 
nhiệm, cao siêu. Nhưng con người vì Vô minh che đậy, y 
chỉ vào hiểu biết đã được mặc định, những gì được thấy, 
được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là Thế giới, 
nên đã vô tình xuyên tạc lời dạy của Phật. Ví như tất cả các 
bộ phái, các luận sư, các chú giải đều nói đến đối tượng 
của Tham ái là Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp, nghĩa là 
Thế giới vì hiểu biết mặc định của họ là những gì được 
thấy, được biết là Thế giới, nhưng Sự thật đối tượng của 
Tham ái là Cảm thọ,là Tâm chứ không phải là Sắc Thanh 
Hương Vị Xúc Pháp. Đức Phật đã thuyết rất rõ ràng trong 
Thập Nhị Nhân Duyên mà bộ phái nào cũng chấp nhận: Do 
có Xúc mà có Thọ, do có Thọ mà có Ái, do có Ái mà có 
Thủ... nghĩa là đối tượng của Ái là Cảm thọ chứ không 
phải Sắc Thanh Hương Vị xúc Pháp. Muốn chấm dứt 
Thiền nói, phải trở về với Duyên khởi, với Tứ Thánh Đế, 
trở về với sự tu tập Bát Chánh Đạo theo lộ trình Giới — 
Định —› Tuệ mới có thể đoạn trừ Tham Sân Si, mới có thể 
chứng ngộ và an trú Khổ Diệt, an trú Niết Bàn được. 


- 221- 


